1. Chương 1 
1. Lập trình 


2 
3 
4. Giới thiệu học phần Lập Trình Hệ Thống 
5. Lập trình hàm 

6. Lập trình logic 

Ú: 


2. Chương 2 
1. Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình 
2. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C 
3. Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0 


Lập trình 

Lập trình có mục đích để làm dễ dàng và đơn giản hoá nhiệm vụ tính 
toán. Để lập trình trên Mathcad phải dùng đến ngôn ngữ Programming 
được xây dựng trong Mathcad bao gồm: nhánh điều kiện (IF), cấu trúc 
vòng lập (FOR, WHILE...), trình bày lỗi... 


Câu điều kiện “if” 

Thực hiện theo các bước sau: 
Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “¡f” 
Từ thanh Math : Kích vào biểu tượng 

£] 


, xuất hiện hộp thoại Programming (hìn.h7. 1) 


|Programming ` 2. 


Add Line — 
lf qtherwise 
fnf whilE 


hreak cantinue 
return 0n Brr0r 
Hình 7.1. Programming 


Kích vào nút Add Line, xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS 
NOT SUPPORTED.*** 


Tại vị trí khung trống ở trên kích vào nút “if” (hoặc từ bàn phím nhấn 
Shift+]), ngay bên phải khung nhập biểu thức, nhập biểu thức Boolean. 


Tại vị trí khung trống ở dưới kích vào nút “otherwise”, gõ giá trị muốn 
chương trình trả về nếu kết quả điều kiện là sai. 


Ví dụ: 
*#*#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Lưu ý: Nếu sử dụng nhiều câu lệnh “¡if” trước câu lệnh “otherwise” thì 
câu lệnh “otherwise” chỉ được thực hiện khi tất cả các điều kiện đều sai. 


CÂU LỆNH VÒNG LẶP (PROGRAM LOOPS) 
Loop là lệnh chương trình được dùng để làm cho một hay nhiều câu lệnh 


(nội dung vòng lặp) điều hoạt theo chu trình cho đến khi thoả mãn điều 
kiện đã đưa ra. Trong Mathcad có hai loại câu lệnh lặp: 


Câu lệnh “for” 


Câu lệnh “for” : được áp dụng khi bạn biết chính xác số lần vòng lặp 
được thực thi. 


Để thực hiện vòng lặp “for” tiến hành theo các bƯỚc sau: 


Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “for” 


Bên trái 
= 
gõ biến thay đổi, bên phải 
= 


nhập dãy số chạy 


Nhập biểu thức vào khung trống bên dưới 


sum(n) :z sec 


fÍnar xe T1. n 


s€e—sS + Ï 

Ví dụ 1: Tính tổng của n số nguyên dương đầu tiên 
*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Ví dụ 2: Tính giai thừa của một số 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Câu lệnh “while” 


Câu lệnh “while” : được dùng khi bạn muốn vòng lặp dừng lại theo 
điều kiện hiện hành nhưng lại không biết chính xác khi nào điều kiện đó 


xảy ra. 


Khi dùng các câu lệnh lặp, bạn cần phải cắt chúng ra thành từng quy 
trình hoặc kiểm soát tính hoạt động của câu lệnh. 


Ví dụ: 


XS OR.RY, THỊS MEDIA TY PE IS NOT SUPEPORKTED.*** 


Câu lệnh ngắt “break” 


Câu lệnh “break” : trong vòng lặp “loop” khi muốn dừng quy trình điều 
hoạt câu lệnh lặp. 


e _ Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh 
“break” 


s¡ ÍÉ x38 
y 


Kích vào nút “break” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+{) 


break lIÍ x>8 


y 


Khi Mathcad bắt gặp câu lệnh “break” trong phần thân của vòng lặp 
“for” hoặc “while”: 


Chu trình lặp sẽ ngưng sự điều hoạt và trả về giá trị đã được tính sau 
cùng. 


Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục điều hoạt ngay dòng kế tiếp của 
chương trình sau chu trình. 


Ví dụ: 


T#*#ẺSOJREEY,. IIIIS.NIEIDDLA TY PE.IS NOT SUPEURKTED.”T* 


Hiện kết quả của chương trình “return” 

Câu lệnh “return” : theo mặc định, chương trình trả lại những gì nằm 
trên dòng cuối cùng. Tuy nhiên, có thể trả lại giá trị ở một nơi nào đó 
trong chương trình với câu lệnh “return”. 


Để chèn câu lệnh “return”, thực hiện nhƯ sau: 


Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “return” 


4 


fùìr 1C. x 
†—†d+x 
† 


Kích vào nút “return” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+|) 


Ví dụ: 


Trong vùng trống bên phải câu lệnh “return”, nhập những gì bạn muốn 
trả về. Các câu lệnh “return” rất hữu dụng khi bạn muốn trả vỀ giá trị từ 
vòng lặp. 


Tìm lỗi chương trình 


Câu lệnh “on error” : muốn trả về giá trị cần giải quyết khi Mathcad 
bät gặp lỗi trong chương trình 


Để chèn câu lệnh “on error”, thực hiện nhƯ sau: 


Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “on 
error” 


fÍX) := m 


Kích vào nút “on error” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+') 


f) :Z § 0H€TTOF h 


Trong vùng trống bên phải câu lệnh “on error”, nhập những øì bạn 
muốn trả về. 


ẨfÍx) := m onerror P ni 

Trong vùng trống bên trái câu lệnh “on error”, nhập những gì bạn muốn 
trả về nếu biểu thức mặc định không thể tính được. Dùng nút lệnh “Add 
Line” để chèn những khung nhập lệnh bổ sung. 


Ví dụ: 


fÚx) = „| 0H ETT0F 


—X 


Biểu thức bên phải sẽ được tính và được trả về nếu không có lỗi xảy 
ra. Và nếu có lỗi xảy ra, biểu thức bên trái sẽ được trả về. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 7 
1. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng 
Phần này trình bày về lập trình hướng đối tượng 


LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) LÀ GÌ ? 


Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là 
OOP) là một phƯơng pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập 
trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và 
dễ phát triển. Tuy nhiên để hiểu được OOP là gì, chúng ta hãy bắt đầu từ 
lịch sử của quá trình lập trình - xem xét OOP đã tiến hóa như thế nào. 


Lập trình tuyến tính 


Máy tính đầu tiên được lập trình bằng mã nhị phân, sử dụng các công tắt 
cơ khí để nạp chương trình. Cùng với sự xuất hiện của các thiết bị lưu 
trữ lớn và bộ nhớ máy tính có dung lượng lớn nên các ngôn ngữ lập trình 
cấp cao đầu tiên được đưa vào sử dụng . Thay vì phải suy nghĩ trên một 
dãy các bit và byte, lập trình viên có thể viết một loạt lệnh gần với tiếng 
Anh và sau đó chương trình dịch thành ngôn ngữ máy. 


Các ngôn ngữ lập trình cấp cao đầu tiên được thiết kế để lập các 
chương trình làm các công việc tương đối đơn giản như tính toán. Các 
chương trình ban đầu chủ yết liên quan đến tính toán và không đòi hỏi gì 
nhiều ở ngôn ngữ lập trình. Hơn nữa phần lớn các chương trình này 
tương đối ngắn, thường ít hơn 100 dòng. 


Khi khả năng của máy tính tăng lên thì khả năng để triển khai các chương 
trình phức tạp hơn cũng tăng lên. Các ngôn ngữ lập trình ngày trước 
không còn thích hợp đối với việc lập trình đòi hỏi cao hơn. Các phương 
tiện cần thiết để sử dụng lại các phần mã chương trình đã viết hầu như 
không có trong ngôn ngữ lập trình tuyến tính. Thật ra, một đoạn lệnh 
thường phải được chép lặp lại mỗi khi chúng ta dùng trong nhiều 
chương trình do đó chương trình dài dòng, logic của chương trình khó 
hiểu. Chương trình được điều khiển để nhảy đến nhiều chỗ mà thường 
không có sự giải thích rõ ràng, làm thế nào để chương trình đến chỗ cần 
thiết hoặc tại sao như vậy. 


Ngôn ngữ lập trình tuyến tính không có khả năng kiểm soát phạm vi nhìn 
thấy của các dữ liệu. Mọi dữ liệu trong chương trình đều là dữ liệu toàn 
cục nghĩa là chúng có thể bị sửa đổi ở bất kỳ phần nào của chương trình. 
Việc dò tìm các thay đổi không mong muốn đó của các phần tử dữ liệu 
trong một dãy mã lệnh dài và vòng vèo đã từng làm cho các lập trình viên 
rất mất thời gian. 


Lập trình cấu trúc 


Rõ ràng là các ngôn ngữ mới với các tính năng mới cần phải được phát 
triển để có thể tạo ra các ứng dụng tinh vi hơn. Vào cuối các năm trong 
1960 và 1970, ngôn ngữ lập trình có cấu trúc ra đời. Các chương trình có 
cấu trúc được tổ chức theo các công việc mà chúng thực hiện. 


Về bản chất, chương trình chia nhỏ thành các chương trình con riêng rễ 
(còn gọi là hàm hay thủ tục) thực hiện các công viỆc rời rạc trong quá 
trình lớn hơn, phức tạp hơn. Các hàm này được giỮ càng độc lập với 
nhau càng nhiều càng tốt, mỗi hàm có dữ liệu và logic riêng.Thông tin 
được chuyển giao giữa các hàm thông qua các tham số, các hàm có thể có 
các biến cục bộ mà không một ai nằm bên ngoài phạm vi của hàm lại có 
thể truy xuất được chúng. Như vậy, các hàm có thể được xem là các 
chương trình con được đặt chung với nhau để xây dựng nên một Ứng 
dụng. 


Mục tiêu là làm sao cho việc triển khai các phần mềm dễ dàng hơn đối 
với các lập trình viên mà vẫn cải thiện được tính tin cậy và dễ bảo quản 
chương trình. Một chương trình có cấu trúc được hình thành bằng cách 
bẻ gãy các chức năng cơ bản của chương trình thành các mảnh nhỏ mà 
sau đó trở thành các hàm. Bằng cách cô lập các công việc vào trong các 
hàm, chương trình có cấu trúc có thể làm giảm khả năng của một hàm 
này ảnh hưởng đến một hàm khác. Việc này cũng làm cho việc tách các 
vấn đề trở nên dễ dàng hơn. Sự gói gọn này cho phép chúng ta có thể 
viết các chương trình sáng sủa hơn và giữ được điều khiển trên tỪng 
hàm. Các biến toàn cục không còn nữa và được thay thế bằng các tham 
số và biến cục bộ có phạm vi nhỏ hơn và dễ kiểm soát hơn. Cách tổ 
chức tốt hơn này nói lên rằng chúng ta có khả năng quản lý logic của cấu 


trúc chương trình, làm cho việc triển khai và bảo dưỡng chương trình 
nhanh hơn và hữu hiện hơn và hiệu quả hơn. 


Một khái niệm lớn đã được đưa ra trong lập trình có cấu trúc là sự trừu 
tượng hóa (Abstraction). Sự trừu tượng hóa có thể xem như khả năng 
quan sát mỘt sự việc mà không cần xem xét đến các chỉ tiết bên trong của 
nó. Trong một chương trình có cấu trúc, chúng ta chỉ cần biết một hàm đã 
cho có thể làm được một công việc cụ thể gì là đủ. Còn làm thế nào mà 
công việc đó lại thực hiện được là không quan trọng, chừng nào hàm còn 
tin cậy được thì còn có thể dùng nó mà không cần phải biết nó thực hiện 
đúng đắn chức năng của mình như thế nào. Điều này gọi là sự trừu 
tượng hóa theo chức năng (Functional abstraction) và là nền tảng của lập 
trình có cấu trúc. 


Ngày nay, các kỹ thuật thiết kế và lập trình có cấu trúc được sử rộng rãi. 
Gần như mọi ngôn ngữ lập trình đều có các phương tiện cần thiết để 
cho phép lập trình có cấu trúc. Chương trình có cấu trúc dễ viết, dễ bảo 
dưỡng hơn các chương trình không cấu trúc. 


Sự nâng cấp như vậy cho các kiểu dữỮ liệu trong các ứng dụng mà các 
lập trình viên đang viết cũng đang tiếp tục diễn ra. Khi độ phức tạp của 
một chương trình tăng lên, sự phụ thuộc của nó vào các kiểu dữ liệu cơ 
bản mà nó xử lý cũng tăng theo. Vấn đề trở rõ ràng là cấu trúc dữ liệu 
trong chương trình quan trọng chẳng kém gì các phép toán thực hiện trên 
chúng. Điều này càng trở rõ ràng hơn khi kích thước của chương trình 
càng tăng. Các kiểu dữ liệu được xử lý trong nhiều hàm khác nhau bên 
trong một chương trình có cấu trúc. Khi có sự thay đổi trong các dữ liệu 
này thì cũng cần phải thực hiện cả các thay đổi ở mọi nơi có các thao tác 
tác động trên chúng. Đây có thể là một công việc tốn thời gian và kém 
hiệu quả đối với các chương trình có hàng ngàn dòng lệnh và hàng trăm 
hàm trở lên. 


Một yếu điểm nữa của việc lập trình có cấu trúc là khi có nhiều lập trình 
viên làm việc theo nhóm cùng một ứng dụng nào đó. Trong một chương 
trình có cấu trúc, các lập trình viên được phân công viết một tập hợp các 
hàm và các kiểu dữ liệu. Vì có nhiều lập trình viên khác nhau quản lý các 


hàm riêng, có liên quan đến các kiểu dữ liệu dùng chung nên các thay đổi 
mà lập trình viên tạo ra trên một phần tử dữ liệu sẽ làm ảnh hưởng đến 
công việc của tất cả các người còn lại trong nhóm. Mặc dù trong bối 
cảnh làm việc theo nhóm, việc viết các chương trình có cấu trúc thì dễ 
dàng hơn nhƯng sai sót trong việc trao đổi thông tin giữa các thành viên 
trong nhóm có thể dẫn tới hậu quả là mất rất nhiều thời gian để sửa 
chữa chương trình. 


Sự trừu tượng hóa dữ liệu 


Sự trừu tượng hóa dỮ liệu (Data abstraction) tác động trên các dữ liệu 
cũng tương tự như sự trừu tượng hóa theo chức năng. Khi có trừu tượng 
hóa dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu và các phần tử có thể được sử dụng mà 
không cần bận tâm đến các chỉ tiết cụ thể. Chẳng hạn như các số dấu 
chấm động đã được trừu tƯợng hóa trong tất cả các ngôn ngữ lập trình, 
Chúng ta không cần quan tâm cách biểu diễn nhị phân chính xác nào cho 
số dấu chấm động khi gán một giá trị, cũng không cần biết tính bất 
thường của phép nhân nhị phân khi nhân các giá trị dấu chấm động. Điều 
quan trọng là các số dấu chấm động hoạt động đúng đắn và hiểu được. 


Sự trừu tượng hóa dữỮ liệu giúp chúng ta không phải bận tâm về các chỉ 
tiết không cần thiết. Nếu lập trình viên phải hiểu biết về tất cả các khía 
cạnh của vấn đề, ở mọi lúc và về tất cả các hàm của chương trình thì chỉ 
ít hàm mới được viết ra, may mắn thay trừu tượng hóa theo dữ liệu đã 
tồn tại sẵn trong mọi ngôn ngữ lập trình đối với các dữ liệu phức tạp 
như số dấu chấm động. Tuy nhiên chỉ mới gần đây, người ta mới phát 
triển các ngôn ngữ cho phép chúng ta định nghĩa các kiểu dữ liệu trừu 
tượng riêng. 


Lập trình hướng đối tượng 


Khái niệm hướng đối tượng được xây dựng trên nền tảng của khái niệm 
lập trình có cấu trúc và sự trừu tượng hóa dữ liệu. Sự thay đổi căn bản ở 
chỗ, một chương trình hướng đối tượng được thiết kế xoay quanh dữ 
liệu mà chúng ta có thể làm việc trên đó, hơn là theo bản thân chức năng 


của chương trình. Điều này hoàn toàn tự nhiên một khi chúng ta hiểu 
rằng mục tiêu của chương trình là xử lý dữ liệu. Suy cho cùng, công việc 
mà máy tính thực hiện vẫn thường được gọi là xử lý dữ liệu. Dữ liệu và 
thao tác liên kết với nhau ở một mức cơ bản (còn có thể gọi là mức 
thấp), mỗi thứ đều đòi hỏi ở thứ kia có mục tiêu cụ thể, các chương trình 
hướng đối tượng làm tường minh mối quan hệ này. 


Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - gọi tắt là 
OOP) hay chỉ tiết hơn là Lập trình định hướng đối tượng, chính là 
phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để xây dựng thuật 
giải, xây dựng chương trình. Thực chất đây không phải là một phương 
pháp mới mà là một cách nhìn mới trong việc lập trình. Để phân biệt, với 
phương pháp lập trình theo kiểu cấu trúc mà chúng ta quen thuỘc trước 
đây, hay còn gọi là phương pháp lập trình hướng thủ tục (Procedure- 
Oriented Programming), người lập trình phân tích một nhiệm vụ lớn 
thành nhiều công việc nhỏ hơn, sau đó dần dần chỉ tiết, cụ thể hoá để 
được các vấn đề đơn giản, để tìm ra cách giải quyết vấn đề dưới dạng 
những thuật giải cụ thể rõ ràng qua đó dễ dàng minh hoạ bằng ngôn ngữ 
giải thuật (hay còn gọi các thuật giải này là các chương trình con). Cách 
thức phân tích và thiết kế như vậy chúng ta gọi là nguyên lý lập trình từ 
trên xuống (top-down), để thể hiện quá trình suy diễn từ cái chung cho 
đến cái cụ thể. 


Các chương trình con là những chức năng độc lập, sự ghép nối chúng lại 
với nhau cho chúng ta một hệ thống chương trình để giải quyết vấn đề 
đặt ra. Chính vì vậy, cách thức phân tích một hệ thống lấy chương trình 
con làm nền tẳng, chương trình con đóng vai trò trung tâm của việc lập 
trình, được hiểu như phương pháp lập trình hướg về thủ tục. Tuy nhiên, 
khi phân tích để thiết kế một hệ thống không nhất thiết phải luôn luôn 
suy nghĩ theo hướng “làm thế nào để giải quyết công việc”, chúng ta có 
thể định hướng tƯ duy theo phong cách “với một số đối tượng đã có, 
phải làm gì để giải quyết được công việc đặt ra” hoặc phong phú hơn, 
“làm cái gì với một số đối tượng đã có đó”, từ đó cũng có thể giải quyết 
được những công việc cụ thể. Với phương pháp phân tích trong đó đối 
tượng đóng vai trò trùng tâm của việc lập trình như vậy, người ta gọi là 
nguyên lý lập trình từ dưới lên (Bôttm-up). 


Lập trình hướng đối tượng liên kết cấu trúc dữ liệu với các thao tác, theo 
cách mà tất cả thƯờng nghĩ về thế giới quanh mình. Chúng ta thường gắn 
một số các hoạt động cụ thể với một loại hoạt động nào đó và đặt các 
giả thiết của mình trên các quan hệ đó. 


Ví dụ1.1: Để dễ hình dùng hơn, chúng ta thủ nhìn qua các công trình xây 
dựng hiện đại, như sân vận động có mái che hình vòng cung, những kiến 
trúc thẩm mĩ với đường nét hình cong. Tất cả những sản phẩm đó xuất 
hiện cùng với những vật liệu xây dựng. Ngày nay, không chỉ chồng lên 
nhau những viên gạch, những tảng đá để tạo nên những quần thể kiến 
trúc (như Tháp Chàm Nha Trang, Kim TỰ Tháp,...), mà có thể với bêtông, 
sắt thép và không nhiều lắm những viên gạch, người xây dựng cũng có 
thể thiết kế những công trình kiến trúc tuyệt mỹ, những toà nhà hiện đại. 
Chính các chất liệu xây dựng đã làm ảnh hưởng phƯơng pháp xây dựng, 
chất liệu xây dựng và nguyên lý kết dính caá chất liệu đó lại với nhau 
cho chúng ta một đối tượng để khảo sát, Chất liệu xây dựng và nguyên lý 
kết dính các chất liệu lại với nhau được hiểu theo nghĩa dỮ liệu và 
chương trình con tác động trên dữ liệu đó. 


Ví dụ1.2: Chúng ta biết rằng một chiếc xe có các bánh xe, di chuyển 
được và có thể đổi hướng của nó bằng cách quẹo tay lái. TƯƠơng tự như 
thế, một cái cây là một loại thực vật có thân gỖ và lá. Một chiếc xe 
không phải là một cái cây, mà cái cây không phải là một chiếc xe, chúng 
ta có thể giả thiết rằng cái mà chúng ta có thể làm được với một chiẾc xe 
thì không thể làm được với một cái cây. Chẳng hạn, thật là vô nghĩa khi 
muốn lái một cái cây, còn chiếc xe thì lại chẳng lớn thêm được khi chúng 
ta tưới nước cho nó. 


Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta sử dụng các quá trình suy 
nghĩ như vậy với các khái niệm trừu tượng được sử dụng trong các 
chương trình máy tính. Một mẫu tin (record) nhân sự có thể được đọc ra, 
thay đổi và lưu trữ lại; còn số phức thì có thể được dùng trong các tính 
toán. Tuy vậy không thể nào lại viết một số phức vào tập tin làm mẫu tin 
nhân sự và ngược lại hai mẫu tin nhân sự lại không thể cộng với nhau 
được. Một chương trình hướng đối tượng sẽ xác định đặc điểm và hành 
vi cụ thể của các kiểu dữ liệu, điều đó cho phép chúng ta biết một cách 


chính xác rằng chúng ta có thể có được những øì ở các kiểu dữ liệu khác 
nhau. 


Chúng ta còn có thể tạo ra các quan hệ giữa các kiểu dữ liệu tương tự 
nhưng khác nhau trong một chương trình hướng đối tượng. Người ta 
thường tỰ nhiên phân loại ra mọi thứ, thường đặt mối liên hệ giữa các 
khái niệm mới với các khái niệm đã có, và thường có thể thực hiện suy 
diễn giữa chúng trên các quan hệ đó. Hãy quan niệm thế giới theo kiểu 
cấu trúc cây, với các mức xây dựng chỉ tiết hơn kế tiếp nhau cho các thế 
hệ sau so với các thế hệ trước. Đây là phương pháp hiệu quả để tổ chức 
thế giới quanh chúng ta. Các chương trình hướng đối tượng cũng làm 
việc theo một phương thức tương tự, trong đó chúng cho phép xây dựng 
các các cơ cấu dữ liệu và thao tác mới dựa trên các cơ cấu có sẵn, mang 
theo các tính năng của các cơ cấu nền mà chúng dựa trên đó, trong khi 
vẫn thêm vào các tính năng mới. 


Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta tổ chức dữ liệu trong 
chương trình theo một cách tương tự như các nhà sinh học tổ chức các 
loại thực vật khác nhau. Theo cách nói lập trình đối tượng, xe hơi, cây 
cối, các số phức, các quyển sách đều được gọi là các lớp (Class). 


Một lớp là một bản mẫu mô tả các thông tin cấu trúc dữ liệu, lẫn các 
thao tác hợp lệ của các phần tử dữ liệu. Khi một phần tử dữ liệu được 
khai báo là phần tử của một lớp thì nó được gọi là một đỐi tượng 
(Object). Các hàm được định nghĩa hợp lỆ trong một lớp được gọi là các 
phương thức (Method) và chúng là các hàm duy nhất có thể xử lý dữ liệu 
của các đối tượng của lớp đó. Một thực thể (Instance) là một vật thể có 
thực bên trong bộ nhớ, thực chất đó là một đối tượng (nghĩa là một đối 
tượng được cấp phát vùng nhớ). 


Mỗi một đối tượng có riêng cho mình một bản sao các phần tử dữ liệu 
của lớp còn gọi là các biến thực thể (Instance variable). Các phương thức 
định nghĩa trong một lớp có thể được gọi bởi các đối tượng của lớp đó. 
Điều này được gọi là gửi một thông điệp (Message) cho đối tượng. Các 
thông điệp này phụ thuộc vào đối tượng, chỉ đối tượng nào nhận thông 
điệp mới phải làm việc theo thông điệp đó. Các đối tượng đều độc lập 


với nhau vì vậy các thay đổi trên các biến thể hiện của đối tượng này 
không ảnh hưởng øì trên các biến thể hiện của các đối tượng khác và 
việc gửi thông điệp cho một đối tượng này không ảnh hƯởng gì đến các 
đối tượng khác. 


Như vậy, đối tợng được hiểu theo nghĩa là một thực thể mà trong đó caá 
dữ liệu và thủ tục tác động lên dữỮ liệu đã được đóng gói lại với nhau. 
Hay “đối tượng được đặc trưng bởi một số thao tác (operation) và các 
thông tin (information) ghi nhƠơ sự tác động của caá thao tác này.” 


Ví dụ 1.3: Khi nghiên cứ về ngăn xếp (stack), ngoài các dỮ liệu vùng 
chứa ngăn xếp, đỉnh của ngăn xếp, chúng ta phải cài đặt kèm theo các 
thao tác như khởi tạo (creat) ngăn xẾp, kiểm tra ngăn xếp rồng (empty), 
đẩy (push) một phần tử vào ngăn xếp, lấy (pop) một phần tử ra khỏi 
ngăn xếp. Trên quan điểm lấy đối tượng làm nền tảng, rõ ràng dữ liệu và 
các thao tác trên dữ liệu luôn gắn bó với nhau, sự kết dính chúng chính là 
đối tượng chúng ta cần khảo sát. 


Các thao tác trong đối tượng được gọi là các phương thức hay hành vi 
của đối tượng đó. Phương thức và dữ liệu của đối tượng luôn tác động 
lẫn nhau và có vai trò ngang nhau trong đối tượng, Phương thức của đối 
tượng được qui định bởi dữ liệu và ngược lại, dữ liệu của đối tượng 
được đặt trưng bởi các phương thức của đối tượng. Chính nhờ sự gắn bó 
đó, chúng ta có thể gởi cùng một thông điệp đến những đối tượng khác 
nhau. Điều này giúp người lập trình không phải xử lý trong chương trình 
của mình một dãy các cấu trúc điều khiển tuỳ theo thông điệp nhận vào, 
mà chương trình được xử lý vào thời điểm thực hiện. 


Tóm lại, so sánh lập trình cấu trúc với chương trình con làm nền tảng: 
Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải 
Trong lập trình hướng đỐi tượng chúng ta có: 


Đối tượng = Phương thức + Dữ liệu 


Đây chính là 2 quan điểm lập trình đang tồn tại và phát triển trong thế 
giới ngày nay. 


MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỚI TRONG LẬP TRÌNH HƯỚNG 
ĐỔI TƯỢNG 


Trong phần này, chúng ta tìm hiểu các khái niệm như sự đóng gói, tính kế 
thừa và tính đa hình. Đây là các khái niệm căn bản, là nền tảng tư tưởng 
của lập trình hƯớng đối tượng. Hiểu được khái niệm này, chúng ta bước 
đầu tiếp cận với phong cách lập trình mới, phong cách lập trình dựa vào 
đối tượng làm nền tảng mà trong đó quan điểm che dấu thông tin thông 
qua sư đóng gói là quan điểm trung tâm của vấn đề. 


Sự đóng gói (Encapsulation) 


Sự đóng gói là cơ chế ràng buộc dữ liệu và thao tác trên dữ liệu đó thành 
một thể thống nhất, tránh được các tác động bất ngờ từ bên ngoài. Thể 
thống nhất này gọi là đối tượng. 


Trong Objetc Oriented Software Engineering của Ivar Jacibson, tất cả các 
thông tin của một hệ thống định hướng đối tượng được lưu trữ bên trong 
đối tượng của nó và chỉ có thể hành động khi các đối tượng đó được ra 
lệnh thực hiện các thao tác. Như vật, sự đóng gói không chỉ đơn thuần là 
sự gom chung dữ liệu và chương trình vào trong một khối, chúng còn 
được hiểu theo nghĩa là sự đồng nhất giữa dữ liệu và các thao tác tác 
động lên dữ liệu đó. 


Trong một đối tượng, dữ liệu hay thao tác hay cả hai có thể là riêng 
(private) hoặc chung (public) của đối tượng đó. Thao tác hay dữ liệu 
riêng là thuộc về đối tượng đó chỉ được truy cập bởi các thành phần của 
đối tượng, điều này nghĩa là thao tác hay dỮ liệu riêng không thể truy cập 
bởi các phần khác của chương trình tổn tại ngoài đỐi tượng. Khi thao tác 
hay dữ liệu là chung, các phần khác của chương trình có thể truy cập nó 
mặc dù nó được định nghĩa trong một đối tượng. Các thành phần chung 


của một đối tượng dùng để cung cấp một giao diện có điều khiển cho 
các thành thành riêng của đối tượng. 


Cơ chế đóng gói là phương thức tốt để thực hiện cơ chế che dấu thông 
tin so với các ngôn ngữ lập trình cấu trúc. 


Tính kế thừa (Inheritance) 


Chúng ta có thể xây dựng các lớp mới từ các lớp cũ thông qua sự kế thừa. 
Một lớp mới còn gọi là lớp dẫn xuất (derived class), có thể thừa hưởng 
dữ liệu và các phương thức của lớp cơ sở (base class) ban đầu. Trong lớp 
này, có thể bổ sung các thành phần dữ liệu và các phương thức mới vào 
những thành phần dữ liệu và các phương thức mà nó thừa hƯởng từ lớp 
cơ sở. Mỗi lớp (kể cả lớp dẫn xuất) có thể có một số lượng bất kỳ các 
lớp dẫn xuất. Qua cơ cấu kế thừa này, dạng hình cây của các lớp được 
hình thành. Dạng cây của các lớp trông giống như các cây gia phả vì thế 
các lớp cơ sở còn được gọi là lớp cha (parent class) và các lớp dẫn xuất 
được gọi là lớp con (child class). 


Ví dụ 1.2: Chúng ta sẽ xây dựng một tập các lớp mô tả cho thư viện các 
ấn phẩm. Có hai kiểu ấn phẩm: tạp chí và sách. Chúng ta có thể tạo một 
ấn phẩm tổng quát bằng cách định nghĩa các thành phần dữ liệu tương 
Ứng với sỐ trang, mã số tra cỨu, ngày tháng xuất bản, bản quyền và nhà 
xuất bản. Các ấn phẩm có thể được lấy ra, cất đi và đọc. Đó là các 
phương thức thực hiện trên một ấn phẩm. Tiếp đó chúng ta định nghĩa 
hai lớp dẫn xuất tên là tạp chí và sách. Tạp chí có tên, số ký phát hành và 
chứa nhiều bài của các tác giả khác nhau . Các thành phần dữ liệu tương 
ứng với các yếu tố này được đặt vào định nghĩa của lớp tạp chí. Tạp chí 
cũng cần có một phương thức nữa đó là đặt mua. Các thành phần dữ liệu 
xác định cho sách sẽ bao gồm tên của (các) tác giả, loại bìa (cứng hay 
mềm) và số hiệu ISBN của nó. Như vậy chúng ta có thể thấy, sách và 
tạp chí có chung các đặc trưng ấn phẩm, trong khi vẫn có các thuộc tính 
riêng của chúng. 


Xến phẩm 


Số trang 

Mã số tra cứu 

Ngày tháng xuất bẩn 
Bản quyển 

Nhà xuất bẩn 


Tên 
Số kỳ phát hành 
Các bài viết TSBN 


¬ 


Hình 1.1: Lớp ấn phẩm và các lớp dẫn xuất của nó. 


Tên của (các) tác giả 
Loại bìa 


Với tính kế thừa, chúng ta không phải mất công xây dựng lại từ đầu các 
lớp mới, chỉ cần bổ sung để có được trong các lớp dẫn xuất các đặc 
trưng cần thiết. 


Tính đa hình (Polymorphism) 


Đó là khả năng để cho một thông điệp có thể thay đổi cách thực hiện của 
nó theo lớp cụ thể của đối tượng nhận thông điệp. Khi một lớp dẫn xuất 
được tạo ra, nó có thể thay đổi cách thực hiện các phƯơng thức nào đó 
mà nó thừa hưởng từ lớp cơ sở của nó. Một thông điệp khi được gởi đến 
một đối tượng của lớp cơ sở, sẽ dùng phương thức đã định nghĩa cho nó 
trong lớp cơ sở. Nếu một lớp dẫn xuất định nghĩa lại một phương thức 
thừa hưởng từ lớp cơ sở của nó thì một thông điệp có cùng tên với 
phương thức này, khi được gởi tới một đối tượng của lớp dẫn xuất sẽ 
gọi phương thức đã định nghĩa cho lớp dẫn xuất. 


Như vậy đa hình là khả năng cho phép gởi cùng một thông điệp đến 
những đối tượng khác nhau có cùng chung một đặc điểm, nói cách khác 


thông điệp được gởi đi không cần biết thực thể nhận thuộc lớp nào, chỉ 
biết rằng tập hợp các thực thể nhận có chung một tính chất nào đó. 
Chẳng hạn, thông điệp “vẽ hình” được gởi đến cả hai đối tượng hình 
hộp và hình tròn. Trong hai đỐi tượng này đều có chung phương thức vẽ 
hình, tuy nhiên tuỳ theo thời điểm mà đối tượng nhận thông điệp, hình 
tương ứng sẽ được vẽ lên. 


Trong các ngôn ngữ lập trình OOP, tính đa hình thể hiện qua khả năng 
cho phép mô tả những phương thức có tên giống nhau trong các lớp khác 
nhau. Đặc điểm này giúp người lập trình không phải viết những cấu trúc 
điều khiển rườm rà trong chương trình, các khả năng khác nhau của 
thông điệp chỉ thực sự đòi hỏi khi chương trình thỰc hiện. 


Ví dụ 1.3: Xét lại ví dụ 1.2, chúng ta thấy rằng cả tạp chí và và sách đều 
phải có khả năng lấy ra. Tuy nhiên phương pháp lấy ra cho tạp chí có 
khác so với phương pháp lấy ra cho sách, mặc dù kết quả cuối cùng 
giống nhau. Khi phải lấy ra tạp chí, thì phải sử dụng phương pháp lấy ra 
riêng cho tạp chí (dựa trên một bản tra cứu) nhưng khi lấy ra sách thì lại 
phải sử dụng phương pháp lấy ra riêng cho sách (dựa trên hệ thống 
phiếu lưu trữ). Tính đa hình cho phép chúng ta xác định một phương thức 
để lấy ra một tạp chí hay một cuốn sách. Khi lấy ra một tạp chí nó sẽ 
dùng phương thức lấy ra dành riêng cho tạp chí, còn khi lấy ra một cuốn 
sách thì nó sử dụng phương thức lấy ra tương ứng với sách. Kết quả là 
chỉ cần một tên phương thức duy nhất được dùng cho cả hai công việc 
tiến hành trên hai lớp dẫn xuất có liên quan, mặc dù việc thực hiện của 
phương thức đó thay đổi tùy theo từng lớp. 


#n phẩm 


Số trang 

Mã số tra cứu 

Ngà y tháng xuất bẩn 
Bản quyển 

Nhà xuất bẩn 


Tên 
Số kỳ phát hành 
Các bài viết ISBN 


Đặt mua Lấy ra 
Lấy ra 


Tính đa hình dựa trên sự nối kết (Binding), đó là quá trình gắn một 
phương thức với một hàm thực sự. Khi các phương thức kiểu đa hình 
được sử dụng thì trình biên dịch chưa thể xác định hàm nào tương ứng 
với phương thức nào sẽ được gọi. Hàm cụ thể được gọi sẽ tuỳ thuộc 
vào việc phần tử nhận thông điệp lúc đó là thuộc lớp nào, do đó hàm 
được gọi chỉ xác định được vào lúc chương trình chạy. Điều này gọi là 
sự kết nối muộn (Late binding) hay kết nối lúc chạy (Runtime binding) vì 
nó xảy ra khi chương trình đang thực hiện. 


Tên của (các) tác giả 
Loại bìa 


Hình 1.2: Minh họa tính đa hình đối với lớp ấn phẩm và các lớp dẫn xuất 
của nó. 


CÁC NGÔN NGỮ VÀ VÀI ỨNG DỤNG CỦA OOP 


Xuất phát từ tư tưởng của ngôn ngữ SIMUL.AG67, trung tâm nghiên cứu 
Palo Alto (PARC) của hãng XEROR đã tập trung 10 năm nghiên cứu để 
hoàn thiện ngôn ngữ OOP đầu tiên với tên gọi là Smalltalk. Sau đó các 
ngôn ngữ OOP lần lượt ra đời như Eiffel, Clos, Loops, Elavors, Object 
Pascal, Object C, C++, Delphi, Java... 


Chính XEROR trên cơ sở ngôn ngữ OOP đã đề ra tư tưởng giao diện 
biểu tượng trên màn hình (icon base screen interface), kể từ đó Apple 
Macintosh cũng như Microsoft Windows phát triển giao diện đồ họa như 
ngày nay. Trong Microsoft Windows, tư tưởng OOP được thể hiện một 
cách rõ nét nhất đó là "chúng ta click vào đối tượng", mỗi đối tượng có 
thể là control menu, control menu box, menu bar, scroll bar, button, 
minimize box, maximize box, ... sẽ đáp ứng công viỆc tùy theo đặc tính 
của đối tượng. Turbo Vision của hãng Borland là một ứng dụng OOP 
tuyệt vời, giúp lập trình viên không quan tâm đến chỉ tiết của chương 
trình gia diện mà chỉ cần thực hiện các nội dung chính của vấn đề. 


Lập trình cấu trúc trong Visual Basic 

Mục tiêu: Chương này giới thiệu về các cấu trúc lập trình trong VB; đây 
là các cấu trúc cốt lõi để xây dựng nên một chương trình VB. 

Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: 
- Sử dụng môi trường lập trình VB để viết mã lệnh. 

- Các kiểu dữ liệu trong VB. 

- Cách khai báo hằng, biến trong VB. 

- Biểu thức trong VB. 

- Các câu lệnh đơn cũng như các câu lệnh có cấu trúc. 

- Chương trình con trong VB. 

- Bẫy lỗi trong VB. 

Kiến thức có liên quan: 

- Cách sử dụng môi trường phát triển của VB. 

Tài liệu tham khảo: 


- Microsoft Visual Basic 6.0 và Lập trình Cơ sở dữ liệu - Chương 4, trang 
49 - Nguyễn Thị Ngọc Mai (chủ biên), Nhà xuất bản Giáo dục - 2000. 


Môi trường lập trình 


Soạn thảo chương trình: 


Trong Visual Basic IDE, cửa sổ mã lệnh (Code) cho phép soạn thảo 
chương trình. Cửa sổ này có một số chức năng nổi bật: 


e© Đánh dấu (Bookmarks): Chức năng này cho phép đánh dấu các dòng 
lệnh của chương trình trong cửa sổ mã lệnh để dễ dàng xem lại về 


sau này. Để bật tắt khả năng này, chọn Bookmarks từ menu Edit, 
hoặc chọn từ thanh công cụ Edit. 
e Các phím tắt trong cửa sổ mã lệnh: 


Chöùc naêng Phím taét 

Xem cöña soä Code F7 

Xem cöña soä Object Browser F2 

Tìm kieám CTRL+E 

Thay theá CTRL+H 

Tìm tieáp SHIET+FE4 

Tìm ngöôïc SHIET+E3 

Chuyeän ñeán thuô tuïc keá tieáp CTRL+DOWN ARROW 
Chuyeän ñeán thuô tuïc tröôùc ñoù CTRL+UP ARROW 
Xem ñònh nghóa SHIFT+F2 

Cuoän xuoáng moät maøn hình CTRL+PAGE DOWN 
Cuoän leần moät maøn hình CTRL+PAGE UP 
Nhaôy veà vò trí tröôùc ñoù CTRL+SHIFT+F2 


Trôñ veà ñaàu cuñũa moâ-ñun CTRL+HOME 


Ñeán cuoái moâ-ñun CTRL+END 


Các chức năng tự động: 

« TỰ động kiểm tra cú pháp (Auto Syntax Check) 
Nếu chức năng này không được bật thì khi ta viết một dòng mã có chứa 
lỗi, VB chỉ hiển thị dòng chương trình sai với màu đỏ nhưng không kèm 
theo chú thích gì và tất nhiên ta có thể viết tiếp các dòng lệnh khác. Còn 
khi chức năng này được bật, VB sẽ cho ta biết một số thông tin về lỗi và 
hiển thị con trỏ ngay dòng chương trình lỗi để chờ ta sửa. 


e Yêu cầu khai báo biến (Require Variable Declaration) 


VB sẽ thông báo lỗi khi một biến được dùng mà không khai báo và sẽ chỉ 
ra vị trí của biến đó. 


[missingø_resource: .png] 
Hình III.1: Cửa sổ Options 
e« GỢi nhớ mã lệnh (Code): 
Khả năng Auto List Members: Tự động hiển thị danh sách các thuộc tính 
và phương thức của 1 điều khiển hay một đối tượng khi ta gõ vào tên 


của chúng. Chọn thuộc tính hay phương thức cần thao tác và nhấn phím 
Tab hoặc Space để đưa nó vào chương trình. 


[missing_resource: .Dng] 


Hình III.2 Cửa sổ Code với khả năng gợi nhớ Code 


Kiểu dữ liệu 


Khái niệm 


Kiểu dữ liệu là một tập hợp các giá trị mà một biến của kiểu có thể 
nhận và một tập hợp các phép toán có thể áp dụng trên các giá trị đó. 


Các kiểu dỮ liệu cơ sở trong Visual Basic 


Kiểu dữ 
liệu 


Boolean 
Byte 


Integer 


Long 


Single 


Double 


Currency 


Mô tả 

Gồm 2 giá trị: TRUE & EALSE. 

Các giá trị số nguyên từ 0 — 255 

Các giá trị số nguyên từ -32768 — 32767 


Các giá trị số nguyên từ -2147483648 —- 2147483647. 
Kiểu dữ liệu này thường được gọi là số nguyên dài. 


Các giá trị số thực từ -3.402823E+38 — 
3.402823E+38. Kiểu dữ liệu này còn được gọi là độ 
chính xác đơn. 


Các giá trị số thực từ -1.79769313486232E+308 - 
1.79769313486232E+308. Kiểu dữ liệu này được gọi 
là độ chính xác kép. 


Dữ liệu tiền tệ chứa các giá trị số từ 
-922.337.203.685.477,5808 - 
922.337.203.685.477,5807. 


String Chuỗi dữ liệu từ 0 đến 65.500 ký tự hay ký số, thậm 
chí là các giá trị đặc biệt như ^%@. Giá trị kiểu chuỗi 
được đặt giữa 2 dấu ngoặc kép (“”). 

Dữ liệu kiểu ngày tháng, giá trị được đặt giỮa cặp 

Date dấu ##. Việc định dạng hiển thị tùy thuộc vào việc 
thiết lập trong Control Panel. 


Chứa mọi giá trị của các kiểu dữ liệu khác, kể cả 


Variant : 
mảng. 


Hằng số 


Khái niệm 


Hằng số (Constant) là giá trị dữ liệu không thay đổi. 


Khai báo hằng 

[Public|Private] Const <tên hằng> [As <kiểu dữ liệu>] = <biểu thức> 
Trong đó, tên hằng được đặt giống theo quy tắc đặt tên của điều khiển. 
Ví dụ: 

Const ø = 9.8 

Const Num As Integer = 4*5 


Ta có thể dùng cửa sổ Object Browser để xem danh sách các hằng có sẵn 
của VB và VBA (Visual Basic for Application). 


Trường hợp trùng tên hằng trong những thư viện khác nhau, ta có thể chỉ 
rõ tham chiếu hằng. 


[<Libname>. |[<tên mô-đun>. | <tền hằng> 


Biến 


Khái niệm 


Biến (Variable) là vùng lưu trữ được đặt tên để chứa dữ liệu tạm thời 
trong quá trình tính toán, so sánh và các công việc khác. 


Biến có 2 đăc điểm: 


e© Mỗi biến có một tên. 
e Mỗi biến có thể chứa duy nhất một loại dữ liệu. 


Khai báo 
[Public|Private|StaticlDim] <tên biến> [ As <kiểu dữ liệu> ] 


Trong đó, tên biến: là một tên được đặt giống quy tắc đặt tên điều khiển. 
Nếu cần khai báo nhiều biến trên một dòng thì môi khai báo cách nhau 
dấu phẩy (,). 


Nếu khai báo biến không xác định kiểu dữ liệu thì biến đó có kiểu 
Variant. 

Khai báo ngầm: Đây là hình thức không cần phải khai báo một biến 
trước khi sử dụng. Cách dùng này có vẻ thuận tiện nhưng sẽ gây một số 


sai sót, chẳng hạn khi ta đánh nhầm tên biến, VB sẽ hiểu đó là một biến 
mới dẫn đến kết quả chương trình sai mà rất khó phát hiện. 


Ví dụ: 


Dim Num As Long, a As Single 
Dim Aøe As Integer 


Khai báo tường minh: Để tránh rắc rối như đã nêu ở trên, ta nên quy định 
răng VB sẽ báo lỗi khi gặp biến chưa được khai báo bằng dòng lệnh: 


Option Explicit trong phần Declaration (khai báo) của mô-đun. 
Option Explicit chỉ có tác dụng trên từng mô-đun do đó ta phải đặt dòng 
lệnh này trong từng mô-đun của biểu mẫu, mô-đun lớp hay mô-đun 


chuẩn. 


Biểu thức 


Khái niệm 


Toán tử hay phép toán (Operator): là từ hay ký hiệu nhằm thực hiện phép 
tính và xử lý dữ liệu. 


Toán hạng: là giá trị dữ liệu (biến, hằng...). 


Biểu thức: là tập hợp các toán hạng và các toán tử kết hợp lại với nhau 
theo quy tắc nhất định để tính toán ra một giá trị nào đó. 


Các loại phép toán 


1. Các phép toán số học: Thao tác trên các giá trị có kiểu dữ liệu số. 


Phép Ý nghĩa Kiểu của đối số Kiểu của 


toán 

- Phép lấy số đối 

nh Phép cộng hai số 

ˆ Phép trừ hai số 

: Phép nhân hai số 

/ Phép chia hai sỐ 

\ Phép chia lấy 
phần nguyên 

Mod Phép chia lầy 
phản dư 

A Tính lũy thừa 


1. Các phép toán quan hệ 


Kiểu số (Integer, 
Single...) 


Kiểu số (Integer, 
Single...) 


Kiểu số (Integer, 
Single...) 


Kiểu số (Integer, 
Single...) 


Kiểu số (Integer, 
Single...) 


Integer, Long 


Integer, Long 


Kiểu số (Integer, 
Single...) 


kết quả 


Như kiểu 
đối số 
Như kiểu 
đối số 
Như kiểu 
đối số 
Như kiểu 
đối số 
Single hay 
Double 


Integer, 
Long 


Integer, 
Long 


Như kiểu 
đối số 


Đây là các phép toán mà giá trị trả về của chúng là một giá trị kiểu 


Boolean (TRUE hay FALSE). 


Phép toán Ý nghĩa 


= So sánh bằng nhau 


< So sánh khác nhau 

bu So sánh lớn hơn 

< So sánh nhỏ hơn 

S= So sánh lớn hơn hoặc bằng 
s= So sánh nhỏ hơn hoặc bằng 


1. Các phép toán Logic: là các phép toán tác động trên kiểu Boolean và 
cho kết quả là kiểu Boolean. Các phép toán này bao gồm AND (và), 
OR (hoặc), NOT (phủ định). Sau đây là bảng giá trị của các phép 


toán: 
X Y XANDY XORY NOTX 
TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 
TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE 
FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE 
FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 


Câu lệnh 


Một câu lệnh (statement) xác định mỘt công việc mà chương trình phải 
thực hiện để xử lý dữ liệu đã được mô tả và khai báo. Các câu lệnh được 
ngăn cách với nhau bởi ký tự xuống dòng. Ký tự xuống dòng báo hiệu kết 
thúc một câu lệnh. 


Lệnh gán 

Cú pháp: 

<Tên biến> = <Biểu thức> 

Ví dụ: 

Giả sử ta có khai báo sau: 

Dim TodayTemp As Single, MinAøge As Integer 

Dim Sales As Single, NewSales As Single, FullName As String 

Các lệnh sau gán giá trị cho các biến trên: 

TodayTemp = 30.5 

MinAge = 18 

Sales = 200000 

NewSales = Sales * 1.2 

Giả sử người dùng cần nhập họ và tên vào ô nhập liệu TextBox có thuộc 
tính Name là txtNÑame, câu lệnh dưới đây sẽ lƯu giá trị của ô nhập liệu 
vào trong biên FullName: 


EullName = txtNÑame. [ext 


Lưu ý: Kiểu dữ liệu của biểu thức (vế phải của lệnh gán) phải phù hợp 
với biến ta cần gán trị. 


Lệnh rễ nhánh If 
se Một dòng lệnh: 

If <điều kiện> Then <dòng lệnh> 
e Nhiều dòng lệnh: 

If <điều kiện> Then 


Các dòng lệnh 


End If 


Trong đó, <điều kiện>: biểu thức mà kết quả trả về kiểu Boolean. 
Ý nghĩa câu lệnh: Các dòng lệnh hay dòng lệnh sẽ được thi hành nếu như 
điều kiện là đúng. Còn nếu như điều kiện là sai thì câu lệnh tiếp theo sau 
cấu trúc If... Then được thi hành. 

« Dạng đầy đủ: If... Then... Else 
If <điều kiện 1> Then 


[Khối lệnh 1] 


Elself <điều kiện 2> Then 

[Khối lệnh 2]... 

[Else 

[Khối lệnh n]] 

End H 

VB sẽ kiểm tra các điều kiện, nếu điều kiện nào đúng thì khối lệnh 
tương ứng sẽ được thi hành. Ngược lại nếu không có điều kiện nào đúng 
thì khối lệnh sau từ khóa E]se sẽ được thi hành. 

Ví dụ: 

Tf (TheColorYouLike = vbRed) Then 

MsgBox "You are a lucky person” 

ElseTf (TheColorYouLike = vbGreen) Then 

MsgBox "You are a hopeful person” 

Elself (TheColorYouLike = vbBlue) Then 

MsgBox "You are a brave person” 

Elself (TheColorYouLike = vbMagenta) Then 

MsgBox "You are a sad person” 

Else 

MsgBox "You are an average Derson” 


End If 


Lệnh lựa chọn Select Case 

Trong trường hợp có quá nhiều các điều kiện cần phải kiểm tra, nếu ta 
dùng cấu trúc rễ nhánh If...Then thì đoạn lệnh không đƯợc trong sáng, 
khó kiểm tra, sửa đổi khi có sai sót. Ngược lại với cấu trúc Select...Case, 
biểu thức điều kiện sẽ được tính toán một lần vào đầu cấu trúc, sau đó 
VB sẽ so sánh kết quả với từng trường hợp (Case). Nếu bằng nó thi hành 
khối lệnh trong trường hợp (Case) đó. 

Select Case <biểu thức kiểm tra> 

Case <Danh sách kết quả biểu thức 1> 

[Khối lệnh 1] 

Case <Danh sách kết quả biểu thức 2> 


[Khối lệnh 2] 


[Case Else 

[Khối lệnh n]] 

End Select 

Mỗi danh sách kết quả biểu thức sẽ chứa một hoặc nhiều giá trị. Trong 
trường hợp có nhiều giá trị thì mỗi giá trị cách nhau bởi dấu phẩy (,). 
Nếu có nhiều Case cùng thỏa điều kiện thì khối lệnh của Case đầu tiên 
sẽ được thực hiện. 


Ví dụ của lệnh rễ nhánh If... Then ở trên có thể viết nhƯ sau: 


Select Case 'TheColorYouLike 

Case vbRed 

MsgBox "You are a lucky person” 
Case vbGreen 

MsgBox "You are a hopeful person” 
Case vbBlue 

MsgBox "You are a brave person” 
Case vbMagenta 

MsgBox "You are a sad person” 
Case Else 

MsgBox "You are an average Derson” 
End Select 

Toán tử Is & To 


Toán tử Is: Được dùng để so sánh <Biểu thức kiểm tra> với một biểu 
thức nào đó. 


Toán tử To: Dùng để xác lập miền giá trị của <Biểu thức kiểm tra>. 
Ví dụ: 

Select Case 'Tuoi 

Case Is <18 


MsgBox “VI thanh nien” 


Case 18 To 30 

MsgBox “Ban da truong thanh, lo lap than di” 
Case 31 To 60 

MsgBox “Ban dang o lua tuoi trung nien” 

Case Else 

MsgBox “Ban da lon tuoi, nghi huu duoc roi day!” 
End Select 


Lưu ý: Trong ví dụ trên không thể viết Case Tuoi < 18. 


Cấu trúc lặp 
Các cấu trúc lặp cho phép thi hành một khối lệnh nào đó nhiều lần. 
1. Lặp không biết trước số lần lặp 
Khối lệnhDo ... Loop: Đây là cấu trúc lặp không xác định trước số lần 
lặp, trong đó, số lần lặp sẽ được quyết định bởi một biểu thức điều 
kiện. Biểu thức điều kiện phải có kết quả là True hoặc False. Cấu trúc 
này có 4 kiểu: 
Kiểu 1: 
Do While <điều kiện> 
<khối lệnh> Đkiện 
Loop 


Đúng Sai 


Khối lệnh sẽ được thi hành đến khi nào điều kiện không còn đúng nữa. 
Do biểu thức điều kiện được kiểm tra trước khi thi hành khối lệnh, do đó 
có thể khối lệnh sẽ không được thực hiện một lần nào cả. 

Kiểu 2: 

Do 

<khối lệnh> 

Loop While <điều kiện> 

Khối lệnh sẽ được thực hiện, sau đó biểu thức điều kiện được kiểm tra, 
nếu điều kiện còn đúng thì, khối lệnh sẽ được thực hiện tiếp tục. Do 
biểu thức điều kiện được kiểm tra sau, do đó khối lệnh sẽ được thực 
hiện ít nhất một lần. 

Kiểu 3: 

Do Until <điều kiện> 

<khối lệnh> 


Loop 


Cũng tương tự như cấu trúc Do While ... Loop nhưng khác biệt ở chỗ là 
khối lệnh sẽ được thi hành khi điều kiện còn sai. 


Kiểu 4: 

Do 

<khối lệnh> 

Loop Until <điều kiện> 


Khối lệnh được thi hành trong khi điều kiện còn sai và có ít nhất là một 
lần lặp. 


Ví dụ: Đoạn lệnh dưới đây cho phép kiểm tra một số nguyên N có phải 
là số nguyên tố hay không? 


Dim ¡ As Integer 
=2 
Do While (¡ <= Sqr(N)) And (NÑ Mod ï =0) 
i=i+1 
Loop 
If(> Sar(N)) And (N <> 1) Then 
MsgBox Str(N) & “ la so nguyen to” 
Else 
MsgBox Str(N) & “ khong la so nguyen to” 
End H 
Trong đó, hàm Sar: hàm tính căn bậc hai của một số 
Lặp biết trước số lần lặp 

se For... Next 


Đây là cấu trúc biết trước số lần lặp, ta dùng biến đếm tăng dần hoặc 
giảm dần để xác định số lần lặp. 


For <biến đếm> = <điểm đầu> To <điểm cuối> [Step <bước nhảy>] 
[khối lệnh] 


Next 


Biến đếm, điểm đầu, điểm cuối, bước nhảy là những giá trị sỐ (Integer, 
Single,.. ‹): Bước nhảy có thể là âm hoặc dương. Nếu bước nhảy: là sỐ 
âm thì điểm đầu phải lớn hơn điểm cuối, nếu không khối lệnh sẽ không 
được thi hành. 


Khi Step không được chỉ ra, VB sẽ dùng bước nhảy mặc định là một. 

Ví dụ: Đoạn lệnh sau đây sẽ hiển thị các kiểu chữ hiện có của máy bạn. 
Private Sub Form_Chick( ) 

Dim ¡ As Integer 

For ¡ = 0 To Screen.FontCount 

MsgBox Screen.Fonis(I) 

Next 

End Sub 

Ví dụ: Tính NI 


e TextBox: Name:txtNum Bước 1: Thiết kế chương trình có giao diện: 


Label: Name: lblKQ 


e« BƯớc 2: Sự kiện Command1_ Click được xử lý: 


Private Sub Command1_ Click() 

Dim ¡ As Integer, n As Integer, Kq As Long 
n= Val(txtNum.Text) 

Kq = 1 

Fori= 1 Ton 

Kq =Kq #1 

Next 

IblKQ.Caption = Str(Kq) 

End Sub 


© Lưu dự án và chạy chương trình ta được kết quả như hình dưới: 


=—==ƒ=al 
+—»x+r1+ra = 
| “— *zi C =1-¬+Ao = li ta La | 


I 


ẾT 1+1 =2 t1 Ta Erazä1>: 


se Eor Each... Next 
Tương tự vòng lặp For ... Next, nhưng nó lặp khối lệnh theo số phần tử 
của một tập các đối tượng hay một mảng thay vì theo số lần lặp xác 
định. Vòng lặp này tiện lợi khi ta không biết chính xác bao nhiêu phần tử 
trong tập hợp. 
For Each <phần tử> In <nhóm> 


<khối lệnh> 


Next <phần tử> 
Lưu ý: 


- Phần tử trong tập hợp chỉ có thể là biến Variant, biến Object, hoặc một 
đối tượng trong Object Browser. 


- Phần tử trong mảng chỉ có thể là biến Variant. 


- Không dùng For Each ... Next với mảng chứa kiểu tự định nghĩa vì 
Variant không chứa kiểu tự định nghĩa. 


Chương trình con 


Khái niệm 


Trong những chương trình lớn, có thể có những đoạn chương trình viết 
lặp đi lặp lại nhiều lần, để tránh rườm rà và mất thời gian khi viết 
chương trình người ta thường phân chia chương trình thành nhiều 
module, mỗi module giải quyết một công việc nào đó. Các module như 
vậy gọi là các chương trình con. 


Một tiện lợi khác của việc sử dụng chương trình con là ta có thể dễ dàng 
kiểm tra xác định tính đúng đắn của nó trước khi ráp nối vào chương 
trình chính và do đó việc xác định sai sót để tiến hành hiệu đính trong 
chương trình chính sẽ thuận lợi hơn. 


Trong Visual Basic, chương trình con có hai dạng là hàm (Eunction) và thủ 
tục (Sub). 


Hàm khác thủ tục ở chỗ hàm trả về cho lệnh gọi một giá trị thông qua tên 
của nó còn thủ tục thì không. Do vậy ta chỉ dùng hàm khi và chỉ khi thoả 
mãn đồng thời các yêu cầu sau đây: 


e Ta muốn nhận lại một kết quả (chỉ một mà thôi) khi gọi chương 
trình con. 


e Ta cần dùng tên chương trình con (có chứa kết quả) để viết trong 
các biểu thức. 


Nếu không thỏa mãn hai điều kiện ấy thì dùng thủ tục. 


Thủ tục 
1. Khái niệm: 


Thủ tục là một chương trình con thực hiện một hay một số tác vụ nào đó. 
Thủ tục có thể có hay không có tham số. 


1. Khai báo thủ tục 


[Private | Public] [Static] Sub <tên thủ tục> [(<tham số>[As <Kiểu tham 
số>])] 


<Các dòng lệnh> hay <Các khai báo> 
End Sub 
Trong đó: 


- <Tên thủ tục>: Đây là một tên được đặt giống quy tắc tên biến, 
hằng,. v 


- <tham số>[: <Kiểu tham số>]: có thể có hay không? Nếu có nhiều tham 
số thì mỗi tham số phân cách nhau dấu phẩy. Nếu không xác định kiểu 
tham số thì tham số có kiểu Variant. 


Để gọi thủ tục để thực thi, ta có 2 cách: 


e <Tên thủ tục> [<Các tham số thực tế>] 
e Call <Tên thủ tục> ([<Các tham số thực tế>]) 


Ví dụ: Thiết kế chương trình kiểm tra xem số nguyên N có phải là số 
nguyên tố hay không? 


e BƯỚc 1: Thiết kế chương trình có giao diện 


[missing_resource: .png] 
TextBox: Name:txtNum 
« BƯỚCc 2: Viết thủ tục KtraNgTo trong phần mã lệnh của Form 
Sub KTraNgTo(N As Integer) 
Dim ¡ As Integer 
I=2 
Do While (ï¡ <= Sqr(N)) And (N Mod ¡ <> 0) 
I=iI+TIT 
Loop 
Hf(> Sqr(N)) And (N <> 1) Then 
MsgBox Str(N) & " la so nguyen to” 
Else 
MsgBox Str(N) & " khong la so nguyen to” 
End H 
End Sub 


e« BƯớc 3: XửỬ lý sự kiện Command1_ Click; trong thủ tục xử lý sự 
kiện này ta có gọi thủ tục KtraNgTo nhƯ sau: 


Private Sub Command1_ Click() 
KTraNgTo Val(txtNÑum.Text) 

“ Call KtraNgTo(Val(txtNum.Text)) 
End Sub 


e© BƯỚC 4: Lưu dỰ án và chạy chương trình. Ta được kết quả sau: 


œ. Tỉnh Giai Thua 


Trong ví dụ trên thay vì gọi thủ tục bằng lời gọi: 
KTraNgTo Val(txtNum.Text) 
Ta có thể sử dụng cách khác: 


Call KtraNgTo(Val(txtNÑum.Text)) 


Hàm 

1. Khái niệm 
Hàm (Function) là một chương trình con có nhiệm vụ tính toán và cho ta 
một kết quả. Kết quả này được trả về trong tên hàm cho lời gọi nó. 

1. Khai báo hàm 


[Private | Public | Static] Eunction <Tên hàm> [(<tham số>[As <Kiểu tham 
số>])]_ 


[As <KIẾU DỮ LIỆU>] 

<Các dòng lệnh> hay <Các khai báo> 

End Function 

Trong đó: 

- <Tên hàm>: Đây là một tên được đặt giống quy tắc tên biến, hằng... 

- <tham số>[: <Kiểu tham số>]: có thể có hay không? Nếu có nhiều tham 
số thì mỗi tham số phân cách nhau dấu phẩy. Nếu không xác định kiểu 
tham số thì tham số có kiểu Variant. 


- <‹KIỂU DỮ LIỆU>: Kết quả trả về của hàm, trong trường hợp không 
khai báo As <kiểu dữ liệu>, mặc định, VB hiểu kiểu trả về kiểu Variant. 


Khi gọi hàm để thực thi ta nhận được một kết quả. Cần chú ý khi gọi 
hàm thực thi ta nhận được một kết quả có kiểu chính là kiểu trả về của 
hàm (hay là kiểu Variant nếu ta không chỉ rõ kiểu trả về trong định nghĩa 
hàm). Do đó lời gọi hàm phải là thành phần của một biểu thức. 

Cú pháp gọi hàm thực thi: <Tên hàm>[(tham sốỐ)]. 

Ví dụ: Tính NI 


e TextBox: Name:txtNum Bước 1: Thiết kế chương trình có giao diện: 


Label: Name: lblKQ 


© Bước 2: Thêm một hàm vào cửa sổ mã lệnh của Form 
Function Giaithua(N As Integer) As Long 
Dim ¡ As Integer, Kq As Long 
Kq = 1 
For i = 1 Ton 
Kq =Kq *#ï 
Next 
Giaithua = Kq 
End Function 
Private Sub Command1_ Click() 
Dim n As Integer 
n= Val(txtNum.Text) 
IblKQ.Caption = Str(Giaithua(n)) 
End Sub 


Lưu dự án và chạy chương trình ta được kết quả như hình dưới: 


mm. Kiem tra sơ nguyn to 


Lưu ý: Do khi gọi hàm ta nhận được một kết quả nên bên trong phần 
định nghĩa hàm, trước khi kết thúc ta phải gán kết quả trả về của hàm 
thông qua tên hàm (trong ví dụ trên là dòng lệnh Giaithua = Kq) 


Truy xuất dữ liệu trong Visual Basic 


Các khái niệm 
se Module: 


- Một ứng dụng đơn giản có thể chỉ có một biểu mẫu, lúc đó tất cả mã 
lệnh của ứng dụng đó được đặt trong cửa sổ mã lệnh của biểu mẫu đó 
(gọi là Form Module). Khi ứng dụng được phát triển lớn lên, chúng ta có 
thể có thêm một số biểu mẫu nữa và lúc này khả năng lặp đi lặp lại 
nhiều lần của một đoạn mã lệnh trong nhiều biểu mẫu khác nhau là rất 
lớn. 


- Để tránh việc lặp đi lặp lại trên, ta tạo ra một Module riêng rễ chứa các 
chương trình con được dùng chung. Visual Basic cho phép 3 loại Module: 


Module biểu mẫu (Form module): đi kèm với mỗi một biểu mẫu là một 
module của biểu mẫu đó để chứa mã lệnh của biểu mẫu này. Với mỗi 
điều khiển trên biểu mẫu, module biểu mẫu chứa các chương trình con 
và chúng sẵn sàng được thực thi để đáp ứng lại các sự kiện mà người sử 
dụng ứng dụng tác động trên điều khiển. Module biểu mẫu được lưu 
trong máy tính dưới dạng các tập tin có đuôi là *.frm. 


Module chuẩn (Standard module): Mã lệnh không thuộc về bất cứ một 
biểu mẫu hay một điều khiển nào sẽ được đặt trong một module đặc 
biệt gọi là module chuẩn (được lưu với đuôi *.bas). Các chương trình con 
được lặp đi lặp lại để đáp ứng các sự kiện khác nhau của các điều khiển 
khác nhau thƯỜng được đặt trong module chuẩn. 


Module lớp (Class module): được sử dụng để tạo các điều khiển được 
gọi thực thi trong một ứng dụng cụ thể. Một module chuẩn chỉ chứa mã 


lệnh nhưng module lớp chứa cả mã lệnh và dữ liệu, chúng có thể được 
coi là các điều khiển do người lập trình tạo ra (được lưu với đuôi *.cls). 


e Phạm vi (scope): xác định số lượng chương trình có thể truy xuất 
một biển. Một biến sẽ thuộc một trong 3 loại phạm vi: 


Phạm vi biến cục bộ. 
Phạm vi biến module. 


Phạm vi biến toàn cục. 


Biến toàn cục 
e Khái niệm: Biến toàn cục là biến có phạm vi hoạt động trong toàn 
bộ ứng dụng. 
se Khai báo: 


Global <Tên biến> [As <Kiểu dữ liệu>] 


Biến cục bộ 
‹ Khái niệm: Biến cục bộ là biến chỉ có hiệu lực trong những chương 
trình mà chúng được định nghĩa. 
se Khai báo: 
Dim <Tên biến> [As <Kiểu dữ liệu>] 


se LƯu ý: 


Biến cục bộ được định nghĩa bằng từ khóa Dim sẽ kết thúc ngay khi 
việc thi hành thủ tục kết thúc. 


Biến Module 
e Khái niệm: Biến Module là biến được định nghĩa trong phần khai 
báo (General|Declaration) của Module và mặc nhiên phạm vi hoạt 
động của nó là toàn bộ Module ấy. 
e Khai báo: 


- Biến Module được khai báo bằng từ khóa Dim hay Private & đặt trong 
phần khai báo của Module. 


Ví dụ: 

Private Num As Integer 

- Tuy nhiên, các biến Module này có thể được sử dụng bởi các chương 
trình con trong các Module khác. Muốn thế chúng phải được khai báo là 
Public trong phân Khai báo (General|Declaration) của Module. 

Ví dụ: 

Public Num As Integer 


Lưu ý: Không thể khai báo biến với từ khóa là Public trong chương trình 
Con. 


Truyền tham số cho chương trình con 
e« Khái niệm 


Một chương trình con đôi lúc cần thêm một vài thông tin về trạng thái 
của đoạn mã lệnh mà nó định nghĩa để thực thi. Những thông tin này là 
các biến được truyền vào khi gọi chương trình con, các biến này gọi là 
tham số của chương trình con. 


Có hai cách để truyền tham số cho chương trình con: Truyền bằng giá trị 
& truyền bằng địa chỉ. 


e Truyền tham số bằng giá trị 
Với cách truyền tham số theo cách này, mỗi khi một tham số được truyền 
vào, mỘt bản sao của biến đó được tạo ra. Nếu chương trình con có thay 
đổi giá trị, nhỮng thay đổi này chỉ tác động lên bản sao của biến. Trong 
VB, từ khóa ByVal được dùng để xác định tham số được truyền bằng giá 
trị. 
Ví dụ: 
Sub Twice (ByVal Num As Integer) 
Num = Num * 2 
Print Num 
End Sub 
Private Sub Form_ClickQ 
Dim A As Integer 
A=4 
Print A 
TwIce A 
Print A 
End Sub 
Kết quả thực hiện của đoạn chương trình trên: 
4 


8 


© Truyền tham số bằng địa chỉ 
Truyền tham số theo địa chỉ cho phép chương trình con truy cập vào giá 
trị gốc của biến trong bộ nhớ. Vì thế, giá trị của biến có thể sẽ bị thay 
đối bởi đoạn mã lệnh trong chương trình con. Mặc nhiên, trong VBG các 
tham số được truyền theo địa chỉ; tuy nhiên ta có thể chỉ định một cách 
tường minh nhờ vào từ khóa ByRef. 
Ví dụ: 
Sub TIwice (Num As Integer) 
Num = Num * 2 
Print Num 
End Sub 
Private Sub Form_ClickQ 
Dim A As Integer 
A=4 
Print A 
TwIce A 
Print A 
End Sub 
Kết quả thực hiện của đoạn chương trình trên: 
4 


8 


Bẫy lỗi trong Visual Basic 

Các thao tác bẫy các lỗi thực thi của chương trình là cần thiết đối với các 
ngôn ngữ lập trình. Người lập trình khó kiểm soát hết các tình huống có 
thể gây ra lỗi. Chẳng hạn người ta khó có thể kiểm tra chặt chẽ việc 
người dùng đang chép dữ liệu từ đĩa mềm (hay CD) khi chúng không có 
trong ổ đĩa. Nếu có các thao tác bẫy lỗi ở đây thì tiện cho người lập trình 
rất nhiều. 


Visual Basic cũng cung cấp cho ta một số cấu trúc để bẫy các lỗi đang 
thực thi. 


Cú pháp: 

Dạng 1: 

On Error GoTo <Tên nhẫn> 

<Các câu lệnh có thể gây ra lỗi> 

<Tên nhãn>: 

<Các câu lệnh xử lý lỗi> 

Ý nghĩa: 

- <Tên nhãn>: là một tên được đặt theo quy tắc của một danh biểu. 

- Nếu một lệnh trong <Các câu lệnh có thể gây ra lỗi> thì khi chương 
trình thực thi đến câu lệnh đó, chương trình sẽ tự động nhảy đến đoạn 
chương trình định nghĩa bên dưới <Tên nhãn> để thực thi. 

Dạng 2: 

On Error Resume Next 


<Các câu lệnh có thể gây ra lỗi> 


Ý nghĩa: 


- Nếu một lệnh trong <Các câu lệnh có thể gây ra lỗi> thì khi chương 
trình thực thi đến câu lệnh đó, chương trình sẽ tự động bỏ qua câu lệnh 
bị lỗi và thực thi câu lệnh kế tiếp. 


Giới thiệu học phần Lập Trình Hệ Thống 
Chương 1 TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ INTEL-8086 


Mục dích: 

- Cấu trúc bên trong CPU Intel-8086 
- Tập thanh ghi 

- Tổ chức bộ nhớ và dữ liệu 


- Khái quát các bộ xử lý Intel khác như: 80386, 80486, Pentium 


1.1. BỘ XỬ LÝ INTEL-8086 (CPU-8086) 


1.1.1. Cấu trúc tổng quát 


Intel-B086 là một CPU 16 bit (bus dữ liệu ngoại có 16 dây). Nó được dùng để chế tạo các máy vi tính PC-AT 
đầu tiên của hãng IBM vào năm 1981. Trong thực tế, hãng IBM đã dùng CPU 8088 (là một dạng của CPU 8086 
với bus số liệu giao tiếp với ngoại vi là 8 bit) để chế tạo máy vi tính cá nhân đầu tiên gọi là PC-XT. 


Cho đến nay CPU 8086 đã không ngừng cải tiến và đã trải qua các phiên bản 80186, 80286, 80386, 80486, 
Pentium (80586), Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, II, 4. Các CPU trên tương thích từ trên xuống 
(downward compatible) nghĩa là tập lệnh của các CPU mới chế tạo gồm các tập lệnh của CPU chế tạo trưóc 
đó được bổ sung thêm nhiều lệnh mạnh khác. 


Cấu trúc tổng quát của CPU-8086 có dạng như hình 1.1, gồm 2 bộ phận chính là: Bộ thực hiện lệnh và bộ 
phận giao tiếp bus. 


1. BỘ phận thực hiện lệnh (EU): 


Thi hành các tác vụ mà lệnh yêu cầu như: Kiểm soát các thanh ghi (đọc/ghi), giải mã và thi hành lệnh. Trong 
EU có bộ tính toán và luận lý (ALU) thực hiện được các phép toán số học và luận lý. Các thanh ghi đa dụng là 
các ô nhớ bên trong CPU chứa dữ liệu tương tự như ô nhớ trong bộ nhớ. CỜ cũng là một thanh ghi dùng để ghi 
lại trạng thái hoạt động của ALU. Thanh ghi lệnh chứa nội dung lệnh hiện tại mà CPU đang thực hiện. 


Các thanh ghi và bus trong EU đều là 16 bit. EU không kết nối trực tiếp với bus hệ thống bên ngoài. Nó lấy 
lệnh từ hàng chờ lệnh mà BIU cung cấp. Khi có yêu cầu truy xuất bộ nhớ hay ngoại vi thì EU yêu cầu BIU làm 
việc. BIU có thể tái định địa chỉ để cho phép EU truy xuất đầy đủ 1 MB (8086 có 20 đường địa chỉ ngoại). 


2. BỘ giao tiếp bus (BIU): 

BIU thực hiện chức năng giao tiếp giỮa EU với bên ngoài (BỘ nhớ, thiết bị ngoại vi ...) thông qua hệ thống 
BUS ngoại (bus dữ liệu và bus địa chỉ). BIU thực hiện tất cả các tác vụ về bus mỗi khi EU có yêu cầu. Khi EU 
cần trao đổi dữ liệu với bên ngoài, BIU sẽ tính toán địa chỉ và truy xuất dữ liệu để phục vụ theo yêu cầu EU. 


Trong BIU có 5 thanh ghi CS, DS, ES, SS và IP chứa địa chỉ. Thanh ghi IP chứa địa chỉ của lệnh sẽ được thi 
hành kế tiếp nên gọi là con trỏ lệnh. 


EU và BIU liên lạc với nhau thông qua hệ thống bus nội. Trong khi EU đang thực hiện lệnh thì BIU lấy lệnh từ 
bộ nhớ trong nạp đầy vào hàng chờ lệnh (6 bytes). Do đó EU không phải đợi lấy lệnh từ bộ nhớ. Đây là một 


dạng đơn giản của cache để tăng tốc độ đọc lệnh. 


[missing_ resource: graphics1.wmf] 


Hình 1.1: Sơ đồ khối của CPU 8086 


1.1.2. Các thanh ghi của 8086 

Thanh ghi (register) là thành phần lưu trữ dữ liệu bên trong CPU, mỗi thanh ghi có độ dài nhất định (16 bit hoặc 
8 bit) và được nhận biết bằng một tên riêng. Tùy vào đỘ dài và chức năng mà thanh ghi có công dụng chứa dữ 
liệu hoặc kết quả của phép toán, hoặc là các địa chỉ dùng để định vị bộ nhớ khi cần thiết. 


Nội dung của thanh ghi được truy xuất thông qua tên riêng cỦa nó, do đó tên thanh ghi là từ khóa quan trọng cần 
phải lưu ý trong lập trình. 


CPU-8086 có 16 thanh ghi, mỗi thanh ghi là 16 bit, có thể chia 4 nhóm sau: 

1. Thanh ghi đoạn: Gồm 4 thanh ghi 16 bit: CS, DS, ES, SS. Đây là nhỮng thanh ghi dùng để chứa địa chỉ 
đoạn của các ô nhớ khi cần truy xuất. Mỗi thanh ghi đoạn quản lý 1 đoạn tối đa 64K ô nhớ trong bộ nhớ 
trong. Người sử dụng chỉ được phép truy xuất ô nhớ dựa vào địa chỉ tương đối. CPU (cụ thể là BIU) có 
nhiệm vụ chuyển đổi địa chỉ tương đối thành địa chỉ tuyệt đối để truy xuất vào ô nhớ tuyệt đối tương 
ứng trong bộ nhớ. (Xem phần tổ chức bộ nhớ) 

CS: Thanh ghi đoạn mã lệnh, lưu địa chỉ đoạn chứa mã lệnh chương trình của người sử dụng 
DS: Thanh ghi đoạn dữ liệu, lưu địa chỉ đoạn chứa dữ liệu (các biến) trong chương trình. 
ES: Thanh ghi đoạn dữ liệu thêm, lưu địa chỉ đoạn chứa dữ liệu thêm trong chương trình. 


SS: Thanh ghi đoạn ngăn xếp, lưu địa chỉ đoạn của vùng ngăn xếp. 


150 

CS Code Segment 

DS Data Segment 

ES Extra data Segment 
5S Stack Segment 


Thông thường bốn thanh ghi này có thể chứa những giá trị khác nhau, do đó chương trình có thể được truy cập 
trên bốn đoạn khác nhau và chương trình chỉ có thể truy cập cùng 1 lúc tối đa bốn đoạn. Mặc khác, đối với 
những chương trình nhỏ, chỉ sử dụng 1 đoạn duy nhất, khi đó cả bốn thanh ghi đều chứa cùng giá trị địa chỉ 
đoạn, gọi là đoạn chung. 


1. Thanh ghi đa dụng (General Register): Bao gồm bốn thanh ghi đa dụng 16 bit (AX, BX, CX, DX). Mỗi 
thanh ghi đa dụng có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, tuy nhiên từng thanh ghi có công 


dụng riêng của nó. 


158 70 

AH AL AX (Accumulator) 
BH BL BX (Base register) 
CH ŒL CX (Count register) 
DH DL DX (Data register) 


AX: Là thanh ghi tích lũy cơ bản. Mọi tác vụ vào/ra đều dùng thanh ghi này, tác vụ dùng số liệu tức thời, một 
số tác vụ chuỗi ký tự và các lệnh tính toán đều dùng thanh AX. 


BX: Thanh ghi nền dùng để tính toán địa chỉ ô nhớ. 
CX: Là thanh ghi đếm, thường dùng để đếm số lần trong một lệnh vòng lặp hoặc lệnh xử lý chuổi ký tự. 


DX: Thanh ghi dữ liệu, thường chứa địa chỉ của một số lệnh vào/ra, lệnh tính toán số học (kể cả lệnh nhân và 
chia). 


Mỗi thanh ghi 16 bit có thể chia đôi thành 2 thanh ghi 8 bit. Do đó, CPU-8086 có 8 thanh ghi 8 bit là: AH, AL; 
BH, BL; CH, CL; DH, DL (thanh ghi AH và AL tương ứng với byte cao và byte thấp của thanh ghi AX, tương 
tự cho các thanh ghi 8 bit còn lại). 

Ví dụ: AX = 1234h => AH = 12h, AL = 34h 


1. Thanh ghi con trỏ và chỉ số (Pointer & Index register): Chức năng chung của nhóm thanh ghi này là chứa 
địa chỉ độ dời của ô nhớ trong vùng dữ liệu hay ngăn xếp. 


SI : Thanh ghi chỉ số nguồn 
DI : Thanh ghi chỉ số đích 
BP: Thanh ghi con trỏ nền dùng để lấy số liệu từ ngăn xếp. 


SP : Thanh ghi con trỏ ngăn xếp luôn chỉ vào đỉnh ngăn xếp. 


150 
SĨ Source Index Reg. 
DI Destination Index Reg. 


BP Base Pointer Reg. 


SP Stack Pointer Reø. 


SI và DI chứa địa chỉ độ dời của ô nhớ tương ứng trong đoạn có địa chỉ chứa trong DS hoặc ES (dữ liệu, còn 
gọi là Biến). Còn BP và SP chứa địa chỉ độ dời của ô nhớ tương ứỨng trong đoạn có địa chỉ chứa trong SS, dùng 
để thâm nhập số liệu trong ngăn xếp. 


1. Thanh ghi Đếm chương trình và thanh ghi trạng thái (CỜ): 


150 
F Flag Register. 
IP Intrucstion Pointer Reg. 


» Thanh ghi con trỏ lệnh IP (còn gọi là PC - đếm chương trình) là thanh ghi 16 bit chứa địa chỉ của lệnh kế 
tiếp mà CPU sẽ thực hiện trong. Các lệnh của chương trình có địa chỉ đoạn trong CS. 

« Thanh ghi Cờ (F) dài 16 bit, mỗi bit là một cờ. Mỗi cờ có giá trị 1 (gọi là SET -Đặt) hoặc 0 (gọi là CLEAR 
— Xóa). Hình 1.2 mô tả 9 bit trong số 16 bit tương ứng với 9 cỜ trạng thái (các bit còn lại dùng cho dự trữ 
mở rộng khi thiết kế các CPU khác) 


Thanh ghi cờ được chia thành hai nhóm: 
« Nhóm cờ điều khiển (bảng 1.1) bao gồm các cờ dùng để điều khiển sự hoạt động của CPU và giá trị của 
cờ được thiết lập bằng các lệnh phần mềm. 


« Nhóm cờ trạng thái (bảng 1.2) bao gồm các cỜ phản ánh kết quả thực hiện lệnh cũng như trạng thái của 
CPU 


15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 


O D 1 T S Z A P ® 
Dự trữ 
Hình 1.2: Cấu trúc thanh ghi CỜ 
KÝ ắ : : 
HIỆU TEN YNGHIA 


Nhóm cờ điều khiển 


TE Bẩy (Trap) TE = 1: cho phép chương trình chạy từng bước 


Ngắt ." .r Tv 
Bử (Imterrupt) IF = 1: cho phép ngät phân cứng 

Hướng "`... _ 
m (Direction) DE = I1: thì SI và DI giảm 1 cho mỗi vòng lặp 


Nhóm cờ trạng thái 


CE Số CE = 1: khi có số nhớ hoặc mượn từ MSB trong phép cộng hoặc trừ.(Có tthể 
giữ(Carry) bị thay đổi theo lệnh ghi dịch và quay) 

PF Chẵn lẻ PF = 1: khi byte thấp của thanh ghi kết quả một phép tính có số lượng bit 1 
(Parity) chẳn 

AE Số giữ AE = 1: khi có nhớ hoặc mượn từ bit 3 trong phép cộng hoặc trừ. Dùng trong 
phụ (Hafl) các lệnh với số BCD 

zF Zero ZF = 1: khi kết quả của một phép tính bằng 0 

SE Dấu (Sign) SEF= ch kết quả phép tính là âm (MSB=1).SF = 0 khi kết quả dương 

(MSB=0) 

OFE Hàn OF = 1: nếu kết quả vượt quá khả năng tính toán của CPU 

(Overflow) lNG E414 lên 


Bảng 1.1: Ý nghĩa cờ 


1.1.3. Trạng thái tràn: 


Trạng thái tràn có thể không xảy ra (nếu không tràn) hoặc xảy ra (nếu tràn có dấu, tràn không dấu, đồng thời 
tràn có dấu và không dấu). Nói chung là có 2 trạng thái tràn: Tràn không dấu và Tràn có dấu. 


Lưu ý: Nếu một giá trị có MSB=1 (bit dấu) thì CPU luôn luôn cho đó là số có dấu. 
a. Tràn không dấu: CF=1 
Ví dụ: ADD AX, BX; với AX = 0FFFEh, BX = 1 


« Nếu xem đây là các số không dấu thì AX không đủ chứa kết quả nên TRÀN không dấu, vậy CF = 1 
» Nếu xem đây là các số có dấu thì kết quả sẽ là 0 (vì AX = -1) nên không tràn, do đó OF = 0 


b. Tràn có dấu: OF = 1 
Ví dụ: ADD AX, BX ; với AX = BX = 7FEEh = 32767 


» Nếu xem đây là các số không dấu thì AX = 7FFFh + 7FFFh = 0FFFEh = 65534 nên không tràn. 

» Nếu xem đây là các số có dấu thì tràn vì kết quả vượt quá phạm vi cho phép đối với số có dấu (cộng 2 số 
dương, kết quả lại là số âm). Thật sự trong trường hợp này, CPU sẽ làm cho OF = 1 theo qui tắc "Nhớ ra 
và vào MSB xảy ra không đồng thời” nghĩa là có nhớ vào MSB nhưng không có nhớ ra hoặc ngược lại thì 
tràn và không có hoặc có nhớ ra và vào MSB thì không tràn. 


1.2. BỘ NHỚ TRONG CÚA INTEL-80x86 


1.2.1. Tổ chức dữ liệu 


Bộ nhớ trong được tổ chức thành mảng gồm các ô nhớ 8 bit liên tực nhau. Các dữ liệu có thể được ghi vào 
hoặc đọc ra (gọi là truy xuất) từ bất cứ vị trí ô nhớ nào. Mỗi ô nhớ 8 bit được phần cứng quản lý bằng một địa 
chỉ vật lý duy nhất. Việc truy xuất nội dung ô nhớ phải bằng địa chỉ vật lý này. 


Dữ liệu 8 bit được lưu trữ bằng một ô nhớ và địa chỉ của ô nhớ chính là địa chỉ dùng để truy xuất dữ liệu. Dữ 
liệu nhiều hơn 8 bit được lưu trữ bởi nhiều ô nhớ liên tục nhau. Theo quy ước Intel, byte dữ liệu cao được lưu 
ở ô nhớ có địa chỉ cao và byte dữ liệu thấp hơn lưu ở ô nhớ có địa chỉ thấp hơn. Khi đó, địa chỉ dùng để truy 
xuất dữ liệu là địa chỉ của ô nhớ thấp (ô nhớ chứa byte thấp nhất của dữ liệu) 


Hình 1.3 mô tả việc tổ chức các dữ liệu có độ dài khác nhau trong bộ nhớ. Giá trị 5Eh (1 byte) được lưu trữ ở 
địa chỉ 0010h. Giá trị 0A0B1h (2 byte) được lưu trữ bởi 2 ô nhớ có địa chỉ 0015h và 0016h, địa chỉ để truy xuất 
giá trị này là 0015h. Còn giá trị 0A2B1C0h (3 byte) được lưu trữ bởi 3 ô nhớ 0012h, 0013h và 0014h, do đó địa 
chỉ truy xuất giá trị ấy là 0012h. 


Bộ nhớ Địa chỉ 
(A0h là byte cao, B1h là byte thấp) A0h 0016h 
Giá trị: 0A0B1h B1h 0015h 
A2h 0014h 
(C0h byte thấp nhất, A2h byte cao nhất) Blh 0013h 
Giá trị: 0A2B1C0h C0h 0012h 
0011h 
Giá trị: 5Eh 5Eh 0010h 


Hình 1.3: Tổ chức dữ liệu trong bộ nhớ 


1.2.2. Sự phân đoạn bộ nhớ trong 


CPU 8086 có không gian địa chỉ là 1MB (ứng với 20 bit địa chỉ) Vậy CPU 8086 có thể quản lý bộ nhớ trong là 
220 = 1MB. Bộ nhớ 1 MB này được CPU-8086 quản lý bằng nhiều đoạn 64 KB. Các đoạn có thể tách rời hoặc 
có thể chồng lên nhau. 


Mỗi đoạn có một địa chỉ đoạn 16 bit duy nhất, tùy vào mục đích sử dụng đoạn mà địa chỉ đoạn được lưu trữ 
trong thanh ghi đoạn tương ứng. 


Đối với người lập trình, Địa chỉ của ô nhớ trong bộ nhớ được xác định bởi hai thông số 16 bit (gọi là địa chỉ 
logic): Địa chỉ Đoạn (segment) và địa chỉ độ dời (offset). 


Cách viết: Segment : Offset 

Địa chỉ vật lý của ô nhớ khi truy xuất sẽ được BIU tự động chuyển đổi từ địa chỉ logic bằng cách dịch trái 
thanh ghi đoạn bốn bit (tức nhân nội dung của thanh ghi đoạn cho 16) rồi cộng với địa chỉ độ dời. Vì vậy, 
người lập trình không cần địa chỉ vật lý của ô nhớ mà chỉ cần biết địa chỉ logic của ô nhớ. 


Ví dụ: đoạn CS có giá trị là 1002h, địa chỉ độ dời của ô nhớ K trong đoạn CS là 500h (CS:0500h hoặc 
1002h:0500h). Khi đó, địa chỉ vật lý của ô nhớ K được tính như sau: 


10020h (dịch trái địa chỉ đoạn 4 bit) 
+ 0500h (độ dời) 
10520h (địa chỉ vật lý) 


Trong ví dụ trên, đoạn CS có điểm bắt đầu ở địa chỉ vật lý 10020h. ĐỘ dời 500h là khoảng cách từ địa chỉ của 
điểm bắt đầu của đoạn CS đến ô nhớ K (xem hình 1.4) 


Bộ 1m... 
nhớ Địa chÍ vật lý 
10521h 
Độ dời 500h tính từ điểm đầu 
R đoạn CS 
Ô nhớ K 10520h vấn 
trong đoạn CS (CS:500h) 1051Fh 
Ô nhớ có độ dời 05h 10025h 501h ô nhớ 
10024h 
10023h 
Ô nhớ có độ dời 01h 10022h 


Ô nhớ có độ dời 0h trong đoạn CS 
(CS:00h) 


10021h 
10020h Điểm đầu đoạn CS 


1001Fh 


Hình 1.4: Địa chỉ vật lý của ô nhớ K trong đoạn CS 


Khi truy xuất ô nhớ, BIU lấy sẽ sử dụng địa chỉ đoạn trong thanh ghi đoạn tương ứng với tính chất của ô nhớ 
cần truy xuất: 


- Ô nhớ là Code (Mã lệnh) thì đoạn tương ứng là CS. 

- Ô nhớ là Data (dữ liệu) thì đoạn tương ứng là DS. 

- Ô nhớ nằm trên ngăn xếp thì dùng đoạn SS. 

- Khi truy xuất chuỗi, DI và SI luôn chứa độ dời của ô nhớ trong đoạn DS hay ES 

Khi khởi động, CPU 8086 nhảy đến địa chỉ vật lý cao nhất của bộ nhớ trong (đoạn CS = 0FFFEFh và độ dời 0) 


để lấy lệnh. Địa chỉ này ứng với địa chỉ của ROM-BIOS của bộ nhớ trong nơi chứa chương trình khởi động 
máy tính. 


1.3. Địa chỉ các ngoại vi 

Các ngoại vi đều có địa chỉ riêng từ 0 đến 64K. CPU 8086 dùng các lệnh riêng biệt để truy xuất ngoại vi và bộ 
nhớ trong. Muốn truy xuất ngoại vi, BIU chỉ cần đưa địa chỉ cỦa ngoại vi lên 16 bit thấp của bus địa chỉ (không 
có đoạn). 


1/O64 kByteMemory 1 MByteIntel-8086 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Hình 1.5: Cấu trúc đơn giản của máy tính 


1.4. CÁC BỘ XỬ LÝ INTEL KHÁC 


Ngoài CPU-8086, Intel đã cho ra đời thế hệ CPU mới hơn, nhiều tính năng hơn và mạnh hơn như: 80186, 
80286, 80386, 80486, Celeron và Pentium (80586). Ngày nay, sức mạnh và tính năng của CPU Intel tăng vượt 
bậc nhờ công nghệ mới như: Centrino, Hyper Threading, Core Duo. 


Bắt đầu từ CPU 80286, hãng Intel đã đưa vào một số cải tiến có ý nghĩa như tăng bus địa chỉ lên 24 bit và có 
thể vận hành với chế độ bảo vệ (protected mode). Chế độ này cho phép CPU 80286 vận hành trong một hệ 
điều hành đa nhiệm (multitasking). 


1.4.1. BỘ xử lý 80386 


Hãng Intel đã thành công lớn khi chế tạo CPU 80386. Đây vẫn còn là một CPU CISC thuần túy có bus địa chỉ 
32 bit và bus số liệu 32 bit (ta gọi CPU 80386 là một CPU 32 bit). 


Các thanh ghi của CPU 80386 đều là thanh ghi 32 bit (Hình 1.5). Một số thanh ghi đa dụng có thể chia thành 
thanh ghi 16 bit hoặc chia thành thanh ghi 8 bit để đảm bảo tính tương thích với các CPU chế tạo trước đó. 


Với bus địa chỉ 32 bit, không gian địa chỉ của CPU 80386 là 4 GB tức 4096 MB. CPU 80386 có 64K cửa vào/ra 8 
bit, 16 bit và 32 bit. 


CPU 80386 cũng có thể hoạt động với bộ đồng xử lý toán học 80387 (math coprocessor). BỘ đồng xử lý toán 
học dùng xử lý các phép tính trên các số có dấu chấm động (số lẻ). 


1.4.2. Tập thanh ghi của bộ xử lý 80386: 
Hình 1.6 mô tả đầy đủ tập thanh ghi của CPU-80386. 


Các thanh ghi đa dụng và thanh ghi con trỏ được mở rộng thành thanh ghi 32 bit được gọi tên là: EAX, EBX, 
ESP, EDI.... Tuy nhiên ta vẫn có thể sử dụng các thanh ghi 16 bit (AX, BX, ... ) hoặc 8 bit (AH, AL, BH, BL ... ) 
giống như các thanh ghi 16 bit hoặc 8 bit của bộ xử lý 8086. 


Chiều dài các thanh ghi đoạn vẫn giỮ nguyên 16 bit nhưng có thêm hai thanh ghi đoạn thêm là ES và GS. Các 
thanh ghi FS và GS được dùng giống như thanh ghi ES. Nghĩa là CPU-80386 quản lý được bốn đoạn dữ liệu. 


Thanh ghi trạng thái SR (Status register) và thanh ghi đếm chương trình PC (program counter) cũng được nâng 
lên 32 bit. Ngoài các bit trạng thái đã thấy trong thanh ghi trạng thái của CPU-8086 (C, Z, S, ... ) thanh ghi trạng 
thái của CPU-80386 còn có thêm các bit trạng thái nhƯ sau: 


«_IOP (Input/Output protection: bảo vệ vào/ra): Đây là hai bit trạng thái dùng trong chế độ bảo vệ để xác 
định mức ưu tiên mà một tiến trình phải có để có thể thâm nhập một vùng vào ra. Chỉ hệ điều hành mới 
có quyền dùng các bit này. 

« N (Nested task: tiến trình lồng vào nhau): Trong chế độ bảo vệ, các hệ điều hành dùng bit này để biết có 
nhiều tiến trình đang vận hành và ít nhất có một tiến trình đang bị gián đoạn. 

« R(Resume: tải trục): Bit này cho phép một tiến trình được tiếp tục vận hành lại sau khi bị gián đoạn. 

V (Virtual 8086 mode: chế độ 8086 ảo): Bit này cho phép 80386 đang vận hành ở chế độ bảo vệ, chuyển 

sang chế độ 8086 ảo. 


311615870 

EAX AH AL 
EBX BH BL 
ECX CH œL 
EDX DH DL 
ESP SP 

EBP BP 

ESI SI 

EDI DI 


ESR SR 


EPC PC 
CS 
DS 
5S 
ES 
FS 


GS 


Hình 1.6a: Thanh ghi đa dụng và thanh ghi con trỏ 


150310190 
TR 
LDTR 

IDTR 

GDTR 

Hình 1.6b: Thanh ghi quản lý bộ nhớ 

31 1615031 16150 
CR3 DRZ7 
CR2 DR6 
CR1 DR5 
CR0 DR4 
Hình 1.6c: Thanh ghi điều khiển DR3 
3116150 DR2 
TR/7 DR1 


TR6 DR0 


Hình 1.6d: Thanh ghi kiểm tra Hình 1.6e: Thanh ghi gỡ rối 


Hình 1.6: Các thanh ghi của CPU 80386 


1.4.3. Các chế độ vận hành của bộ xử lý 80386 


CPU-80386 có thể vận hành theo một trong ba chế đỘ khác nhau: chế độ thực (real mode), chế độ bảo vệ 
(protected mode) và chế độ 8086 ảo (virtual 8086 mode). Chế độ vận hành của CPU phải được thiết lập trước 
bằng phần cứng. 


« Chế đỘ thực: chế độ thực của bộ xử lý 80386 hoàn toàn tương thích với chế độ vận hành của bộ xử lý 
8086. Trong chế đỘ này, không gian địa chỉ của 80386 bị giới hạn ở mức 220 = 1MB giống như không gian 
địa chỉ của 8086 mặc dù bus địa chỉ của 80386 có 32 đường dây. 

« Chế đỘ bảo vệ: (Còn gọi là chế độ đa nhiệm) chế độ bảo vệ đã được đầu tiên đưa vào bộ xử lý 80286. 
Chế độ này cho phép bộ xử lý 80386 dùng hết không gian địa chỉ của nó là 232 = 4096 MB và cho phép nó 
vận hành dưới một hệ điều hành đa nhiệm. Trong hệ điều hành đa nhiệm, nhiều tiến trình có thể chạy 
đồng thời và được bảo vệ chống lại các thâm nhập trái phép vào vùng ô nhớ bị cấm. 


Trong chế độ bảo vệ, các thanh ghi đoạn không được xem như địa chỉ bắt đầu của đoạn mà là thanh ghi chọn 
(selector) gán các ưu tiên khác nhau cho các tiến trình. Phần ưu tiên khác nhau cho các tiến trình. Phần cốt lõi 
của hệ điều hành có Ưu tiên cao nhất và người sử dụng có ưu tiên thấp nhất. 


« Chế độ 8086 ảo: Chế độ này cho phép thiết lập một kiểu vận hành đa nhiệm trong đó các chương trình 
dùng trong chế độ thực, có thể chạy song song với các tiến trình khác. 


1.4.4. Bộ xử lý Intel 80486: 


CPU-80486DX được phát hành năm 1989. Đó là bộ xử lý 32bit chứa 1.2 triệu transistor. Khả năng quản lý bộ 
nhớ tối đa giống như 80386 nhưng tốc độ thi hành lệnh đạt được 26.9 MIPS (Mega Instructions Per Second - 
triệu lệnh mỗi giây) tại xung nhịp 33 MHz 


Nếu bộ xử lý 80386 là bộ xử lý CISC thuần túy với bộ đồng xử lý toán học 80387 nằm bên ngoài bộ xử lý 
80386, thì bộ xử lý 80486 là một bộ xử lý hỗn tạp CISC và RISC với bộ đồng xử lý toán học và với 8K cache 
nằm bên trong bộ xử lý 80486. 


Trong bộ xử lý 80486, một số lệnh thường dùng, ví dụ như lệnh MOV, dùng mạch điện (kỹ thuật RISC) để 
thực hiện lệnh thay vì dùng vi chương trình như trong các CPU CISC thuần túy. Như thế thì các lệnh thường 
dùng này được thi hành với tốc độ nhanh hơn. Kỹ thuật ống dẫn cũng được đưa vào trong bộ xử lý 80486. 


Với các kỹ thuật RISC được đưa vào, bộ xử lý 80486 nhanh hơn bộ xử lý 80386 đến 3 lần (nếu tốc độ xung 
nhịp là như nhau). 


Bộ xử lý 80486 hoàn toàn tương thích với 2 bộ xử lý 80386 và 80387 cộng lại và như thế nó có các chế độ vận 
hành giống như 80386. 


Bộ xử lý 80486 tỏ ra rất mạnh đối với các chương trình cần tính toán nhiều và các chương trình đồ họa, vì bộ 
đồng xử lý toán học nằm ngay trong bộ xử lý 80486. Hàng chờ lệnh của bộ xử lý 80486 là 32 byte. 


Hình 1.7: CPU-80386 Hình 1.8: CPU-80486 


1.4.5. BỘ xử lý Intel PENTIUM: 


Được đưa ra thị trường vào giỮa năm 1993, các bộ xử lý Pentium được chế tạo với hơn 3 triệu transistor, thụ 
hưởng các tính năng kỹ thuật của các bộ xử lý 80486 DX/2 và được có thêm nhiều tính năng mới. 


Theo hãng sản xuất Intel, nếu hoạt động ở với xung nhịp 66 MHz thì tốc đỘ thi hành lệnh của Pentium là 112 
MIPS thay vì 54 MIPS cho bộ xử lý 80486 DX/2 cùng xung nhịp. 


Các tính năng nổi bật của bộ xử lý Pentium là : 


Hoàn toàn tương thích với các bộ xử lý được chế tạo trước đó (8086, 80286, 80386, 80486). 

Dùng kỹ thuật ống dẫn tốt hơn với 2 ống dẫn số nguyên độc lập và một ống dẫn số lẻ. Kỹ thuật siêu vô 
hướng và tiên đoán lệnh nhảy cũng được đưa vào. 

Dùng cache lệnh và cache dữỮ liệu riêng biệt. 

Bus số liệu là 64 bit với cách vận chuyển theo tỪng gói. 

Dùng cách quản lý hệ thống cho phép tiết kiệm năng lượng tiêu hao trong bộ xử lý Pentium. 

Có tối ưu hóa các chuỗi mã lệnh. 


Petium MMX: Các lệnh xử lý multimedia được đưa vào tập lệnh cỦa CPU nên việc thi hành chương trình 
multimedia được cải thiện rất nhiều. 


Pentium Celeron 


ite)) 


Cya:2 Đực 


Hình 1.9: Hình ảnh các loại bộ xử lý Intel 


BÀI TẬP CHƯƠNG 1 


1. Chọn các thanh ghi đa dụng để lưu trữ các dữ liệu sau đây, sao cho mỗi thanh ghi lưu trữ 1 giá trị và không 
trùng nhau (Giải thích việc chọn thanh ghi): 15h, 0AFh, 01234h, 230, 257, “H”, 8086. 


Ghi chú: Số có tận cùng bằng h (hay H) là số thập lục phân (Hexa); 

'H' : Ký tựH 

2. Các thanh ghi đang lưu trỮ giá trị như sau: 

AH = 11hAL = 22hCL = 15 

CH = 10BX = 0A1D4hDX = 8086 

Hãy cho biết giá trị thập lục phân của những thanh ghi sau và giải thích: 
AX,CX, BH, BL, DH, DL 

3. Mô tả các cách có thể sử dụng được để lưu trữ giá trị vào thanh ghi sau: 
a. 1234h vào thanh ghi SIb. 5678h vào thanh ghi AX 

c. 100 vào thanh ghi DId. 100 vào thanh ghi DX 

4. Sử dụng mô hình bộ nhớ gồm 17 ô nhớ như hình A1 để ghi các dữ liệu sau đây vào bộ nhớ sao cho các giá 


trị không chồng lên nhau (sinh viên tự chọn địa chỉ ô nhớ để lưu trữ): 15h, 0AFh, 01234h, 230, 257, 'H”, 8086, 
3A4B5h, 0F1D2E3h 


Ô nhớ Địa chỉ 


00010h 


00002h 
00001h 


00000h 


Hình A1: Mô hình bộ nhớ 


5. Với mô hình bộ nhớ kết quả của câu 4, hãy cho biết giá trị dữ liệu 8/16/24/32 bit tại mỗi địa chỉ sau đây Ở 
dạng thập lục phân: 


a. 00004h b. 00008hc. 0000Bh d. 0000Dh 
6. Đổi sang địa chỉ vật lý tương ứng với mỗi địa chỉ logic sau: 


a. 0000:0001hb. 0100:1234h 


c. ABCD:3AFFhd. AF70:00CFh 

7. Viết ra 4 địa chỉ logic khác nhau đối với mỗi địa chỉ vật lý sau: 

a. 40000hb. 0D32FCh 

8. Tìm tất cả các địa chỉ logic khác nhau có thể có của mỗi ô nhớ có địa chỉ vật lý sau đây: 

a. 00000h b. 0000Fhc. 00010h d. 0001FEh 

Có nhận xét gì về các kết quả trên? 

9. Cho một chương trình bao gồm 100 byte lệnh (Code), 200 byte dữ liệu (Data) và 16 KB ngăn xếp (Stack). Vẽ 
hình mô tả tổ chức vùng nhớ của chương trình trên trong bộ nhớ có mô hình như hình A2 theo hai cách sau 
(sinh viên tự gán địa chỉ vật lý và logic thích hợp với đầu và cuối cho từng vùng): 

a. Dùng chung 1 đoạn duy nhất cho cả 3 vùng Code, Data và Stack 


b. Dùng 3 đoạn riêng biệt không chồng nhau cho Code, Data, Stack 


Địa chỉ logic Ô nhớ Địa chỉ vật lý 


Hình A2: Mô hình tổ chức bộ nhớ 


10. Bằng mô hình bộ nhớ kết quả của câu 9a, hãy thiết lập giá trị các thanh ghi sao cho CPU-8086 truy xuất 
được những ô nhớ trong mỗi trường hỢp sau: 


a. Byte lệnh đầu tiênb. Byte lệnh thứ 20 


c. Byte dữ liệu đầu tiênd. Byte dữ liệu thứ 100 


Lập trình hàm 
TỔNG QUAN 


Mục tiêu 
Sau khi học xong chương này, sinh viên cần phải nắm: 
« Khái niệm về lập trình hàm. 


e« KỸ thuật lập trình đệ qui. 
e Các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ LISP 


Nội dung cốt lõi 


e Lập trình hàm. 
e Căn bản về ngôn ngữ lập trình LISP. 


Kiến thức cơ bắn cần thiết 

Kiến thức và kĩ năng lập trình căn bản. 
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HÀM 
Giới thiệu 


Hầu hết các ngôn ngữ lập trình từ trước đến nay được xây dựng dựa trên 
nguyên lý kiến trúc máy tính Von Neumamn. Lớp chủ yếu trong các ngôn 
ngữ đó là các ngôn ngữ ra lệnh. Đơn vị làm việc trong một chương trình 
là câu lệnh. Kết quả của từng câu lệnh được tổ hợp lại thành kết quả 
của cả chương trình. Các ngôn ngỮ này bao gồm: FORTRAN, COBOL, 
Pasacl, A da... Mặc dù ngôn ngữ ra lệnh đã được hầu hết người lập trình 


chấp nhận nhưng sự liên hệ chặt chẽ với kiến trúc máy tính là một hạn 
chế đến việc phát triển phần mềm. 


Ngôn ngữ lập trình hàm được thiết kế dựa trên các hàm toán học là một 
trong những ngôn ngữ không ra lệnh quan trọng nhất. Trong đó LISP là 
một ngôn ngữ tiêu biểu. 


Hàm toán học 


Hàm là một sự tương Ứng giữa các phần tử của một tập hợp (miền xác 
định) với các phần tử của một tập hợp khác (miền giá trị). Định nghĩa 
hàm xác định miền xác định, miền giá trị và quy tắc TƯƠng Ứng giỮa các 
phần tử của miền xác định với các phần tử của miền giá trị. Thông 
thường sự tương ứng được mô tả bởi một biểu thức. Hàm toán học có 
hai đặc trưng cơ bản là: 


© ThỨ tỰ đánh giá biểu thức được điều khiển bởi sự đệ quy và biểu 
thức điều kiện chứ không phải bằng cách lặp lại và liên tiếp như 
trong các ngôn ngữ ra lệnh. 

© Hàm toán học không có hiệu ứng lề cho nên với cùng một tập đối 
số, hàm toán học luôn cho cùng một kết quả. 


Định nghĩa hàm thường được viết bởi tên hàm, danh sách các tham số 
nằm trong cặp dấu ngoặc và sau đó là biểu thức, ví dụ: lap_phuong(x) 
x*x*x trong đó x là một số thực. Miền xác định, miền giá trị là các tập số 
thực. 


Lúc áp dụng, một phần tử cụ thể của miền xác định gọi là đối sẽ thay 
thế cho tham số trong định nghĩa hàm. Kết quả hàm thu được bằng cách 
đánh giá biểu thức hàm. Ví dụ lap_phuong(2.0) cho giá trị là 8.0. Trong 
định nghĩa hàm, x đại diện cho mọi phần tử của miền xác định. Trong lúc 
áp dụng, nó được cho một giá trị (chẳng hạn 2.0), giá trị của nó không 
thay đổi sau đó. Điều này trái ngược với biến trong lập trình có thể nhận 
các giá trị khác nhau trong quá trình thực hiện chương trình. 


Trong định nghĩa hàm, ta bắt cặp tên hàm với biểu thức x*x*x. Đôi khi 
người ta sử dụng hàm không tên, trong trường hợp đó người ta sử dụng 
biểu thức lambda. Giá trị của biểu thức lambda chính là hàm của nó. Ví 
dụ: (x)x*x*x. Tham số trong biểu thức lambda được gọi là biến kết 
ghép. Khi biểu thức lambda được đánh giá đối với một tham số đã cho, 
người ta nói rằng biểu thức được áp dụng cho tham số đó. 


Dạng hàm 


Dạng hàm là sự tổ hợp của các hàm. Dạng hàm phổ biến nhất là hàm 
hợp. Nếu f được định nghĩa là hàm hợp của g và h, được viết làf g.h thì 
việc áp dụng f được định nghĩa là sự áp dỤụng h sau đó áp dụng ø lên kết 
quả. 


Xây dựng (construction) là một dạng hàm mà các tham số của chúng là 
những hàm. Người ta ký hiệu một xây dựng bằng cách để các hàm tham 
số vào trong cặp dấu ngoặc vuông. Khi áp dụng vào một đối số thì các 
hàm tham số sẽ được áp dụng vào đối đó và tập hợp các kết quả vào 
trong một danh sách. Ví dụ: G(x) x*x,H(x) 2*xvàl(x) x2 thì [G,H,I] 
(4) có kết quả là (16,8,2). 


Áp dụng cho tất cả là một dạng hàm mà nó lấy một hàm đơn như là một 
tham số. Áp dụng cho tất cả được ký hiệu là . Nếu áp dụng vào một 
danh sách các đối thì áp dụng cho tất cả sẽ áp dụng hàm tham số cho mỗi 
một giá trị và tập hợp các kết quả vào trong một danh sách. Ví dụ 


Choh(x) x*x thì (h, (2,3,4)) có kết quả là (4,9,16) 


Bản chất của ngôn ngữ lập trình hàm 


Mục đich của việc thiết kế ngôn ngữ lập trình hàm là mô phỏng các hàm 
toán học một cách nhiều nhất có thể được. Trong ngôn ngữ ra lệnh, một 
biểu thức được đánh giá và kết quả của nó được lưu trữ trong ô nhớ 


được biểu diễn bởi một biến trong chương trình. Ngược lại, trong ngôn 
ngữ lập trình hàm không sử dụng biến và do đó không cần lệnh gán. 
Điều này giải phóng người lập trình khổi mối quan tâm về ô nhớ của 
máy tính trong khi thực hiên chương trình. Không có biến cho nên không 
có cấu trúc lặp (vì cấu trúc lặp được điều khiển bởi biến). Các lệnh lặp 
lại sẽ được xử lý bằng giải pháp đệ quy. Chương trình là các định nghĩa 
hàm và các áp dụng hàm. Sự thực hiện là việc đánh giá các áp dụng hàm. 
Sự thực hiện một hàm luôn cho cùng một kết quả khi ta cho nó cùng một 
đối số. Điều này gọi là trong suốt tham khảo (referential transparancy). 
Nó cho thấy rằng ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình hàm đơn giản hơn 
ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình ra lệnh và ngôn ngữ hàm bao gồm cả 
những nét đặc biệt cỦa ngôn ngữ ra lệnh. 


Ngôn ngữ hàm cung cấp một tập hợp các hàm nguyên thủy, một tập các 
dạng hàm để xây dựng các hàm phức tạp từ các hàm đã có. Ngôn ngữ 
cũng cung cấp một phép toán áp dụng hàm và các cấu trúc lưu trữ dữ 
liệu. Một ngôn ngữ hàm được thiết kế tốt là một ngôn ngữ có tập hợp 
nhỏ các hàm nguyên thủy. Phần sau chúng ta làm quen với một ngôn ngữ 
lập trình hàm khá nổi tiếng là ngôn ngữ LISP. 


NGÔN NGỮ LISP 
Giới thiệu: 


Được J. MAC CARTHY viết năm 1958, LISP là một trong những ngôn 
ngữ lập trình sớm nhất. Đầu năm nhỮng năm 80, LISP được phát triển 
mạnh nhờ nhỮng áp dụng trong lĩnh vực trí tuỆệ nhân tạo. LISP có các ưu 
điểm chính như sau: 


e Cú pháp đƠn giản. Trong LISP chỉ có một cấu trúc duy nhất là cấu 
trúc danh sách (LISP là ngôn ngỮ xử lý danh sách: LISP = LISt 
Processing language), không có lệnh, không có tỪ khóa, tất cả các 
hàm đều được viết dưới dạng danh sách. 

e. Là mỘt ngôn ngỮ mạnh nhờ tính tương đương giỮa dữ liệu và 
chương trình: dữ liệu và chương trình đều là danh sách, chúng có thể 


thao tác nhờ chung một công cụ. 
e« Mềm dẻo và dễ phát triển. 


Các khái niệm cơ bản 


Nguyên tử (atom) 


Nguyên tử là một đối tượng cơ bản của LISP, nguyên tử có thể là số 
hoặc ký hiệu. 


e SỐ. Dữ liệu sỐ trong LISP cũng giống như trong một sỐ ngôn ngữ 
lập trình khác nhƯ Pascal, C... 


Ví dụ về các hằng số: 5, -17, 5.35, 3/4, 118.2E+5,... 
© Ký hiệu (symbol) là một chuỗi các ký tự (trừ các ký tự đặc biệt, dấu 
ngoặc và khoảng trống). Các hằng ký hiệu được viết mở đầu bằng 
dấu nháy đơn “. 


Ví dụ về các hằng ký hiệu: “a, “anh, “anh_ ba,... 


Một số ký hiệu được định nghĩa trước như: T (về mặt logic, được hiểu 
là TRUE), NÑIL (về mặt logic, được hiểu là EALSE). 


Hằng ký hiệu số được xem như là một số, chẳng hạn “5 = 5. 


Danh sách 


Danh sách là một dãy có phân biệt thứ tự của các phần tử cách nhau ít 
nhất một khoảng trằng và đặt năm trong cặp dẫu ngoặc đơn (). 


Phần tử của danh sách có thể là một nguyên tử hoặc là một danh sách. 


Hằng danh sách được mở đầu bằng dấu nháy đơn “. 
Ví dụ về các hằng danh sách: 

e©_“()Danh sách rỖng, tương đương ký hiệu NIL. 

© “(a5 c)Danh sách gồm 3 phần tử. 


« “(3(bc)d(e (fg)))Danh sách gồm 4 phần tử, trong đó phần tử thứ 2 
và phần tử thứ 4 lại là các danh sách. 


Biểu thức 


Biểu thức là một nguyên tử hoặc một danh sách. Biểu thức luôn có một 
giá trị mà việc định trị nó theo nguyên tặc sau: 


‹ Nếu biểu thức là một số, thì giá trị của biểu thức là giá trị của số đó. 
Ví dụ: 


X0) 


‹ Nếu biểu thức là một ký hiệu thì giá trị của biểu thức có thể là 
© ĐƯợc xác định trước bởi LISP (chẳng hạn t có giá trị là T (TRUE) và 
nil có giá trị là NIL một danh sách rỗng) hoặc 
« Mội giá trị dỮ liệu của người sử dụng hoặc trong chương trình 
được gán cho một biến. Biến không cần phải khai báo. 
Ví du: 
> (setq a 3) ; Gán số 3 cho biẾn có tên a 


= 


> a; hỏi giá trị của ký hiệu “a” 


‹ Nếu biểu thức là một danh sách có dạng (E0 E1 ... En) thì giá trị của 
biểu thức được xác định theo cách sau đây: 


‹ Phần tử đầu tiên E0 phải là một hàm đã được LISP nhận biết. 
« Các phần tử E1, E2, ..., En được định trị tuần tự từ trái sang phải. 
Giả sử ta có các giá trị tương ứng là V1, V2, ..., Vn 
e Hàm E0 được áp dụng cho các đối V1, V2, ..., Vn. Giá trị của hàm 
E0 chính là giá trị của biểu thức. 
Ví dụ 
s/(£ 56) 
= 14 
>(+4(+35)) 
= 12 


‹ Chú ý: Nếu biểu thức dùng hàm QUOTE hoặc dấu nháy đơn sẽ 
không được đánh giá 


Ví dụ: 
> +12) 


=(+12) 


Các hàm 


Một chương trình của LISP là một hàm hoặc một hàm hợp. Các hàm có 
thể do LISP định nghĩa trước hoặc do lập trình viên tự định nghĩa. 


Một số hàm định nghĩa trước 


e Các hàm số học: +, -, *,/, 1+, 1-, MOD, SQRT tác động lên các biểu 
thức số và cho kết quả là một số. 


Ví dụ: 

0) 

=13 

>(-83) 

=5 

>(-83 1) 

=4 

>(1+ 5); Tương đương (+ 5 1) 
=6 

>(1-5); Tương đương (- 5 1) 
=4 

>(MOD 143) 

=2 

>(sqrt 9) ; Lấy căn bậc hai của 9 
=3 


e Các hàm so sánh các sỐ <, >, <=, >=, = và /=, cho kết quả là T hoặc 
NIL 


Ví dụ: 


>(<45) 

sài 
>>4(*23)) 
=NIL 


© (EQ s1 s2) so sánh xem hai ký hiệu s1 và s2 có giống nhau hay 
không? 


Ví dụ: 

>(eq “tuong “tuong) 
=T 

>(eq “tuong “duong) 
=NIL 

>(eq “55 ) 

=T 


© (EQUAL o1 o2) so sánh xem đối tƯợng bất kỳ o1 và o2 có giống 
nhau hay không? 


Ví dụ: 

>(equal “(a b c) “(a b c)) 
=T 

>(equal “(ab c) “(bac)) 
=NIL 


>(equal “a “a) 


=T 
e Các hàm thao tác trên danh sách: CAR, CDR, CONS và LIST 
« (CAR L) nhận vào danh sách L, trả về phần tử đầu tiên của L. 

Ví du: 

>(CAR (123)) 

=Ị 

>(CAR 3) 

Error: bad argument type - 3 

>(CAR nï]) 

=NIL 

>(CAR (ab)123)) 

=(AB) 


« (CDR L) nhận vào danh sách L, trả về một danh sách bằng phần còn 
lại của danh sách L sau khi bỏ đi phần tử đầu tiên. 


Ví dụ: 

>(cdr (1 2 3)) 

=(23) 

>(cdr 3) 

Error: bad argument type - 3 


>(cdr nïl) 


=NIL 
>(cdr '{1)) 

=NIL 

>(CAR (CDR “(a b c))) 
=B 


e_ Viết gộp các hàm: Ta có thể dùng hàm C..A/D..R để kết hợp nhiều 
CAR và CDR (có thể thay thế việc lồng nhau tới 4 cấp) 


Ví du: 
(CADR “(a b c)) 
=B 


© (CONS xL) nhận vào phần tử x và danh sách L, trả về một danh 
sách, có được bằng cách thêm phần tử x vào đầu danh sách L, 


Ví du: 
>(CONS 3!(123)) 
“(3/12 8) 
>(CONS 3 nil) 
=(@) 
>(CONS ta b)'(123)) 
=((AB)123) 
« (LIST E1 E2... En) nhận vào n biểu thức E1, E2, ..., En, trả về danh 


sách bao gồm n phần tử V1, V2, ..., Vn, trong đó Vĩ là giá trị của 
biểu thức Ei (¡=1..n). 


Ví du: 
>(list 1 2) 
=2) 
>(Hist 'a 'b) 
=(AB) 
>(list'a b(+235)) 
=(AB10) 
© Các vị từ kiểm tra 


« (ATOM a) xét xem a có phải là mỘt nguyên tử. 


(NUMBERP n) xét xem n có phải là một số. 

(LISTP L) xét xem L có phải là một danh sách. 

(SYMBOLP S) xét xem S có phải là một ký hiệu. 

(NULL L) nhận vào 1 danh sách L. Nếu L rỗng thì trả về kết quả là 
T, ngược lại thì trả về kết quả là NIL. 


Ví du: 
>(atom 'a) 
=T 
>(numberp 4) 
=T 
>(symbolp 'a) 
=T 


>(Histp (1 2)) 


=T 
>(symbolp NIL) 
=1 
>(listp NIL) 
=1 
>(null NIL) 
=T 
>(null “(a b)) 
=NIL 
>(null 10) 
=NIL 
e« Các hàm logic AND, OR và NOT 
« (AND E1 E2... En) nhận vào n biểu thức E1, E2,... En. Hàm AND 
định trị các biểu thức E1 E2... En từ trái sang phải. Nếu gặp một 
biểu thức là NIL thì dỪng và trả về kết quả là NIL. Nếu tất cả các 
biểu thức đều khác NIL thì trả về giá trị của biểu thức En. 
Ví dụ: 
>(AND(>32)(=32)(+32)) 
=NIL 
>(AND œ=32)(-32) (+3 2)) 


= 


« (OR E1 E2... En) nhận vào n biểu thức E1, E2,... En. Hàm OR định 
giá các biểu thức E1 E2... En từ trái sang phải. Nếu gặp một biểu 
thức khác NIL thì dừng và trả về kết quả là giá trị của biểu thức đó. 
Nếu tất cả các biểu thức đều là NIL thì trả về kết quả là NIL. 

Ví du: 

>(OR (=3 2) (+ 2 1) (ist 1 2)) 
=3 

>(OR(=21) (Cdr “(a) ) (listp 3 )) 


=NIL 


(NOT E) nhận vào biểu thức E. Nếu E khác NIL thì trả về kết quả 
là NIL, ngược lại thì trả về kết quả là T. 


e« Các hàm điều khiển 


(IF E1 E2 E3) nhận vào 3 biểu thức E1, E2 và E3. Nếu E1 khác NIL. 
thì hàm trả về giá trị của E2 ngược lại trả về giá trị của E3 

(IF E1 E2) tương đương (IF E1 E2 NIL) 

‹ Nếu E2 khác NIL thì (IF E1 E2 E3) tương đương (OR (AND E1 E2) 
E3) 


s« (COND(ĐKIET1) 
(ĐK2E2) 
(ĐKnEn) 
[(TEn+1)] 


) 


Nếu ĐK1 khác NIL thì trả về kết quả là giá trị của E1, ngược lại sẽ xét 
ĐK2. Nếu ĐK2 khác NIL thì trả về kết quả là giá trị của E2, ngược lại 
sẽ xét ĐK3... 


°«ee°°e© 


Nếu ĐKn khác NIL thì trả về kết quả là giá trị của En, ngược lại sẽ trả 
về NIL hoặc trả về kết quả là giá trị của En+1 (trong trường hợp ta sử 
dụng (T En+1)) 
©Ổ (PROGN E1 E2... En) nhận vào n biểu thức E1, E2,... En. Hàm định 
trị các biểu thức E1, E2,... En tỪ trái sang phải và trả về kết quả là 
giá trị của biểu thức En. 
« (PROGI E1 E2... En) nhận vào n biểu thức E1, E2,... En. Hàm định 
trị các biểu thức E1, E2,... En từ trái sang phải và trả về kết quả là 
giá trị của biểu thức E1. 


Hàm do người lập trình định nghĩa 

Cú pháp định nghĩa hàm là: 

(defun <tên hàm> <danh sách các tham số hình thức> 
<biểu thức> 

) 

Ví dụ 1: Định nghĩa hàm lấy bình phương của số a 
(defun binh_phuong (a) 

(*aa) 


) 


Sau khi nạp hàm này cho LISP, ta có thể sử dụng như các hàm đã được 
định nghĩa trước. 


>(binh_phuong 5) 

= 25 

>(binh_phuong (+ 5 2)) 

=49 

Ví dụ 2: Định nghĩa hàm DIV chia số a cho số b, lấy phần nguyên. 
Trước hết ta có: a DIV b = (a— a MOD b}b 

(defun DIV (a b) 

('(-a (MOD ab)) b) 


) 


ĐỆ quy 


Một hàm đệ quy là một hàm có lỜi gọi chính nó trong biểu thức định 
nghĩa hàm. Mô tả một đệ quy bao gồm: 


«Có ít nhất một trường hợp “dừng” để kết thúc việc gọi đệ quy. 
e Lời gọi đệ quy phải bao hàm yếu tố dẫn đến các trường hợp 
“dừng”. 
Ví dụ 1: Viết hàm tính n giai thừa 


lneun =0 


Công thức đệ quy tính n giai thừa là nl = 
n*(m — 1)! 


Hàm (giai_thua N) viết bằng ngôn ngữ LISP: 


(defun giai_ thua (n) 

(if (n0) 1 ; tường hợp “dừng” 

(*n (giai thua (1- n))); n-1 là yếu tố dẫn đến trường hợp dừng 

);1f 

) 

Ví dụ 2: Viết hàm DIV chia a cho b lấy phần nguyên, viết bằng đệ quy. 


Ú neu a < b 
1+(œ— b)DIVb 


Công thức đệ quy: a DIV b = | 
Hàm (DIV a b) viết bằng LISP: 
(defun DIV (a b) 

(if (< ab) 0 ; Trường hợp “dừng” 
(1+ (DIV (- ab) b)); a-b là yếu tố dẫn đến trường hợp dừng 
);1f 

) 


Ví dụ 3: Viết hàm (phan_tu ¡ L), nhận vào số nguyên dương ¡ và danh 
sách L. Hàm trả về phần tử thứ ¡ trong danh sách L hoặc thông báo 
“không tồn tại”. 

Công thức đệ quy: 


Khơng tơn ta¿ neu DS Ù rong 
Phan tu thu 1 trong DS L = Phan tu dau tien cua L neu 1 = Ì 
Phan tu thu(¿ — 1)trong DS dưø¿ cua L 


Hàm (phan_tu ¡ L) viết bằng LISP: 


(defun phan_tu(i L) 

(cond 

((Null L) “Khong ton tai”) 

((Œi 1) (car L)); tường hợp dừng thứ hai 
(T (phan_ tu (1- ¡) (cdr L))) 

); cond 


) 


Trong chương trình trên, (null L) là trường hợp “dừng” thứ nhất; (= ¡ 1) là 
trường hợp “dừng” thứ hai; (cdr L) là yếu tố dẫn đến trường hợp “dừng” 
thứ nhất và (1- ¡) yếu tố dẫn đến trường hợp “dừng” thứ hai. 


Các hàm nhập xuất 

« (LOAD <Tên tập tin>) 
Nạp một tập tin vào cho LISP và trả về T nếu việc nạp thành công, 
ngược lại trả về NIL. Tên tập tin là một chuỗi kí tự có thể bao gồm cả 
đường dẫn đến nơi lưu trữ tập tin đó. Tên tập tin theo quy tắc của DOS, 
nghĩa là chỉ có tối đa 8 ký tự trong phần tên và 3 ký tự phần mở rộng và 
không chứa các ký tự đặc biệt. 


Ta có thể sử dụng LOAD để nạp một tập tin chương trình của LISP 
trước khi gọi thực hiện các hàm đã được định nghĩa trong tập tin đó. 


Ví dụ: 
>(Load “D:\btlisp\bai1.]sp”) 


«Ổ (READ) 


Đọc dữ liệu từ bàn phím cho đến khi gõ phím Enter, trả về kết quả là dữ 
liệu được nhập từ bàn phím. 


‹ (PRINTE) 
In ra màn hình giá trị của biểu thức E, xuống dòng và trả về giá trị của E. 
‹ (PRINCE) 


In ra màn hình giá trị của biểu thức E (không xuống dòng) và trả về giá trị 
của E. 


‹ (TERPRI) 


Đưa con trỏ xuống dòng và trả về NIL. 


Biến toàn cỤc và biến cục bộ 


Biến toàn cực 
Biến toàn cục (global variables) là biến mà phạm vi của nó là tất cả các 
hàm. Biến toàn cục sẽ tự động giải phóng khi chương trình dịch LISP kết 
thúc. 

e Hàm (SETQ <tên biến> <biểu thức>) 


Gán trị của <biểu thức> cho <tên biến> và trả về kết quả là giá trị của 
<biểu thức>. 


Ví dụ: 
>(setq x (* 2 3)) 


=6 


> x ; biến x vẫn còn tồn tại và có giá trị là 6 


=6 


Biến cục bộ 
Biến cục bộ (local variables) là biến mà phạm vi của nó chỉ nằm trong 
hàm mà nó được tạo ra. Biến cục bộ sẽ tự động giải phóng hàm tạo ra 
nó kết thúc. 

s« (LET((var1 E1) (var2 E2)... (vark Ek)) Ek+1 ... En) 


Ta thấy hàm này có 2 phần: phần gán trị cho các biến và phần định trị các 
biểu thức. 


Gán trị của biểu thức Ei cho biến cục bộ vari tương ứng và thực hiện 
(PROGN Ek+1 ... En). 


Ví dụ: 

>(Let ((a 3) (b 5)) Œ a b) (+ ab)) 

=8 

> a; biến a lúc này đã được giải phóng nên LISP sẽ thông báo lỗi 


error: unbound variable - A 


Biến cục bộ che biến toàn cục 


Trong lập trình hàm, người ta rất hạn chế sử dụng biến, nếu thật sự cần 
thiết thì nên sử dụng biến cục bộ. Tuy nhiên việc khai báo biến cục bộ 
trong hàm LET gây khó khăn cho việc viết chương trình hơn là sử dụng 
biến toàn cục. Để khắc phục tình trạng này, ta sẽ kết hợp cả hai hàm 


LET và SETQ để sử dụng biến cục bộ che biến toàn cục. Cách làm như 
Sau: 


« Trong phần gán trị cho biến của LET ta tạo ra một biến và gán cho 
nó một giá trị bất kỳ, chẳng hạn số 0. 

«Trong phần định trị các biểu thức, ta có thể sử dụng SETQ để gán trị 
cho biến đã tạo ra ở trên, biến này sẽ là một biến cục bộ chứ không 
còn là toàn cục nữa. 

e Cụ thể chúng ta có thể viết: 


(LET ( (var E1).....) 


e« e«e«“.e« 


Với cách làm này thì biến var trong hàm SETQ sẽ trở thành biến cục bộ. 
Ví dụ: Giả sử ta đã định nghĩa được hàm (ptb2 a b c), giải phương trình 
bậc hai ax2+bx+c = 0. Bây giỜ ta viết hàm (giai_ptb2) cho phép nhập các 
hệ số a, b, c từ bàn phím và gọi hàm (ptb2 a b c) để thực hiện việc giải 
phương trình. Có hai phương pháp để viết hàm này. 

Phương pháp 1: dùng các biến toàn cỤc a, b, c 

(defun giai_ptb2 () 

(progn 

(print “Chương trình giải phƯơng trình bậc hai“) 

(princ “Nhập hệ số a: “) (setq a (read)) 


(princ “Nhập hệ số b: “) (setq b (read)) 


(princ “Nhập hệ số c: “) (setq c (read)) 
(ptb2 ab c) 

) 

) 


Sau khi thực hiện chương trình này, thì các biến toàn cục a, b và c vẫn 
CÒN. 


Phương pháp 2: dùng các biến cục bộ d, e, f 
(defun giai_ptb2 () 

(let ((d0)(e 0) (f0)) 

(print “Chương trình giải phương trình bậc hai“) 
(princ “Nhập hệ số a: “) (setq d (read)) 

(princ “Nhập hệ số b: “) (setq e (read)) 

(princ “Nhập hệ số c: “) (setq f (read)) 

(ptb2 def) 

) 

) 


Sau khi thực hiện chương trình này, thì các biến cục bộ d, e và f được 
giải phóng. 


Hướng dẫn sử dụng LISP 


Sử dụng XLISP 


XLISP là một trình thông dịch, chạy dưới hệ điều hành Windows. Chỉ 
cần chép tập tin thực thi XLISP.EXE có dung lượng 288Kb vào máy tính 
của bạn là có thể thực hiện được. 

Để thực hiện các hàm, chỉ cần gõ trực tiếp hàm đó vào sau dấu chờ lệnh 
(>) của XLISP. Trong trường hợp không có dấu chờ lệnh, hãy dùng menu 
Run/Top level hoặc Ctrl-C để làm xuất hiện dấu chờ lệnh. 

Việc định nghĩa một hàm cũng có thể gõ trực tiếp vào sau dấu chờ lệnh. 
Tuy nhiên cách làm này sẽ khó sửa chữa hàm đó và do vậy ta thường định 
nghĩa các hàm trong một tập tin chương trình, sau đó nạp vào cho XLISP 
để sử dụng. 


Ta có thể lưu trữ lại tình trạng làm việc hiện hành vào trong tập tin 
.WKS bằng cách dùng menu File/Save workspace và sau đó có thể khôi 
phục lại bằng cách dùng menu File/Restore workspace. 


Soạn thảo tập tin chương trình 


Do XLISP không có công cụ để soạn thảo chương trình nên ta có thể sử 
dụng Notepad để soạn thảo tập tin chương trình. 


Trong một tập tin chương trình ta có thể định nghĩa nhiều hàm. 


Lưu tập tin chương trình có tên theo quy định của DOS (8.3) với phần mở 
rộng .LSP và để trong cặp dấu nháy kép. 


Nạp hàm tự định nghĩa cho XLISP 
Có hai phương pháp để nạp các hàm tự định nghĩa cho XLISP: 


e Phương pháp 1: Copy và dán khối 


e Trong Notepad, đánh dấu khối một hàm tự định nghĩa và copy khối 
(Edit/Copy hoặc Ctrl-C). 

e Trong XLISP, dán khối tại dấu chờ lệnh (Edit/Paste hoặc Ctrl-Ins). 

e Với phương pháp này thì khi viết các hàm, không nên viết một dòng 
lệnh quá dài. 

‹ Nếu khối hàm dán vào không có lỗi thì tên hàm sẽ xuất hiện và ta có 
thể sử dụng được hàm đó. 

e Phương pháp này rất phù hợp với việc kiểm thử từng hàm. 


e PhƯơng pháp 2: Mở tập tin chương trình 


e Trong XLISP, sử dụng menu File-Open/Load để mở tập tin chương 
trình chứa các hàm đã được viết và lưu trữ bởi Notepad. Chúng ta 
cũng có thể sử dụng hàm (LOAD <tên tập tin>) để mở tập tin 
chương trình. 

© Nếu việc mở thành công thì có thể gọi thực hiện bất kỳ hàm nào đã 
có trong tập tin chương trình. 

e Nếu có một hàm viết sai dấu ngoặc thì việc mở tập tin sẽ thất bại 
và do đó ta không thể dùng bất kỳ hàm nào trong tập tin đó. 

© Phương pháp này thích hợp với việc nạp nhiều hàm đã được kiểm 
chứng trong một tập tin chương trình để sử dụng. 


Một số thông báo lỗi thường gặp 


e© Unbound function: Hàm không có. 

« _ Bad function: Hàm sai. 

e Too many arguments: Thừa tham số. 

e Too few arguments: Thiếu tham số. 

e Misplaced close paren: Thừa dấu ngoặc đóng/ Thiếu dấu ngoặc mở. 

e© EOEF reached beore expression end: Thừa dấu ngoặc mở/ Thiếu dấu 
ngoặc đóng. 

© Nota number: Đối số của hàm phải là một số. 

©_ Bad argument type: Kiểu của tham sỐ sai. 


Lập trình logic 
TỔNG QUAN 


Mục tiêu 
Sau khi học xong chương này, sinh viên cần phải nắm: 
» Khái niệm về lập trình logic. 


»« Các nguyên tắc trong lập trình logic. 
«_ Viết chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ Prolog. 


Nội dung cốt lõi 


s Lập trình logic. 
» _ Căn bản về ngôn ngữ lập trình Prolog. 


Kiến thức cơ bản cần thiết 
Kiến thức và kĩ năng lập trình căn bản 
GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH LOGIC 


Trong lập trình logic, ta có thể sử dụng các vị từ để định nghĩa các khái niệm của tất cả các môn khoa học 
khác. 


Ví dụ định nghĩa một sỐ nguyên tố: 
Số nguyên tố N là một số nguyên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chính nó. 


Để xét xem số N có phải là số nguyên tố hay không, người ta thường sử dụng dấu hiệu nhận biết: Số nguyên 
tố là một số nguyên dương, không chia hết cho mọi số nguyên tố nhỏ hơn nó và 2 là số nguyên tố nhỏ nhất. 


Dấu hiệu này có thể mô tả bằng các vị tỪ nhƯ sau: 


s2 là mỘt số nguyên tố. 
s _N là một số nguyên tố nếu N>0, M là số nguyên tố nào đó, M<N và N không chia hết cho M. 


Khi mô tả bài toán dưới dạng logic vị tỪ, ta có thể yêu cầu hệ thống tìm kiếm các lời giải liên quan đến các 
khai báo đó. Bài toán cần giải được xem là “mục tiêu” mà hệ thống phải chứng minh trên cơ sở các tri thức đã 
được khai báo. 


Như thế, toàn bộ các ký hiệu của ngôn ngữ lập trình suy về một công thức đặc biệt: 


«Phát sinh từ một yêu cầu. 
» Nhằm chứng minh một mục tiêu. Để trả lời cho câu hỏi đó hệ thống xem nó như là một “đích” và cố 
chứng minh “đích” đó bằng cách tạo những suy diễn trên cơ sở các tri thức đã khai báo. 


Một ngôn ngữ logic có thể được dùng trong giai đoạn đặc tả yêu cầu của quy trình xây dựng một sản phẩm 
phần mềm. Hơn thế nữa, logic vị từ cho phép biểu diễn hầu hết các khái niệm và các định lý trong các bộ môn 
khoa học. 


Một trong những ngôn ngữ lập trình logic có hỗ trợ rất nhiều cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mà ta xét đến ở đây 
đó là ngôn ngữ Prolog. 


NGÔN NGỮ PROLOG 

Giới thiệu 

Prolog là một ngôn ngữ cấp cao, có đặc điểm gần với ngôn ngữ tự nhiên, từ những người mới học đến những 
lập trình viên chuyên nghiệp đều có thể tiếp cận một cách nhanh chóng, viết ra một chương trình ứng dụng 
hữu ích. 

Prolog ra đời vào năm 1973 do C.Camerauer (Đại học Marseilles, Pháp) và nhóm đồng sự phát triển. Từ đó đến 
nay, qua nhiều lần cải tiến, đặc biệt hãng Borland cho ra đời phần mềm TURBO PROLOG với nhiều ưu điểm, 
thuận tiện cho người sử dụng. Để giải quyết một số vấn đề, ta nhận thấy sử dụng ngôn ngữ Prolog cho ta 
chương trình gọn nhẹ hơn nhiều so với các ngôn ngữ khác. 


Khác với những ngôn ngữ cấu trúc như Pascal, hay C mà ta đã làm quen, Prolog là một ngôn ngữ mô tả, với 
một sỐ sự kiện và quy luật suy diễn đã mô tả, Prolog sẽ suy luận cho ta các kết quả. 


Các yếu tố cơ bắn của Turbo Prolog 


Trong một chương trình Prolog, ta cần khai báo các yếu tỐ sau đây: đối tượng, quan hệ giữa các đối tượng, sự 
kiện và các luật. 


Đối tượng 

Gồm có các hằng và biến. Hằng mang giá trị cho sẵn ở đầu chương trình hoặc trong quá trình viẾt ta đưa vào; 
Các biến có giá trị thay đổi sẽ được gán giá trị khi chạy chương trình. Tên biến là một ký tự hoa hoặc một 
chuỗi ký tự, bắt đầu bằng một ký tự hoa. 


Có một loại biến đặc biệt gọi là biến tự do, biến này không có tên và người ta dùng ký hiệu _ (dấu gạch dưới) 
thay cho tên biến. 


Quan hệ giữa các đối tượng 

Quan hệ giữa các đối tượng được dùng dưới hình thức vị tỪ. 

Ví dụ: Thich(X,Y) là vị từ diễn tả câu “X thích Y” trong ngôn ngữ tự nhiên. 
Blue(car) là vị từ diễn tả câu “Car is blue”. 


Như vậy các vị từ sẽ bao gồm tên của vị từ và các đối số của nó. Các đối số được đặt trong ngoặc và phân 
cách nhau bởi dấu phẩy. 


Sự kiện và luật 
Sự kiện là một vị từ diễn tả một sự thật. 


Ví dụ: “2 là một số nguyên tố” là một sự kiện vì nó diễn tả sự thật 2 là một số nguyên tố. 


Luật là vị từ diễn tả quy luật suy diễn mà ta công nhận đúng. Luật được trình bày dưới dạng một mệnh đề. 
Ví dụ để suy diễn số nguyên N bất kỳ là một số nguyên tỐ ta viết: 


“Ñ là một số nguyên tố nếu N>0, M là số nguyên tố nào đó, M<N và N không chia hết cho M”. 


Cấu trúc của một chương trình Prolog 
Một chương trình Prolog thường gồm có 3 hoặc 4 đoạn cơ bản: clauses, predicates, domains và goal. Phần goal 


có thể bỏ đi, nếu ta không thiết kế goal trong chương trình, thì khi thực hiện, hệ thống sẽ yêu cầu ta nhập goal 
vào. 


Phần Domains 

Đây là phần định nghĩa kiểu mới dựa vào các kiểu đã biết. Các kiểu được định nghĩa ở đây sẽ được sử dụng 
cho các đối số trong các vị từ. Nếu các vị từ sử dụng đối số có kiểu cơ bản thì có thể không cần phải định 
nghĩa lại các kiểu đó. Tuy nhiên để cho chương trình sáng sủa, người ta sẽ định nghĩa lại cả các kiểu cơ bản. 
Cú pháp: <danh sách kiểu mới> = <kiểu đã biết> hoặc <danh sách kiểu mới> = <danh sách kiểu đã biết> 
Trong đó các kiểu mới phân cách nhau bởi dấu phẩy, còn các kiểu đã biết phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy. 
Ví dụ: 

Domains 


ten, tac_ gia, nha_xb, dia_ chi = string 


nam, thang, so_ luong = integer 

dien_ tích = real 

nam_ xb = nxb(thang, nam) 

do_ vat = sach(tac_ gia, ten, nha_xb, nam_xb); xe(ten, so_luong); nha(dia_ chỉ, dien_ tích) 

Trong ví dụ trên, ta đã định nghĩa các kiểu mới, trong đó các kiểu mới ten, tac gia, nha_ xb, dia_ chi dựa vào 
cùng một kiểu đã biết là string; các kiểu mới nam, thang, so_luong dựa vào cùng một kiểu đã biết là integer; 
kiểu mới dien_tich dựa vào kiểu đã biết là real; kiểu mới năm_ xb dựa vào kiểu nxb được xây dựng từ các kiểu 


đã biết là thang, nam; còn kiểu do_ vat lại dựa vào các kiểu sach, xe, nha mà các kiểu này lại dựa vào các kiểu 
đã biết. 


Phần Predicates 


Đây là phần bắt buộc phải có. Trong phần này chúng ta cần phải khai báo đầy đủ các vị từ sử dụng trong phần 
Clauses, ngoại trừ các vị từ mà Turbo Prolog đã xây dựng sẵn. 


Cú pháp: <Tên vị từ> (<danh sách các kiểu>) 


Các kiểu là các kiểu cơ bản hoặc là các kiểu đã được định nghĩa trong phần domains và được viết phân cách 
nhau bơi dấu phẩy. 


Ví dụ: 


Predicates 

so_huu (ten, do_ vat) 

so_nguyen_ to(integer) 

Trong ví dụ trên ta khai báo hai vị từ. Trong đó vị từ so_huu (ten, do_vat) để chỉ một người có tên là ten sẽ sở 


hữu môt do_ vat nào đó. Còn vị tỪ so_nguyen_to(integer) để xét xem một số integer nào đó có phải là số nguyên 
tố hay không. 


Phần Clauses 


Đây là phần bắt buộc phải có dùng để mô tả các sự kiện và các luật, sử dụng các vị từ đã khai báo trong phần 
predicates. 


Cú pháp: 

<Tên vị từ>(<danh sách các tham số>) <kí hiệu> 

<Tên vị từ 1>(<danh sách các tham số 1>) <kí hiệu> 

<Tên vị từ N>(<danh sách các tham số N>) <kí hiệu> 

Trong đó: Tên vị từ phải là các tên vị từ đã được khai báo trong phần predicates. Các tham số có thể là các hằng 
hoặc biến có kiểu tương thích với các kiểu tương Ứng đã được khai báo trong các vị từ Ở trong phần 
predicates; các tham số được viết cách nhau bởi dấu phẩy. Các kí hiệu bao gồm: 

:- (điều kiện nếu). 

, (điều kiện và). 

; (điều kiện hoặc). 

. (kết thúc vị từ) 

Ví dụ: 

Clauses 

so_nguyen_ to(2):-l. 

so_nguyen_to(N):-N>0, 

so_nguyen_to(M), 

M<N, 

NÑ MOD M <>0. 

so_huu(fNguyen Van A”, sach(“Do Xuan Loïi”, “Cau truc DL”, “Khoa hoc Ky thuat”, nxb(8,1985))). 

Chú ý: Nếu trong các tham số của một vị từ có biến thì biến này phải xuất hiện ít nhất 2 lần trong vị từ đó 


hoặc trong các vị từ dùng để suy diễn ra vị từ đó. Nếu chỉ xuất hiện một lần thì bắt buộc phải dùng biến tự 
do. 


Ví dụ: Để diễn tả sự kiện: Tổ hợp chập 0 của N (N bất kỳ) bằng 1, ta không thể viết Tohop(N,0,1) vì biến N 
chỉ xuất hiện đúng một lần trong vị từ này, do đó ta phải viết Tohop(_,0,1).. 


Phần Goal 

Bao gồm các mục tiêu mà ta yêu cầu Turbo Prolog xác định và tìm kết quả. Đây là phần không bắt buộc phải 
có. Nếu ta viết sẵn trong chương trình thì đó gọi là goal nội; Nếu không, khi chạy chương trình Turbo Prolog 
sẽ yêu cầu ta nhập goal vào, lúc này gọi là goal ngoại. 


Cú pháp phần goal giống như cú pháp phần clauses. Tức là ta đưa vào một hoặc một số các vị tỪ. 


Nếu tất cả các tham số của vị từ là hằng thì kết quả nhận được là Yes (đúng) hoặc No (sai). Nếu trong các 
tham số của vị từ có biến thì kết quả trả về sẽ là các giá trị của biến. 


Ngoài các phần chủ yếu nói trên, ta có thể đưa vào các phần liên quan đến khai báo hằng, các tập tin liên quan 
hoặc chỉ thị dịch. 


Ví dụ: 
Constants 


Pi = 3.141592653 


Một số ví dụ về chương trình prolog 
Ví dụ 1: Xét xem một số N có phải là số nguyên tố hay không. 
domains 

SO_nguyen = Integer 
predicates 
so_nguyen_to(so_nguyen) 
Clauses 

so_nguyen_ to(2):-l. 
so_nguyen_to(N):-N>0, 
so_nguyen_to(M), 

M<N, 

Ñ MOD M <>0. 

goal 

so_nguyen_to(13). 


Ví dụ 2: Giả sử ta có bảng số liệu như sau: 


Tên người giới tính Đặc điểm Tiêu chuẩn kết bạn 


lan nữ đẹp, khoẻ, tốt, khoẻ, thông minh, đẹp 
hồng nữ đẹp, thông minh, giàu khoẻ, thông minh, giàu 
thuỷ nữ tốt, khoẻ, giàu đẹp, khoẻ, thông minh 
anh nam khoẻ, giàu, thông minh đẹp, thông minh, tốt 
bình nam đẹp, khoẻ, thông minh đẹp, khoẻ 

hùng nam giàu, thông minh, khoẻ tốt, thông minh, khoẻ 


Tiêu chuẩn kết bạn là hai người khác phái, người này hội đủ các tiêu chuẩn của người kia và ngược lại. Hãy 
viết chương trình để tìm ra các cặp có thể kết bạn với nhau. 


domains 

ten, ø_ tỉnh = symbol 
predicates 
gioi_tinh(ten, ø_ tỉnh) 
dep(ten) 

tot(ten) 

giau(ten) 

thong_ minh(ten) 
khoe(ten) 
thich(ten,ten) 
ket_ban(ten,ten) 
clauses 
gioi_tinh(lan,nu). 
gioi_tinh(hong,nu). 
gioi_tinh(thuy,nu). 
gioi_tinh(anh,nam). 
gioi_tinh(binh,nam). 
gioi_tinh(hung,nam). 
dep(lan). 


dep(hong). 


dep(binh). 

khoe(thuy). 

khoe(lan). 

khoe(binh). 

khoe(anh). 

khoe(hung). 

tot(lan). 

tot(thuy). 

thong_ minh(hong). 

thong_ minh(anh). 

thong_ minh(hung). 

thong_ minh(binh). 

giau(hong). 

giau(thuy). 

giau(hung). 

thich(lan,X):-khoe(X), dep(X), thong_ minh(X). 
thich(hong,X):-khoe(X), thong_ minh(X), giau(X). 
thich(thuy,X):-khoe(X), dep(X), thong_ minh(X). 
thich(ann,X):-dep(X), tot(X), thong_minh(X). 
thich(binh,X):-dep(X), khoe(X). 
thich(hung,X):-khoe(X), tot(X), thong_ minh(X). 
ket_ban(X,Y):- gioi_tinh(X,M), 

gioi_tinh(Y,N), 

M<>N, 

thich(X,Y), 


thich(Y,X). 


Các nguyên tắc cỦa ngôn ngữ Prolog 


Việc giải quyết vấn đề trong ngôn ngữ Prolog chủ yếu dựa vào hai nguyên tắc sau: Đồng nhất, quay lui. 


Đồng nhất 


Một quan hệ có thể đồng nhất với một quan hệ nào đó cùng tên, cùng số lượng tham số, các đại lượng con 
cũng đồng nhất theo từng cặp. 


Một hằng có thể đồng nhất với một hằng. 
Một biến có thể đồng nhất với một hằng nào đó và có thể nhận luôn giá trị hằng đó. 


Chẳng hạn trong ví dụ 2 nói trên nếu ta sử dụng goal dep(an) thì có kết quả là Yes. Nếu ta dùng goal dep(X) 
thì sẽ có 3 kết quả: X=lan, X=hong và X=binh. 


Khi ta dùng goal dep(lan) thì dep(lan) sẽ đồng nhất với sự kiện dep(lan) trong phần clauses và do hai vị từ đồng 
nhất với nhau và hai đối số hằng đồng nhất nhau nên kết quả là Yes. 


Khi dùng goal dep(X) thì dep sẽ được đồng nhất với dep và biến X đồng nhất với hằng lan, do đó ta có kết quả 
X=lan. Tương tự X=hong và X=binh. 


Quay lui 

Giả sử hệ thống đang chứng minh goal ø, trong đó øg được mô tả như sau: 

g:- g1, ø2,..., Øj-Í, g],...., øn. 

Khi các gi kiểm chứng từ trái sang phải, đến gj là sai thì hệ thống sẽ quay lưi lại gj-1 để tìm lời giải khác. 
Chẳng hạn trong ví dụ 2 nói trên, khi ta yêu cầu Goal: thich(lan,X), ta được X=binh. 


Vị từ thich(lan,X) sẽ được đồng nhất với thich(lan,X) trong phần clauses, theo đó hệ thống phải chứng minh 
thich(lan,X):-khoe(X), dep(X), thong_ minh(X). 


» Trước hết đồng nhất khoe(X) với khoe(thuy) => X=thuy. 
» Do dep(thuy) sai nên quay lui đồng nhất khoe(X) với khoe(lan) => X=lan. 
«Do dep(lan) đúng nên tiếp tục kiểm tra thong_minh(lan). 


« Dothong_minh(lan) sai nên quay lui để đồng nhất khoe(X) với khoe(binh) để có X=binh, sau đó kiểm tra 
thấy dep(binh) và thong_ minh(binh) đều đúng nên X=binh là một nghiệm. 


Bộ ký tỰ, tỪ khoá 


Prolog dùng bộ ký tỰ sau: các chữ cái và chữ số (A — Z, a — z, 0— 9); các toán tỬ (+, -, *, /, <, =, >) và các ký 
hiệu đặc biệt. 


Mộit số từ khoá: 


1. Trace: Khi có từ khoá này ở đầu chương trình, thì chương trình được thực hiện từng bước để theo dõi; 
dùng phím F10 để tiếp tục. 

2. Fail: Khi ta dùng goal nội, chương trình chỉ cho ta một kết quả (mặc dù có thể còn những kết quả khác), 
để nhận về tất cả các kết quả khi chạy goal nội, ta dùng toán tử Fail. 

3. ! hay còn gọi là nhát cắt, goal ngoại luôn cho ta mọi kết quả, muốn nhận chỉ một kết quả từ goal ngoại, ta 
dùng ký hiệu !. 


Các kiểu dữ liệu 


Trong prolog có kiểu dữ liệu chuẩn và kiểu do người lập trình định nghĩa. 


Kiểu dữ liệu chuẩn 


Là kiểu dữ liệu do prolog định nghĩa sẵn. Prolog cung cấp các kiểu dữ liệu chuẩn là: char, integer, real, string 
và symbol. 


1. Char: Là kiểu ký tự. Hằng ký tự phải nằm giữa hai dấu nháy đơn. 
Ví dỤ: “a°, #P. 

1. Integer: Là kiểu số nguyên, tập giá trị bao gồm các số nguyên từ -32768 đến 32767. 

2. Real: Là kiểu số thực, tập giá trị bao gồm các số thực thuộc hai đoạn: đoạn các số âm từ -10307 đến -10- 
307 và đoạn số dương từ 10-307 đến 10307. 

3. String: Là kiểu chuỗi ký tự. Hằng chuỗi ký tự phải nằm giữa hai dấu nháy kép. 

Ví dụ: “Turbo prolog 2.0” 

1. Symbol: Là một kiểu sơ cấp, có hình thức giống chuỗi ký tự. Hằng symbol có hai dạng: Dãy các chữ, số 
và dấu gạch dưới viết liên tiếp, ký tự đầu phải viết thường (chẳng hạn: telephone_number); Dãy các ký 
tự Ở giữa một cặp hai nháy kép (giống như chỗi ký tự) 

2. Một số phép toán của các kiểu 


Phép toán số học 


Phép toán Ý nghĩa Kiểu của đối số Kiểu kết quả 

+ Cộng hai số Integer, real giống kiểu đối số 
- Trừ hai số Integer, real giống kiểu đối số 
: Nhân hai số Integer, real giống kiểu đối số 
/ Chia hai số Integer, real giống kiểu đối số 
Mod Phép chia lấy phần dư Integer Integer 

Div Phép chia lấy phần nguyên Integer Integer 


Phép toán quan hệ 


Phép toán Ý nghĩa Kiểu của đối số Kết quả 


= 


K> hay >< 


Nhỏ hơn 


Nhỏ hơn hay bằng 


Bằng 


Lớn hơn 


Lớn hơn hay bằng 


Khác 


Các vị từ như các hàm toán học 


Vị từ 


Sin(X) 


Tan(X) 


Arctan(X) 


Exp(X) 


Ln(X) 


Log(X) 


SQRT(X) 


bà 
nghĩa 


Tính 
sin của 
X 


Tính 
tang 
của X 


Tính 
arctang 
của X 


Tính 
eX 


Tính 
logarit 
CƠ sỐ e 
của X 


Tính 
Logarit 
cơ số 
10 của 
X 


Tính 
căn 
bậc hai 
của X 


Kiểu 
của 
đối 
số 
real 


real 


real 


real 


real 


real 


real 


real 


real 


real 


real 


real 


real 


real 


Char, integer, real, string 
Char, integer, real, string 
Char, integer, real, string 
Char, integer, real, string 
Char, integer, real, string 


Char, integer, real, string 


Yes hoặc No 
Yes hoặc No 
Yes hoặc No 
Yes hoặc No 


Yes hoặc No 


Yes hoặc No 


ROUND(X) 


TRUNC(X) 


ABS(X) 


Random(X) 


Random(Y, 
X) 


Cho ta real 
số 

nguyên 

là số X 

được 

làm 

tròn, 

dấu là 

dấu 

của X 


Integer 


Cho 

phần 

nguyên 

của sỐ real 
X, dấu 

là dấu 

của X 


Integer 


Cho ta 

trị 

tuyệt real real 
đối 

của X 


Cho ta 
số thực 
X nằm 
trong 
khoảng 
[0, 1) 


real real 


Cho ta 

số 

nguyên 

X nằm real 
trong 

khoảng 

[0, Y) 


Integer 


round(2.3)=2round(2.5)=3round(-2.5)=-2round(-2.6)=-3 


trunc(2.5)=2trunc(-2.6)=-2 


Toán tử NOT(X) : Nếu X là Yes thì NOT(X) là NÑo và ngược lại. 


Các kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa 


1. Kiểu mẩu tin: 


Cú pháp: <tên kiểu mẩu tin> = tên mẩu tin (danh sách các kiểu phần tử) 


Ví dụ: 


Domains 


ten, tac_ gia, nha_xb, dia_ chi = string 


nam, thang, so_ luong = integer 
dien_ tích = real 
nam_ xb = nxb(thang, nam) 
do_ vat = sach(tac_ gia, ten, nha_xb, nam_xb); xe(ten, so_luong); nha(dia_ chỉ, dien_ tích) 
predicates 
so_huu(ten,do_ vat) 
clauses 
so_huu(“Nguyen Van A”, sach(“Do Xuan Loïi”, “Cau truc DL”, “Khoa hoc Ky thuat”, nxb(8,1985))). 
so_huu(*Le thi B”, xe(“Dream II”, 2)). 
so_huu(“NÑguyen Huu C”, nha(“3/1 Ly Tu Trong, tp Can Tho”, 100.5)) 
1. Kiểu danh sách 
Cú pháp: <tên kiểu danh sách> = <tên kiểu phần tử>* 
Ví dụ: 
Domains 
intlist = integer* 
Một danh sách là một dãy các phần tử phân cách nhau bởi dấu phẩy và đặt trong cặp dấu ngoặc vuông. 
Ví dụ: 
[]% Danh sách rỗng 
[1,2,3] % Danh sách gồm ba số nguyên 1, 2 và 3. 


Cấu trúc của danh sách bao gồm hai phần: Phần đầu là phần tử đầu tiên cỦa danh sách và phần đuôi là một 
danh sách của các phần tử còn lại. 


Danh sách được viết theo dạng [X|Y] thì X là phần tử đầu và Y là danh sách đuôi. Chẳng hạn trong danh sách 
[1,2,3] thì đầu là số nguyên 1 và đuôi là danh sách [2,3]. 


Trong danh sách cũng có thể dùng biến tự do, chẳng hạn ta có thể viết [_|Y] để chỉ một danh sách có đầu là 
một phần tử nào đó và có đuôi là danh sách Y. 


Các hàm xuất nhập chuẩn 


Xuất ra màn hình 


1. Write( Arg1, Arg2, ... ,Argn) in ra màn hình giá trị của các đối số. 
2. Writef( Formatstring, Arg1, Arg2, ... ,Argn) in ra màn hình giá trị của các đối số theo định dạng được chỉ 
định trong Formastring. 


Trong đó Formastring là một chuỗi có thể là: 
» _“%d”: In số thập phân bình thường; đối số phải là char hoặc integer. 
« “%c”: Đối số là một số integer, in ký tự có mã Ascci là đối số đó, chẳng hạn writef(“%c”,65) được A. 
s _“%e”: In số thực dưới dạng lũy thừa của 10. 
s “%x”: In số Hexa; đối số phải là char hoặc integer. 
» “9s”: In một chuỗi hoặc một symbol. 


Nhập vào từ bàn phím 
1. Readln(X): Nhập một chuỗi ký tự vào biến X. 
2. ReadInt(X): Nhập một số nguyên vào biến X. 
3. ReadReal(X): Nhập một số thực vào biến X. 
4. ReadChar(X): Nhập vào một ký tự vào biến X. 


KỸ thuật đệ quy 


Đệ quy là kỹ thuật lập trình được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ. Trong Turbo Prolog ta sử dụng đệ quy khi 
một vị từ được định nghĩa nhờ vào chính vị từ đó. 


Như đã nói trong chương lập trình hàm, trong chương trình đệ quy phải có ít nhất một trường hợp dừng và lời 
gọi đệ quy phải chứa yếu tố dẫn đến trường hợp dừng. Trong Prolog, trường hợp dừng được thể hiện bằng 
một sự kiện, yếu tố dẫn đến trường hợp dừng thể hiện bằng một biến, liên hệ với biến ban đầu bởi một công 
thức. 

Ví dụ 1: Tính n giai thừa. 

Predicates 

Facto (integer, integer) 

Clauses 

Facto(0,1):- !. 

Facto(N, FactN) :- ÑN >0,M=N 1, facto(M, factM), factN = N*factM. 


Ở ví dụ trên ta đã định nghĩa một vị từ dùng để tính giá trị giai thừa của một số tự nhiên, đối số thứ nhất là số 
cần tính giai thừa và đối số thứ hai dùng để nhận giá trị trả về. 


Trường hợp dừng ở đây được xác đinh bởi sự kiện 0 giai thừa là 1. 

Để tính NI ta tính MI với M= N-1. Yếu tố dẫn đến trường hợp dừng là biến M có giá trị bằng N-1. 
Ví dụ 2: Xác định một phần tử trong danh sách các symbol 

domains 

symbol_ list = symbol* 

predicates 


element1(integer,symbol_ list,symbol) 


element (integer,symbol_ list,symbol) 
clauses 

% element1 không suy diễn ngược được 
element1(1,[X|_],X). 
elemenrt1(N,L_|L],Y):-M=N-1, 
element1(M,L,Y). 

% element có thể suy diễn ngược 
element(1,[X|_ ],X). 
element(N,[_|L],Y):-element(M,L,Y), 
N=M+1. 


Sự suy diễn thuận chiều là cho danh sách và vị trí, tìm được phần tử tại vị trí đó, chẳng hạn, nếu ta đưa vào 
goal element(2,[a,b,c,d],X) ta được X=b. 


Sự suy diễn ngược ở đây là cho danh sách và phần tử, tìm được vị trí của phần tử đó, chẳng hạn, nếu ta đưa 
vào goal element(N,[a,b,c,d], b) ta được NÑ=2. 


Ví dụ 3: Sắp xếp một danh sách các số nguyên 
domains 

list=integer* 

predicates 

insert(integer,list,list) 

sort(list,]ist) 

clauses 

insert(E,[],[E]). 
insert(E,[A|P],[E,A|B]):-E<=A. 
insert(E,[A|B],[A|C]):-E>A,insert(E,B,C). 
sort(],[]). 

sort([X|R1],L):-sort(R1,R), 


insert(X,R,L). 


Lập trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
CHƯƠNG 1 : THUẬT TOÁN - THUẬT GIẢI 

I. KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN - THUẬT GIẢI 

II. THUẬT GIẢI HEURISTIC 

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM HEURISTIC 
III.1. Cấu trúc chung của bài toán tìm kiếm 

III.2. Tìm kiếm chiều sâu và tìm kiếm chiều rộng 
II.3. Tìm kiếm leo đồi 

II.4. Tìm kiếm Ưu tiên tối ưu (best-first search) 
IIL5. Thuật giải AT 

IIL6. Thuật giải AKT 

IIL7. Thuật giải A* 

IIL8. Ví dụ minh họa hoạt động của thuật giải A* 
II.9. Bàn luận về A* 

III.10. Ứng dụng A* để giải bài toán Ta-canh 
III.11. Các chiến lược tìm kiếm lai 

I. TỔNG QUAN THUẬT TOÁN -~ THUẬT GIẢI 


Trong quá trình nghiên cứu giải quyết các vấn đề - bài toán, người ta đã 
đưa ra những nhận xét như sau: 


Có nhiều bài toán cho đến nay vẫn chưa tìm ra một cách giải theo kiểu 
thuật toán và cũng không biết là có tổn tại thuật toán hay không. 


Có nhiều bài toán đã có thuật toán để giải nhưng không chấp nhận được 
vì thời gian giải theo thuật toán đó quá lớn hoặc các điều kiện cho thuật 
toán khó đáp ứng. 


Có những bài toán được giải theo nhữỮng cách giải vi phạm thuật toán 
nhưng vẫn chấp nhận được. 


Từ những nhận định trên, người ta thấy rằng cần phải có những đổi mới 
cho khái niệm thuật toán. Người ta đã mở rộng hai tiêu chuẩn của thuật 
toán: tính xác định và tính đúng đắn. Việc mở rộng tính xác định đối với 
thuật toán đã được thể hiện qua các giải thuật đệ quy và ngẫu nhiên. 
Tính đúng của thuật toán bây giờ không còn bắt buộc đối với một số 
cách giải bài toán, nhất là các cách giải gần đúng. Trong thực tiễn có 
nhiều trường hợp người ta chấp nhận các cách giải thường cho kết quả 
tốt (nhưng không phải lúc nào cũng tỐt) nhưng Ít phức tạp và hiệu quả. 
Chẳng hạn nếu giải một bài toán bằng thuật toán tối ưu đòi hỏi máy tính 
thực hiên nhiều năm thì chúng ta có thể sẵn lòng chấp nhận một giải 
pháp gần tối ưu mà chỉ cần máy tính chạy trong vài ngày hoặc vài giờ. 


Các cách giải chấp nhận được nhưng không hoàn toàn đáp ứng đầy đủ 
các tiêu chuẩn của thuật toán thường đƯợc gọi là các thuật giải. Khái 
niệm mở rộng này của thuật toán đã mở cửa cho chúng ta trong việc tìm 
kiếm phương pháp để giải quyết các bài toán được đặt ra. 


Một trong những thuật giải thường được đề cập đến và sử dụng trong 
khoa học trí tuệ nhân tạo là các cách giải theo kiểu Heuristic 


II. THUẬT GIẢI HEURISTIC 


Thuật giải Heuristic là một sự mở rộng khái niệm thuật toán. Nó thể 
hiện cách giải bài toán với các đặc tính sau: 


°Ạ 

Thường tìm được lời giải tốt (nhưng không chắc là lời giải tốt nhất) 
°Ạ 

Giải bài toán theo thuật giải Heuristic thường dễ dàng và nhanh chóng 
đưa ra kết quả hơn so với giải thuật tối Ưu, vì vậy chỉ phí thấp hơn. 

°Ạ 


Thuật giải Heuristic thường thể hiện khá tự nhiên, gần gũi với cách suy 
nghĩ và hành động của con ngƯỜi. 


Có nhiều phương pháp để xây dựng một thuật giải Heuristic, trong đó 
người ta thường dựa vào một số nguyên lý cơ bản như sau: 


œ+ 


Nguyên lý vét cạn thông minh: Trong một bài toán tìm kiếm nào đó, khi 
không gian tìm kiếm lớn, ta thường tìm cách giới hạn lại không gian tìm 
kiếm hoặc thực hiện một kiểu dò tìm đặc biệt dựa vào đặc thù của bài 
toán để nhanh chóng tìm ra mục tiêu. 


œ+ 


Nguyên lý tham lam (Greedy): Lấy tiêu chuẩn tối ưu (trên phạm vi toàn 
cục) của bài toán để làm tiêu chuẩn chọn lựa hành động cho phạm vi cục 
bộ của từng bước (hay từng giai đoạn) trong quá trình tìm kiếm lời giải. 
@& 

Nguyên lý thứ tự: Thực hiện hành động dựa trên một cấu trúc thứ tự hợp 
lý của không gian khảo sát nhắm nhanh chóng đạt được một lời giải tốt. 
@œ 

Hàm Heuristic: Trong việc xây dựng các thuật giải Heuristic, người ta 
thường dùng các hàm Heuristic. Đó là các hàm đánh già thô, giá trị của 
hàm phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của bài toán tại mỗi bƯớc giải. 


Nhờ giá trị này, ta có thể chọn được cách hành động tương đối hợp lý 
trong từng bƯỚớc của thuật giải. 


» 
Bài toán hành trình ngắn nhất — ứng dụng nguyên lý Greedy 


Bài toán: Hãy tìm một hành trình cho một người giao hàng đi qua n điểm 
khác nhau, mỗi điểm đi qua một lần và trở về điểm xuất phát sao cho 
tổng chiều dài đoạn đường cần đi là ngắn nhất. Giả sử rằng có con 
đường nối trực tiếp tỪ giữa hai điểm bất kỳ. 


Tất nhiên ta có thể giải bài toán này bằng cách liệt kê tất cả con đường 
có thể đi, tính chiều dài của mỗi con đường đó rồi tìm con đường có 
chiều dài ngắn nhất. Tuy nhiên, cách giải này lại có độ phức tạp 0(n!) 
(một hành trình là một hoán vị của n điểm, do đó, tổng số hành trình là số 
lượng hoán vị của một tập n phần tử là n!). Do đó, khi sỐ đại lý tăng thì 
số con đường phải xét sẽ tăng lên rất nhanh. 


Một cách giải đơn giản hơn nhiều và thường cho kết quả tương đối tốt 
là dùng một thuật giải Heuristic Ứng dụng nguyên lý Greedy. Tư tưởng 
của thuật giải như sau: 


Từ điểm khởi đầu, ta liệt kê tất cả quãng đường từ điểm xuất phát cho 
đến n đại lý rồi chọn đi theo con đường ngắn nhất. 


Khi đã đi đến một đại lý, chọn đi đến đại lý kế tiếp cũng theo nguyên tắc 
trên. Nghĩa là liệt kê tất cả con đường từ đại lý ta đang đứng đến những 
đại lý chưa đi đến. Chọn con đường ngắn nhất. Lặp lại quá trình này cho 
đến lúc không còn đại lý nào để đi. 


Bạn có thể quan sát hình sau để thấy được quá trình chọn lựa. Theo 
nguyên lý Greedy, ta lấy tiêu chuẩn hành trình ngắn nhất của bài toán làm 
tiêu chuẩn cho chọn lựa cục bộ. Ta hy vọng rằng, khi đi trên n đoạn 
đường ngắn nhất thì cuối cùng ta sẽ có một hành trình ngắn nhất. Điều 
này không phải lúc nào cũng đúng. Với điều kiện trong hình tiếp theo thì 
thuật giải cho chúng ta một hành trình có chiều dài là 14 trong khi hành 
trình tối ưu là 13. Kết quả của thuật giải Heuristic trong trường hợp này 


chỉ lệch 1 đơn vị so với kết quả tối ưu. Trong khi đó, độ phức tạp của 
thuật giải Heuristic này chỉ là 0(n2). 


Tất nhiên, thuật giải theo kiểu Heuristic đôi lúc lại đưa ra kết quả không 
tốt, thậm chí rất tệ như trường hợp ở hình sau. 


Bài toán phân việc — Ứng dụng của nguyên lý thứ tự 


Một công ty nhận được hợp đồng gia công m chỉ tiết máy J1, J2, ... Jm. 
Công ty có n máy gia công lần lượt là P1, P2, ... Pn. Mọi chỉ tiết đều có 
thể được gia công trên bất kỳ máy nào. Một khi đã gia công một chỉ tiết 
trên mỘt máy, công việ sẽ tiếp tục cho đến lúc hoàn thành, không thể bị 
cắt ngang. Để gia công một việc J1 trên một máy bất kỳ ta cần dùng một 
thời gian tương ứng là t1. Nhiệm vụ của công ty là phải làm sao gia công 
xong toàn bộ n chỉ tiết trong thời gian sớm nhất. 


Chúng ta xét bài toán trong trường hợp có 3 máy P1, P2, P3 và 6 công việc 


với thỜi gian là t1=2, t2=5, t3=8, t4=1, t5=5, t6=1. ta có một phương án 
phân công (L) như hình sau: 


M: 


Theo hình này, tại thời điểm t=0, ta tiến hành gia công chỉ tiết J2 trên máy 
P1, J5 trên P2 và J1 tại P3. Tại thời điểm t=2, công việc J1 được hoàn 
thành, trên máy P3 ta gia công tiếp chỉ tiết J4. Trong lúc đó, hai máy P1 và 
P2 vẫn đang thực hiện công việc đầu tiên mình ... Sơ đồ phân việc theo 
hình ở trên được gọi là lược đồ GANTT. Theo lược đồ này, ta thấy thời 
gian để hoàn thành toàn bộ 6 công việc là 12. Nhận xét một cách cảm tính 
ta thấy rằng phƯơng án (L) vừa thực hiện là một phương án không tốt. 
Các máy P1 và P2 có quá nhiều thời gian rãnh. 


Thuật toán tìm phương án tối ưu L0 cho bài toán này theo kiểu vét cạn có 
độ phức tạp cỡ O(mn) (với m là số máy và n là số công việc). Bây giỜ ta 

xét đến một thuật giải Heuristic rất đơn giản (độ phức tạp O(n)) để giải 
bài toán này. 

eẠ 

Sắp xếp các công việc theo thứ tự giảm dần về thời gian gia công. 

°Ạ 

Lần lượt sắp xếp các việc theo thứ tự đó vào máy còn dư nhiều thời gian 
nhất. 


Với tƯ tưởng như vậy, ta sẽ có một phƯƠng án L* nhƯ sau: 


Rõ ràng phương án L* vừa thực hiện cũng chính là phương án tối ưu của 
trường hợp này vì thời gian hoàn thành là 8, đúng bằng thời gian của công 
việc J3. Ta hy vọng răng một giải Heuristic đơn giản như vậy sẽ là một 


thuật giải tối ưu. Nhưng tiếc thay, ta dễ dàng đưa ra được một trường 
hợp mà thuật giải Heuristic không đưa ra được kết quả tối ưu. 


t=3 t=2 tạ =2 


Nếu gọi T* là thời gian để gia công xong n chỉ tiết máy do thuật giải 
Heuristic đưa ra và T0 là thời gian tối ưu thì người ta đã chứng minh 
được răng 


, M là số máy 


Với kết quả này, ta có thể xác lập được sai số mà chúng ta phải gánh 
chịu nếu dùng Heuristic thay vì tìm một lời giải tối ưu. Chẳng hạn với số 
máy là 2 (M=2) ta có 


, và đó chính là sai số cực đại mà trường hợp ở trên đã gánh chịu. Theo 
công thức này, số máy càng lớn thì sai sỐ càng lớn. 


Trong trường hợp M lớn thì tỷ số 1/M xem như bằng 0. Như vậy, sai số 
tối đa mà ta phải chịu là T* 4/3 T0, nghĩa là sai sỐ tối đa là 33%. Tuy 


nhiên, khó tìm ra được những trường hợp mà sai số đúng bằng giá trị cực 
đại, dù trong trường hợp xấu nhất. Thuật giải Heuristic trong trường hợp 
này rõ ràng đã cho chúng ta những lời giải tương đối tốt. 


II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM HEURISTIC 


Qua các phần trước chúng ta tìm hiểu tổng quan về ý tưởng của thuật 
giải Heuristic (nguyên lý Greedy và sắp thứ tự). Trong mục này, chúng ta 
sẽ đi sâu vào tìm hiểu một số kỹ thuật tìm kiếm Heuristic - một lớp bài 
toán rất quan trọng và có nhiều ứng dụng trong thỰc tế. 


II.1. Cấu trúc chung của bài toán tìm kiếm 


Để tiện lợi cho việc trình bày, ta hãy dành chút thời gian để làm rõ hơn 
"đối tượng" quan tâm của chúng ta trong mục này. Một cách chung nhất, 
nhiều vấn đề-bài toán phức tạp đều có dạng "tìm đường đi trong đồ thị" 
hay nói một cách hình thức hơn là "xuất phát từ một đỉnh của một đồ thị, 
tìm đường đi hiệu quả nhất đến một đỉnh nào đó". Một phát biểu khác 
thường gặp của dạng bài toán này là : 


Cho trước hai trạng thái T0 và TG hãy xây dựng chuỗi trạng thái T0, T1, 
T2,..., Tn-1, Tn = TG sao cho : 


3 cos tŒT,ạ, 1;) 
thỏa mãn một điều kiện cho trước (thường là nhỏ nhất). 


Trong đó, T¡ thuộc tập hợp S (gọi là không gian trạng thái — state space) 
bao gồm tất cả các trạng thái có thể có của bài toán và cost(Tï-1, Ti) là 
chi phí để biến đổi từ trạng thái Ti-1 sang trạng thái T¡. Dĩ nhiên, từ một 
trạng thái Ti ta có nhiều cách để biến đổi sang trạng thái Ti+1. Khi nói 
đến một biến đổi cụ thể từ Ti-1 sang Ti ta sẽ dùng thuật ngữ hướng đi 
(với ngụ ý nói về sự lựa chọn). 


Hình : Mô hình chung của các vấn đề-bài toán phải giải quyết bằng 
phương pháp tìm kiếm lời giải. Không gian tìm kiếm là một tập hợp 
trạng thái - tập các nút của đồ thị. Chi phí cần thiết để chuyển từ trạng 
thái T này sang trạng thái Tk được biểu diễn dưới dạng các con số nằm 
trên cung nối giữa hai nút tượng trưng cho hai trạng thái. 


Đa số các bài toán thuộc dạng mà chúng ta đang mô tả đều có thể được 
biểu diễn dưới dạng đồ thị. Trong đó, một trạng thái là một đỉnh của đồ 
thị. Tập hợp S bao gồm tất cả các trạng thái chính là tập hợp bao gồm tất 
cả đỉnh của đồ thị. Việc biến đổi từ trạng thái Ti-1 sang trạng thái Ti là 
việc đi từ đỉnh đại diện cho Ti-1 sang đỉnh đại diện cho T¡ theo cung nối 
giữa hai đỉnh này. 


III.2. Tìm kiếm chiều sâu và tìm kiếm chiều rộng 


Để bạn đọc có thể hình dung một cách cụ thể bản chất của thuật giải 
Heuristic, chúng ta nhất thiết phải nắm vững hai chiến lược tìm kiếm cơ 
bản là tìm kiếm theo chiều sâu (Depth Eirst Search) và tìm kiếm theo 
chiều rộng (Breath Eirst Search). Sở dĩ chúng ta dùng từ chiến lược mà 
không phải là phương pháp là bởi vì trong thực tẾ, người ta hầu như 
chẳng bao giờ vận dụng một trong hai kiểm tìm kiếm này một cách trực 
tiếp mà không phải sửa đổi gì. 


III2.1. Tìm kiếm chiều sâu (Depth-First Search) 


Trong tìm kiếm theo chiều sâu, tại trạng thái (đỉnh) hiện hành, ta chọn 
một trạng thái kế tiếp (trong tập các trạng thái có thể biến đổi thành từ 
trạng thái hiện tại) làm trạng thái hiện hành cho đến lúc trạng thái hiện 
hành là trạng thái đích. Trong trường hợp tại trạng thái hiện hành, ta 
không thể biến đổi thành trạng thái kế tiếp thì ta sẽ quay lui (back- 
tracking) lại trạng thái trước trạng thái hiện hành (trạng thái biến đổi 
thành trạng thái hiện hành) để chọn đường khác. Nếu ở trạng thái trước 
này mà cũng không thể biến đổi được nữa thì ta quay lui lại trạng thái 
trước nữa và cứ thế. Nếu đã quay lui đến trạng thái khởi đầu mà vẫn 
thất bại thì kết luận là không có lời giải. Hình ảnh sau minh họa hoạt 
KUIẺ của tìm kiếm theo chiều sâu. 


m—— 1 


Hình : Hình ảnh của tìm kiếm chiều sâu. Nó chỉ lưu ý "mở rộng" trạng 
thái được chọn mà không "mở rộng" các trạng thái khác (nút màu trắng 
trong hình vẽ). 


III2.2. Tìm kiếm chiều rộng (Breath-First Search) 


Ngược lại với tìm kiếm theo kiểu chiều sâu, tìm kiếm chiều rộng mang 
hình ảnh của vết dầu loang. Từ trạng thái ban đầu, ta xây dựng tập hợp S 
bao gồm các trạng thái kế tiếp (mà từ trạng thái ban đầu có thể biến đổi 
thành). Sau đó, ứng với mỗi trạng thái Tk trong tập S, ta xây dựng tập Sk 


bao gồm các trạng thái kế tiếp của Tk rồi lần lượt bổ sung các Sk vào S. 
Quá trình này cứ lặp lại cho đến lúc S có chứa trạng thái kết thúc hoặc S 
không thay đổi sau khi đã bổ sung tất cả Sk. 


Ƒ.... 


non nn209.200x2900:90909999.00/099100090010410/00911090200409005090.0200/00900009.⁄2030009.90009301000 3090 1992.9000099 990.001012400100907200900300%9900910a0xo9ps.somesavsdosvaeoruseui 


Hình : Hình ảnh của tìm kiếm chiều rộng. Tại một bước, mọi trạng thái 
đều được mở rộng, không bỏ sót trạng thái nào. 


Chiều sâu Chiều rộng 
Tính Hiệu quả khi lời giải nằm Hiệu quả khi lời giải 
hiệu sâu trong cây tìm kiếm và có nằm gần gốc của 
quả một phương án chọn hướng cây tìm kiếm. Hiệu 
đi chính xác. Hiệu quả của quả của chiến lược 
chiến lược phụ thuộc vào phụ thuộc vào độ 
phương án chọn hướng đi. sâu của lời giải. Lời 
Phương án càng kém hiệu giải càng xa gốc thì 


quả thì hiệu quả của chiến hiệu quả của chiến 


Lượng 
bộ nhớ 
sử 
dụng 
để lưu 
trỮ các 
trạng 
thái 


Trường 
hợp 
xấu 
nhất 


Trường 
hợp tốt 
nhất 


lược càng giảm. Thuận lợi 
khi muốn tìm chỉ một lời 
giải. 


Chỉ lưu lại các trạng thái 
chưa xét đến. 


Vét cạn toàn bộ 


Phương án chọn hƯớng đi 
tuyệt đối chính xác. Lời giải 
được xác định một cách trực 
tiếp. 


lược càng giảm. 
Thuận lợi khi muốn 
tìm nhiều lời giải. 


Phải lưu toàn bộ các 
trạng thái. 


Vét cạn toàn bộ. 


Vét cạn toàn bộ. 


Tìm kiếm chiều sâu và tìm kiếm chiều rộng đều là các phương pháp tìm 
kiếm có hệ thống và chắc chắn tìm ra lời giải. Tuy nhiên, do bản chất là 
vét cạn nên với những bài toán có không gian lớn thì ta không thể dùng 
hai chiến lược này được. Hơn nữa, hai chiến lược này đều có tính chất 
"mù quáng" vì chúng không chú ý đến những thông tin (tri thức) Ởở trạng 
thái hiện thời và thông tin về đích cần đạt tới cùng mối quan hệ giữa 
chúng. Các tri thức này vô cùng quan trọng và rất có ý nghĩa để thiết kế 
các thuật giải hiệu quả hơn mà ta sắp sửa bàn đến. 


HI.3. Tìm kiếm leo đồi 


II.3.1. Leo đổi đơn giản 


Tìm kiếm leo đồi theo đúng nghĩa, nói chung, thực chất chỉ là một trường 
hợp đặc biệt của tìm kiếm theo chiều sâu nhưng không thể quay lui. 
Trong tìm kiếm leo đồi, việc lựa chọn trạng thái tiếp theo được quyết 
định dựa trên một hàm Heuristic. 


œ 
Hàm Heuristic là gì ? 


Thuật ngữ "hàm Heuristic" muốn nói lên điều gì? Chẳng có gì ghê gớm. 
Bạn đã quen với nó rồi! Đó đơn giản chỉ là một ước lượng về khả năng 
dẫn đến lời giải tính từ trạng thái đó (khoảng cách giữa trạng thái hiện 
tại và trạng thái đích). Ta sẽ quy ước gọi hàm này là h trong suỐt giáo 
trình này. Đôi lúc ta cũng đề cập đến chỉ phí tối ưu thực sự tỪ một trạng 
thái dẫn đến lời giải. Thông thường, giá trị này là không thể tính toán 
được (vì tính được đồng nghĩa là đã biết con đường đến lời giải !) mà ta 
chỉ dùng nó như một cơ sở để suy luận về mặt lý thuyết mà thôi ! Hàm h, 
ta quy ước rằng, luôn trả ra kết quả là một số không âm. Để bạn đọc 
thực sự nắm được ý nghĩa của hai hàm này, hãy quan sát hình sau trong đó 


minh họa chỉ phí tối ưu thực sự và chỉ phí ước lượng. 
7 


Hình Chi phí ước lượng h' = 6 và chỉ phí tối ưu thực sự h = 4+5 = 9 (đi 
theo đường 1-3-7) 


Bạn đang Ở trong một thành phố xa lạ mà không có bản đồ trong tay và ta 
muốn đi vào khu trung tâm? Một cách suy nghĩ đơn giản, chúng ta sẽ 
nhằm vào hướng nhữỮng tòa cao Ốc của khu trung tâm! 


œ+> 


Tư tưởng 

1) Nếu trạng thái bắt đầu cũng là trạng thái đích thì thoát và báo là đã tìm 
được lời giải. Ngược lại, đặt trạng thái hiện hành (Ti) là trạng thái khởi 
đầu (T0) 

2) Lặp lại cho đến khi đạt đến trạng thái kết thúc hoặc cho đến khi 
không tồn tại một trạng thái tiếp theo hợp lệ (Tk) của trạng thái hiện 
hành : 

a. Đặt Tk là một trạng thái tiếp theo hợp lệ của trạng thái hiện hành Ti. 
b. Đánh giá trạng thái Tk mới : 


b.1. Nếu là trạng thái kết thúc thì trả về trị này và thoát. 


b.2. Nếu không phải là trạng thái kết thúc nhưng tỐt hơn trạng thái hiện 
hành thì cập nhật nó thành trạng thái hiện hành. 


b.3. Nếu nó không tốt hơn trạng thái hiện hành thì tiếp tục vòng lặp. 
@œ 

Mã giả 

Tỉ := TÔ; Stop :=EALSE; 

WHILE Stop=EALSE DO BEGIN 

IETI TG THEN BEGIN 

<tìm được kết quả >; Stop:=TRUE; 

END; 

ELSE BEGIN 


Better:=FALSE; 


WHILE (Better=FALSE) AND (STOP=FALSE) DO BEGIN 

IE <không tổn tại trạng thái kế tiếp hợp lệ của Ti> THEN BEGIN 
<không tìm được kết quả >; Stop:=TRUE; END; 

ELSE BEGIN 

Tk := <một trạng thái kế tiếp hợp lệ của Ti>; 

IE <h(Tk) tốt hơn h(Ti¡)> THEN BEGIN 

T¡ :=Tk; Better:=ễTRUE; 

END; 

END; 

END; {WHILE} 

END; {ELSE} 

END;{WHILE} 

Mệnh đề "h”(Tk) tốt hơn h'(Tï)" nghĩa là gì? Đây là một khái niệm chung 
chung. Khi cài đặt thuật giải, ta phải cung cấp một định nghĩa tường 
minh về tốt hơn. Trong một số trường hợp, tốt hơn là nhỏ hơn : hˆ(Tk) < 
h(T¡); một số trường hợp khác tốt hơn là lớn hơn h”(Tk) > h”(Ti)...Chẳng 
hạn, đối với bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm. Nếu dùng 
hàm h' là hàm cho ra khoảng cách theo đường chim bay giữa vị trí hiện 
tại (trạng thái hiện tại) và đích đến (trạng thái đích) thì tốt hơn nghĩa là 
nhỏ hơn. 

Vấn đề cần làm rõ kế tiếp là thế nào là <một trạng thái kế tiếp hợp lệ 
của Ti>? Một trạng thái kế tiếp hợp lệ là trạng thái chưa được xét đến. 
Giả sử h của trạng thái hiện tại Tï có giá trị là h(Tï) = 1.23 và từ Tỉ ta có 


thể biến đổi sang một trong 3 trạng thái kế tiếp lần lượt là Tk1, Tk2, 
Tk3 với giá trị các hàm h tương ứng là h(Tk1) = 1.67, h(Tk2) = 2.52, 


h”(Tk3) = 1.04. Đầu tiên, Tk sẽ được gán bằng Tk1, nhưng vì h°(Tk) = 
h”(Tk1) > h'(Tï) nên Tk không được chọn. Kế tiếp là Tk sẽ được gán 
bằng Tk2 và cũng không được chọn. Cuối cùng thì Tk3 được chọn. 
Nhưng giả sử h(Tk3) = 1.3 thì cả Tk3 cũng không được chọn và mệnh 
đề <không thể sinh ra trạng thái kế tiếp của Ti> sẽ có giá trị TRUE. Giải 
thích này có vẻ hiển nhiên nhưng có lẽ cần thiết để tránh nhầm lẫn cho 
bạn đọc. 


Để thấy rõ hoạt động của thuật giải leo đồi. Ta hãy xét một bài toán 
minh họa sau. Cho 4 khối lập phương giống nhau A, B, C, D. Trong đó 
các mặt (M1), (M2), (M3), (M4), (M5), (M6) có thể được tô bằng 1 trong 
6 màu (1), (2), (3), (4), (5), (6). Ban đầu các khối lập phương được xếp 
vào một hàng. Mỗi một bước, ta chỉ được xoay một khối lập phương 
quanh một trục (X,Y,Z) 900 theo chiều bất kỳ (nghĩa là ngược chiều hay 
thuận chiều kim đồng hồ cũng được). Hãy xác định số bước quay ít nhất 
sao cho tất cả các mặt của khối lập phương trên 4 mặt của hàng là có 
cùng màu như hình vẽ. 


“g 


Ÿ Á 
.-ó "Sẽ 


Hình : Bài toán 4 khối lập phương 

Để giải quyết vấn đề, trước hết ta cần định nghĩa một hàm G dùng để 
đánh giá một tình trạng cụ thể có phải là lời giải hay không? Bạn đọc có 
thể dễ dàng đưa ra một cài đặt của hàm G như sau : 

IF (Gtrái + Gphải + Gtrên + GdƯưới + Gtrước + Gsau) = 16 THEN 


G:=TRUE 


ELSE 
G:=FALSE; 


Trong đó, Gphải là số lượng các mặt có cùng màu của mặt bên phải của 
hàng. TƯƠng tự cho Gtrái, Gtrên, GøiỮa, Gtrước, Gsau. Tuy nhiên, do các 
khối lập phương A,B,C,D là hoàn toàn tương tỰ nhau nên tương quan 
giỮa các mặt của mỗi khối là giống nhau. Do đó, nếu có 2 mặt không đối 
nhau trên hàng đồng màu thì 4 mặt còn lại của hàng cũng đồng màu. TỪ 
đó ta chỉ cần hàm G được định nghĩa như sau là đủ : 


IF Gphải + Gdưới = 8 THEN 
G:=TRUE 
ELSE 


G:=FALSE; 


Hàm h (ước lượng khả năng dẫn đến lời giải của một trạng thái) sẽ 
được định nghĩa như sau : 


h = Gtrái + Gphải + Gtrên + Gdưới 


Bài toán này đủ đơn giản để thuật giải leo đồi có thể hoạt động tỐt. Tuy 
nhiên, không phải lúc nào ta cũng may mẫn như thế! 


Đến đây, có thể chúng ta sẽ nảy sinh một ý tưởng. Nếu đã chọn trạng 
thái tốt hơn làm trạng thái hiện tại thì tại sao không chọn trạng thái tỐt 
nhất ? Như vậy, có lễ ta sẽ nhanh chóng dẫn đến lời giải hơn! Ta sẽ bàn 
luận về vấn đề: "liệu cải tiến này có thực sự giúp chúng ta dẫn đến lời 
giải nhanh hơn hay không?" ngay sau khi trình bày xong thuật giải leo đồi 
dốc đứng. 


II.3.2. Leo đổi dốc đứng 


Về cơ bản, leo đồi dốc đứng cũng giống như leo đồi, chỉ khác ở điểm là 
leo đồi dốc đứng sẽ duyệt tất cả các hướng đi có thể và chọn đi theo 
trạng thái tốt nhất trong số các trạng thái kế tiếp có thể có (trong khi đó 
leo đồi chỉ chọn đi theo trạng thái kế tiếp đầu tiên tốt hơn trạng thái hiện 
hành mà nó tìm thấy). 


œ 


Tư tưởng 

1) Nếu trạng thái bắt đầu cũng là trạng thái đích thì thoát và báo là đã tìm 
được lời giải. Ngược lại, đặt trạng thái hiện hành (Ti) là trạng thái khởi 
đầu (T0) 

2) Lặp lại cho đến khi đạt đến trạng thái kết thúc hoặc cho đến khi (Ti) 
không tồn tại một trạng thái kế tiếp (Tk) nào tốt hơn trạng thái hiện tại 
(TÌ) 

a) Đặt S bằng tập tất cả trạng thái kế tiếp có thể có của Ti và tốt hơn Ti. 
b) Xác định Tkmax là trạng thái tốt nhất trong tập S 


Đặt Tï¡ = Tkmax 


@ 
Mã giả 
T¡ := TÔ; 


Stop :=FALSE; 

WHILE Stop=EALSE DO BEGIN 
IETI TG THEN BEGIN 

<tìm được kết quả >; 


STOP :=TRUH; 


END; 

ELSE BEGIN 

Best:=h (TH); 

Tmax := TÌ; 

WHILE <tồn tại trạng thái kế tiếp hợp lệ của Ti> DO BEGIN 
Tk := <một trạng thái kế tiếp hợp lệ của Ti>; 
IF <h”(Tk) tốt hơn Best> THEN BEGIN 

Best :=h”(T); 

Tmax := Tk; 

END; 

END; 

IE (Best>Ti) THEN 

T¡:= Tmax; 

ELSE BEGIN 

<không tìm được kết quả >; 

STOP:=TRUE; 

END; 

END; {ELSE IF} 

END;{WHILE STOP} 


II.3.3. Đánh giá 


So với leo đồi đơn giản, leo đồi dốc đứng có ưu điểm là luôn luôn chọn 
hướng có triển vọng nhất để đi. Liệu điều này có đảm bảo leo đồi dốc 
đứng luôn tốt hơn leo đồi đơn giản không? Câu trả lời là không. Leo đồi 
dốc đứng chỉ tốt hơn leo đồi đơn giản trong một số trường hợp mà thôi. 
Để chọn ra được hƯớng đi tốt nhất, leo đồi dốc đứng phải duyệt qua tất 
cả các hướng đi có thể có tại trạng thái hiện hành. Trong khi đó, leo đồi 
đơn giản chỉ chọn đi theo trạng thái đầu tiên tốt hơn (so với trạng thái 
hiện hành) mà nó tìm ra được. Do đó, thời gian cần thiết để leo đồi dốc 
đứng chọn được một hướng đi sẽ lớn hơn so với leo đồi đơn giản. Tuy 
vậy, do lúc nào cũng chọn hƯớng đi tốt nhất nên leo đồi dốc đứng 
thường sẽ tìm đến lời giải sau một số bước ít hơn so với leo đồi đơn 
giản. Nói một cách ngắn gọn, leo đồi dốc đứng sẽ tốn nhiều thời gian 
hơn cho một bước nhưng lại đi ít bước hơn; còn leo đổi đơn giản tốn ít 
thời gian hơn cho một bước đi nhưng lại phải đi nhiều bước hơn. Đây 
chính là yếu tố được và mất giữa hai thuật giải nên ta phải cân nhắc kỹ 
lưỡng khi lựa chọn thuật giải. 


Cả hai phương pháp leo núi đơn giản và leo núi dốc đứng đều có khả 
năng thất bại trong việc tìm lời giải của bài toán mặc dù lời giải đó thực 
sự hiện hữu. Cả hai giải thuật đều có thể kết thúc khi đạt được một 
trạng thái mà không còn trạng thái nào tốt hơn nữa có thể phát sinh nhưng 
trạng thái này không phải là trạng thái đích. Điều này sẽ xảy ra nếu 
chương trình đạt đến một điểm cực đại địa phương, một đoạn đơn điệu 
ngang. 


Điểm cực đại địa phương (a local maximum) : là một trạng thái tốt hơn 
tất cả lân cận của nó nhưng không tốt hơn một sỐ trạng thái khác Ở xa 
hơn. Nghĩa là tại một điểm cực đại địa phương, mọi trạng thái trong mỘt 
lân cận của trạng thái hiện tại đều xấu hơn trạng thái hiện tại. Tuy có 
dáng vẻ của lời giải nhưng các cực đại địa phương không phải là lời giải 
thực sự. Trong trường hợp này, chúng được gọi là những ngọn đồi thấp. 


Đoạn đơn điệu ngang (a plateau) : là một vùng bằng phẳng của không 
gian tìm kiểm, trong đó, toàn bỘ các trạng thái lân cận đều có cùng giá trị. 


địa phương 


Đam đem điệu 
Ticang 


Hình : Các tình huống khó khăn cho tìm kiếm leo đèo. 


Để đối phó với các các điểm này, người ta đã đưa ra một số giải pháp. Ta 
sẽ tìm hiểu 2 trong sỐ các giải pháp này. Những giải này, không thực sự 
giải quyết trọn vẹn vấn đề mà chỉ là một phương án cứu nguy tạm thời 
mà thôi. 


Phương án đầu tiên là kết hợp leo đổi và quay lui. Ta sẽ quay lui lại các 
trạng thái trước đó và thử đi theo hướng khác. Thao tác này hợp lý nếu 
tại các trạng thái trước đó có một hướng đi tốt mà ta đã bỏ qua trước đó. 
Đây là một cách khá hay để đối phó với các điểm cực đại địa phương. 
Tuy nhiên, do đặc điểm của leo đổi là "bƯỚớc sau cao hơn bƯỚc trước" 
nên phƯơng án này sẽ thất bại khi ta xuất phát từ một điểm quá cao hoặc 
xuất phát từ một đỉnh đồi mà để đến được lời giải cần phải đi qua một 
"thung lũng" thật sâu như LG - hình sau. 
VỊ trí và hướng đi hiện 


tại 


Lần giải 


thấp hơn ngưỡng này được 
ra 


Vị trí xuất phát 


Hình : Một trường hợp thất bại của leo đèo kết hợp quay lui. 


Cách thứ hai là thực hiện một bước nhảy vọt theo hướng nào đó để thử 
đến một vùng mới của không gian tìm kiếm. Nôm na là "bước" liên tục 
nhiều "bước" (chẳng hạn 5,7,10, ...) mà tạm thời "quên" đi việc kiểm tra 
"bƯỚc sau cao hơn bƯớc trước". Tiếp cận có vẻ hiệu quả khi ta gặp phải 
một đoạn đơn điệu ngang. Tuy nhiên, nhảy vọt cũng có nghĩa là ta đã bỏ 
qua cơ hội để tiến đến lời giải thực sự. Trong trường hợp chúng ta đang 
đứng khá gần lời giải, việc nhảy vọt sẽ đưa chúng ta sang một vị trí hoàn 
toàn xa lạ, mà từ đó, có thể sẽ dẫn chúng ta đến một rắc rối kiểu khác. 
Hơn nữa, số bước nhảy là bao nhiêu và nhảy theo hướng nào là một vấn 
đề phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm không gian tìm kiếm của bài toán. 


Đam đem điệu ngang 


VỊ trí hiện tại 


Hình Một trường hợp khó khăn cho phương án "nhảy vọt". 


Leo núi là một phương pháp cục bộ bởi vì nó quyết định sẽ làm øì tiếp 
theo dựa vào một đánh giá về trạng thái hiện tại và các trạng thái kế tiếp 
có thể có (tốt hơn trạng thái hiện tại, trạng thái tốt nhất tốt hơn trạng 
thái hiện tại) thay vì phải xem xét một cách toàn diện trên tất cả các 
trạng thái đã đi qua. Thuận lợi của leo núi là ít gặp sự bùng nổ tổ hợp 
hơn so với các phương pháp toàn cục. Nhưng nó cũng giống như các 
phương pháp cục bộ khác ở chỗ là không chắc chắn tìm ra lỜi giải trong 
trường hợp xấu nhất. 


Một lần nữa, ta khẳng định lại vai trò quyết định của hàm Heuristic trong 
quá trình tìm kiếm lời giải. Với cùng một thuật giải (như leo đổi chẳng 


hạn), nếu ta có một hàm Heuristic tốt hơn thì kết quả sẽ được tìm thấy 
nhanh hơn. Ta hãy xét bài toán về các khối được trình bày ở hình sau. Ta 
có hai thao tác biến đổi là: 


+ Lấy một khối ở đỉnh một cột bất kỳ và đặt nó lên một chỗ trống tạo 
thành một cột mới. Lưu ý là chỉ có thể tạo ra tối đa 2 cột mới. 


+ Lấy một khối ở đỉnh một cột và đặt nó lên đỉnh một cột khác 


Hãy xác định số thao tác ít nhất để biến đổi cột đã cho thành cột kết quả. 


KISMMESJNEBM 
Izla| || mịa| mi 


ˆ' 


Hình : Trạng thái khởi đầu và trạng thái kết thúc 
Giả sử ban đầu ta dùng một hàm Heuristic đơn giản như sau : 


HI : Cộng 1 điểm cho mỗi khối ở vị trí đúng so với trạng thái đích. Trừ 1 
điểm cho mỗi khối đặt ở vị trí sai so với trạng thái đích. 


Dùng hàm này, trạng thái kết thúc sẽ có giá trị là 8 vì cả 8 khối đều được 
đặt ở vị trí đúng. Trạng thái khởi đầu có giá trị là 4 (vì nó có 1 điểm cộng 
cho các khối C, D, E, E, G, H và 1 điểm trừ cho các khối A và B). Chỉ có 
thể có một di chuyển từ trạng thái khởi đầu, đó là dịch chuyển khối A 
xuống tạo thành một cột mới (T1). 


Điều đó sinh ra một trạng thái với số điểm là 6 (vì vị trí của khối A bây 
giỜ sinh ra 1 điểm cộng hơn là một điểm trừ). Thủ tục leo núi sẽ chấp 
nhận sự dịch chuyển đó. Từ trạng thái mới T1, có ba di chuyển có thể 


thực hiện dẫn đến ba trạng thái Ta, Tb, Tc được minh họa trong hình 
dưới. Những trạng thái này có số điểm là : h'(Ta)= 4; h'(Tb) = 4 và h'(Tc) 
=4 


T1 TA TB TC 
Hình Các trạng thái có thể đạt được từ T1 


Thủ tục leo núi sẽ tạm dừng bởi vì tất cả các trạng thái này có số điểm 
thấp hơn trạng thái hiện hành. Quá trình tìm kiếm chỉ dừng lại ở một 
trạng thái cực đại địa phương mà không phải là cực đại toàn cục. 


Chúng ta có thể đổ lỗi cho chính giải thuật leo đồi vì đã thất bại do 
không. đủ tầm nhìn tổng quát để tìm ra lời giải. Nhưng chúng ta cũng có 
thể đổ lỗi cho hàm Heuristic và cố gắng sửa đổi nó. Giả sử ta thay hàm 
ban đầu bằng hàm Heuristic sau đây : 


H2 : Đối với mỗi khối phụ trợ đúng (khối phụ trợ là khối nằm bên dưới 
khối hiện tại), cộng 1 điểm, ngược lại trừ 1 điểm. 


Dùng hàm này, trạng thái kết thúc có số điểm là 28 vì B nằm đúng vị trí 
và không có khối phụ trợ nào, C đúng vị trí được 1 điểm cộng với 1 điểm 
do khối phụ trợ B nằm đúng vị trí nên C được 2 điểm, D được 3 điểm, 


... Trạng thái khởi đầu có số điểm là -28. Việc di chuyển A xuống tạo 
thành một cột mới làm sinh ra một trạng thái với số điểm là h”(T1) =-—21 
vì A không còn 7 khối sai phía dưới nó nữa. Ba trạng thái có thể phát sinh 
tiếp theo bây giờ có các điểm số là : h”(Ta)=-28; h”(Tb)=-16 và h”(Tc) = — 
15. Lúc này thủ tục leo núi dốc đứng sẽ chọn di chuyến đến trạng thái 
Tc, ở đó có một khối đúng. Qua hàm H2 này ta rút ra mỘt nguyên tắc : tốt 
hơn không chỉ có nghĩa là có nhiều ưu điểm hơn mà còn phải ít khuyết 
điểm hơn. Hơn nữa, khuyết điểm không có nghĩa chỉ là sự sai biệt ngay 
tại một vị trí mà còn là sự khác biỆt trong tương quan giỮa các vị trí. Rõ 
ràng là đứng về mặt kết quả, cùng một thủ tục leo đồi nhưng hàm H1 bị 
thất bại (do chỉ biết đánh giá ưu điểm) còn hàm H2 mới này lại hoạt 
động một cách hoàn hảo (do biết đánh giá cả ưu điểm và khuyết điểm). 


Đáng tiếc, không phải lúc nào chúng ta cũng thiết kế được một hàm 
Heuristic hoàn hảo như thế. Vì việc đánh giá ưu điểm đã khó, việc đánh 
giá khuyết điểm càng khó và tinh tế hơn. Chẳng hạn, xét lại vấn đề 
muốn đi vào khu trung tâm của một thành phố xa lạ. Để hàm Heuristic 
hiệu quả, ta cần phải đưa các thông tin về các đường một chiều và các 
ngõ cụt, mà trong trường hợp một thành phố hoàn toàn xa lạ thì ta khó 
hoặc không thể biết được những thông tin này. 


Đến đây, chúng ta hiểu rõ bản chất của hai thuật giải tiếp cận theo chiến 
lược tìm kiếm chiều sâu. Hiệu quả của cả hai thuật giải leo đổi đơn 
giản và leo đổi dốc đứng phụ thuộc vào : 

+ Chất lượng của hàm Heuristic. 

+ Đặc điểm của không gian trạng thái. 

+ Trạng thái khởi đầu. 

Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu một tiếp cận theo mới, kết hợp được sức 
mạnh của cả tìm kiếm chiều sâu và tìm kiếm chiều rộng. Một thuật giải 


rất linh động và có thể nói là một thuật giải kinh điển của Heuristic. 


II.4. Tìm kiếm Ưu tiên tối ưu (best-first search) 


Ưu điểm của tìm kiếm theo chiều sâu là không phải quan tâm đến sự mở 
rộng của tất cả các nhánh. Ưu điểm của tìm kiếm chiều rộng là không bị 
sa vào các đường dẫn bế tắc (các nhánh cụt). Tìm kiếm Ưu tiên tối ưu sẽ 
kết hợp 2 phương pháp trên cho phép ta đi theo một con đường duy nhất 
tại một thời điểm, nhưng đồng thời vẫn "quan sát" được những hƯỚớng 
khác. Nếu con đường đang đi "có vẻ" không triển vọng bằng những con 
đường ta đang "quan sát" ta sẽ chuyển sang đi theo mỘt trong sỐ các con 
đường này. Để tiện lợi ta sẽ dùng chữ viết tắt BES thay cho tên gọi tìm 
kiếm ưu tiên tối Ưu. 


Một cách cụ thể, tại mỗi bước của tìm kiếm BES, ta chọn đi theo trạng 
thái có khả năng cao nhất trong số các trạng thái đã được xét cho đến thời 
điểm đó. (khác với leo đồi dốc đứng là chỉ chọn trạng thái có khả năng 
cao nhất trong số các trạng thái kế tiếp có thể đến được từ trạng thái 
hiện tại). Như vậy, với tiếp cận này, ta sẽ ưu tiên đi vào những nhánh 
tìm kiếm có khả năng nhất (giống tìm kiếm leo đồi dốc đứng), nhưng ta 
sẽ không bị lẩn quẩn trong các nhánh này vì nếu càng đi sâu vào một 
hướng mà ta phát hiện ra rằng hướng này càng đi thì càng tệ, đến mức nó 
xấu hơn cả những hướng mà ta chưa đi, thì ta sẽ không đi tiếp hướng 
hiện tại nữa mà chọn đi theo một hướng tốt nhất trong số những hướng 
chưa đi. Đó là tư tưởng chủ đạo của tìm kiếm BFS. Để hiểu được tư 
tưởng này. Bạn hãy xem ví dỤ sau : 


Hình Minh họa thuật giải Best-First Search 


Khởi đầu, chỉ có một nút (trạng thái) A nên nó sẽ được mở rộng tạo ra 3 
nút mới B,C và D. Các con số dưới nút là giá trị cho biết độ tỐt của nút. 
Con số càng nhỏ, nút càng tốt. Do D là nút có khả năng nhất nên nó sẽ 
được mở rộng tiẾp sau nút A và sinh ra 2 nút kế tiếp là E và F. Đến đây, 
ta lại thấy nút B có về có khả năng nhất (trong các nút B,C,E,E) nên ta sẽ 
chọn mở rộng nút B và tạo ra 2 nút G và H. Nhưng lại một lần nữa, hai 
nút G, H này được đánh giá ít khả năng hơn E, vì thế sự chú ý lại trở về 
E. E được mở rộng và các nút được sinh ra từ E là I và J. Ở bước kế tiếp, 
J sẽ được mở rộng vì nó có khả năng nhất. Quá trình này tiếp tục cho 
đến khi tìm thấy một lời giải. 


Lưu ý rằng tìm kiếm này rất giống với tìm kiếm leo đồi dốc đứng, với 2 
ngoại lệ. Trong leo núi, một trạng thái được chọn và tất cả các trạng thái 
khác bị loại bỏ, không bao giờ chúng được xem xét lại. Cách xử lý dứt 
khoát này là một đặc trưng của leo đồi. Trong BES, tại một bước, cũng 
có một di chuyển được chọn nhưng những cái khác vẫn được giữ lại, để 
ta có thể trở lại xét sau đó khi trạng thái hiện tại trở nên kém khả năng 
hơn những trạng thái đã được lưu trữ. Hơn nữa, ta chọn trạng thái tỐt 


nhất mà không quan tâm đến nó có tốt hơn hay không các trạng thái trước 
đó. Điều này tương phản với leo đồi vì leo đồi sẽ dừng nếu không có 
trạng thái tiếp theo nào tốt hơn trạng thái hiện hành. 


Để cài đặt các thuật giải theo kiểu tìm kiếm BES, người ta thường cần 
dùng 2 tập hợp sau : 


OPEN : tập chứa các trạng thái đã được sinh ra nhưng chưa được xét đến 
(vì ta đã chọn một trạng thái khác). Thực ra, OPEN là một loại hàng đợi 
ưu tiên (priority queue) mà trong đó, phần tử có độ ưu tiên cao nhất là 
phần tử tốt nhất. Người ta thƯờng cài đặt hàng đợi ưu tiên bằng Heap. 
Các bạn có thể tham khảo thêm trong các tài liệu về Cấu trúc dữ liệu về 
loại dữ liệu này. 

CLOSE : tập chứa các trạng thái đã được xét đến. Chúng ta cần lưu trữ 
những trạng thái này trong bộ nhớ để đề phòng trường hợp khi một trạng 
thái mới được tạo ra lại trùng với một trạng thái mà ta đã xét đến trước 
đó. Trong trường hợp không gian tìm kiếm có dạng cây thì không cần 
dùng tập này. 


œ+ 


Thuật giải BEST-FIRST SEARCH 
1. Đặt OPEN chứa trạng thái khởi đầu. 


2. Cho đến khi tìm được trạng thái đích hoặc không còn nút nào trong 
OPEN, thực hiện : 


2.a. Chọn trạng thái tốt nhất (Tmax) trong OPEN (và xóa Tmax khỏi 
OPEN) 


2.b. Nếu Tmax là trạng thái kết thúc thì thoát. 


2.c. Ngược lại, tạo ra các trạng thái kế tiếp Tk có thể có từ trạng thái 
Tmax. Đối với mỗi trạng thái kể tiếp Tk thực hiện : 


Tính f(Tk); Thêm Tk vào OPEN 


BES khá đơn giản. Tuy vậy, trên thực tẾ, cũng như tìm kiếm chiều sâu và 
chiều rộng, hiếm khi ta dùng BES một cách trực tiếp. Thông thường, 
người ta thường dùng các phiên bản của BES là AT, AKT và A* 


& 
Thông tin về quá khứ và tương lai 


Thông thường, trong các phương án tìm kiếm theo kiểu BFS, đỘ tốt f của 
một trạng thái được tính dựa theo 2 hai giá trị mà ta gọi là là ø và h”. h” 
chúng ta đã biết, đó là một ước lượng về chỉ phí từ trạng thái hiện hành 
cho đến trạng thái đích (thông tin tương lai). Còn g là "chiều dài quãng 
đường" đã đi tỪ trạng thái ban đầu cho đến trạng thái hiện tại (thông tin 
quá khứ). Lưu ý rằng g là chi phí thực sự (không phải chi phí ước lượng). 
Để dễ hiểu, bạn hãy quan sát hình sau : 


Tụ 
3“ 1 4 
g : chỉ phí thật sự đấbö ra &® lò 
đề đi từ trạng thái ban đầu 
đến trạng thái hiện tại - ly, 3 
g(Ti) =3+5=§ (GỐ: ằQ Q 


\ TC : trạng thái đích 
(@} cau bé: ti: co) 


Hình 6.14 Phân biệt khái niệm g và h” 


Kết hợp g và h' thành f? (f? = g + h') sẽ thể hiện một Ước lượng về 
"tổng chi phí" cho con đường từ trạng thái bắt đầu đến trạng thái kết 
thúc dọc theo con đƯờng đi qua trạng thái hiện hành. Để thuận tiện cho 
thuật giải, ta quy ước là g và h đều không âm và càng nhỏ nghĩa là càng 
tOt. 


III.5. Thuật giải AT 


Thuật giải AT là một phương pháp tìm kiếm theo kiểu BES với đỘ tốt 
của nút là giá trị hàm ø - tổng chiều dài con đường đã đi từ trạng thái bắt 
đầu đến trạng thái hiện tại. 


œ+ 
Thuật giải AT 
1. Đặt OPEN chứa trạng thái khởi đầu. 


2. Cho đến khi tìm được trạng thái đích hoặc không còn nút nào trong 
OPEN, thực hiện : 


2.a. Chọn trạng thái (Tmax) có giá trị g nhỏ nhất trong OPEN (và xóa 
Tmax khỏi OPEN) 


2.b. Nếu Tmax là trạng thái kết thúc thì thoát. 


2.c. Ngược lại, tạo ra các trạng thái kế tiếp Tk có thể có từ trạng thái 
Tmax. Đối với mỗi trạng thái kế tiếp Tk thực hiện : 


ø(Tk) = g(Tmax) + cost(Tmax, TK); 

Thêm 'Tk vào OPEN. 

* Vì chỉ sử dụng hàm g (mà không dùng hàm ước lượng h') fsđể đánh giá 
độ tốt cỦa một trạng thái nên ta cũng có thể xem AT chỉ là một thuật 
toán. 

III.6. Thuật giải AKT 

(Algorithm for Knowlegeable Tree Search) 


Thuật giải AKT mở rộng AT bằng cách sử dụng thêm thông tin ước 
lượng h”. Độ tốt của một trạng thái f là tổng của hai hàm ø và h'. 


œ+ 


Thuật giải AKT 


1. Đặt OPEN chứa trạng thái khởi đầu. 


2. Cho đến khi tìm được trạng thái đích hoặc không còn nút nào trong 
OPEN, thực hiện : 


2.a. Chọn trạng thái (Tmax) có giá trị f nhỏ nhất trong OPEN (và xóa 
Tmax khỏi OPEN) 


2.b. Nếu Tmax là trạng thái kết thúc thì thoát. 


2.c. Ngược lại, tạo ra các trạng thái kế tiếp Tk có thể có từ trạng thái 
Tmax. Đối với mỗi trạng thái kế tiếp Tk thực hiện : 


ø(Tk) = ø(Tmax) + cost(Tmax, Tk); 
Tính h”(Tk) 

f(Tk) = g(Tk) + hˆ(TR); 

Thêm Tk vào OPEN. 

IIL.7. Thuật giải A* 


A* là một phiên bản đặc biệt của AKT áp dụng cho trường hợp đồ thị. 
Thuật giải A* có sử dụng thêm tập hợp CLOSE để lưu trữ những trường 
hợp đã được xét đến. A* mở rộng AKT bằng cách bổ sung cách giải 
quyết trường hợp khi "mở" một nút mà nút này đã có sẵn trong OPEN 
hoặc CLOSE. Khi xét đến một trạng thái T¡ bên cạnh việc lưu trữ 3 giá 
trị cơ bản ø,h”, f' để phản ánh độ tốt của trạng thái đó, A* còn lưu trữ 
thêm hai thông sỐ sau : 


1. Trạng thái cha của trạng thái T¡ (ký hiệu là Cha(Ti) : cho biết trạng thái 
dẫn đến trạng thái Ti. Trong trường hợp có nhiều trạng thái dẫn đến Ti 
thì chọn Cha(Tï) sao cho chỉ phí đi từ trạng thái khởi đầu đến Ti là thấp 
nhất, nghĩa là : 


ø(Tï¡) = g(Tcha) + cost(Tcha, Tï) là thấp nhất. 


2. Danh sách các trạng thái kế tiếp của Ti : danh sách này lưu trữ các 
trạng thái kế tiếp Tk của Tï sao cho chi phí đến Tk thông qua Ti tỪ trạng 
thái ban đầu là thấp nhất. Thực chất thì danh sách này có thể được tính ra 
từ thuộc tính Cha của các trạng thái được lưu trỮ. Tuy nhiên, việc tính 
toán này có thể mất nhiều thời gian (khi tập OPEN, CLOSE được mở 
rộng) nên người ta thường lưu trữ ra một danh sách riêng. Trong thuật 
toán sau đây, chúng ta sẽ không đề cập đến việc lưu trữ danh sách này. 
Sau khi hiểu rõ thuật toán, bạn đọc có thể dễ dàng điều chỉnh lại thuật 
toán để lưu trữ thêm thuộc tính này. 


1. Đặt OPEN chỉ chứa T0. Đặt g(T0) = 0, h”(T0) = 0 và f'(T0) = 0. Đặt 
CLOSE là tập hợp rồng. 


2. Lặp lại các bƯớc sau cho đến khi gặp điều kiện dừng. 

2.a. Nếu OPEN rỗng : bài toán vô nghiệm, thoát. 

2.b. Ngược lại, chọn Tmax trong OPEN sao cho f°(Tmax) là nhỏ nhất 
2.b.1. Lấy Tmax ra khỏi OPEN và đưa Tmax vào CLOSE. 

2.b.2. Nếu Tmax chính là TG thì thoát và thông báo lỜi giải là Tmax. 
2.b.3. Nếu Tmax không phải là TG. Tạo ra danh sách tất cả các trạng thái 
kế tiếp của Tmax. Gọi một trạng thái này là Tk. Với mỗi Tk, làm các 
bƯỚc sau : 

2.b.3.1. Tính ø(Tk) = g(Tmax) + cost(Tmax, TR). 

2.b.3.2. Nếu tồn tại Tk' trong OPEN trùng với Tk. 

Nếu g(Tk) < g(Tk') thì 

Đặt ø(Tk') = ø(Tk) 


Tính lại f?(Tk”) 


Đặt Cha(Tk') = Tmax 

2.b.3.3. Nếu tồn tại Tk' trong CLOSE trùng với Tk. 
Nếu g(Tk) < g(Tk') thì 

Đặt g(Tk') = g(Tk) 

Tính lại f'(Tk') 

Đặt Cha(Tk') = Tmax 


Lan truyền sự thay đổi giá trị ø, f' cho tất cả các trạng thái kế tiếp của Ti 
(ở tất cả các cấp) đã được lưu trữ trong CLOSE và OPEN. 


2.b.3.4. Nếu Tk chưa xuất hiện trong cả OPEN lẫn CLOSE thì : 
Thêm Tk vào OPEN 
Tính : f (Tk) = g(Tk)+h”(Tk). 


Có một số điểm cần giải thích trong thuật giải này. Đầu tiên là việc sau 
khi đã tìm thấy trạng thái đích TG, làm sao để xây dựng lại được "con 
đường" từ T0 đến TG. Rất đơn giản, bạn chỉ cần lần ngược theo thuộc 
tính Cha của các trạng thái đã được lưu trỮ trong CLOSE cho đến khi đạt 
đến T0. Đó chính là "con đường" tối ưu đi từ TG đến T0 (hay nói cách 
khác là từ T0 đến TG). 


Điểm thứ hai là thao tác cập nhật lại g(Tk'), f”(Tk?) và Cha(Tk') trong 
bước 2.b.3.2 và 2.b.3.3. Các thao tác này thể hiện tư tưởng : "luôn chọn 
con đường tối ưu nhất". Như chúng ta đã biết, giá trị øg(Tk?) nhằm lưu trữ 
chi phí tối ưu thực sự tính từ T0 đến Tk°. Do đó, nếu chúng ta phát hiện 
thấy một "con đường" khác tốt hơn thông qua Tk (có chi phí nhỏ hơn) 
con đường hiện tại được lưu trữ thì ta phải chọn "con đường" mới tốt 
hơn này. Trường hợp 2.b.3.3 phức tạp hơn. Vì từ Tk? nằm trong tập 
CLOSE nên từ Tk° ta đã lưu trỮ các trạng thái con kế tiếp xuất phát từ 
Tk”. Nhưng øg(Tk') thay đổi dẫn đến giá trị øg cỦa các trạng thái con này 


cũng phải thay đổi theo. Và đến lượt các trạng thái con này lại có thể có 
các các trạng thái con tiếp theo của chúng và cứ thế cho đến khi mỗi 
nhánh kết thúc với một trạng thái trong OPEN (nghĩa là không có trạng 
thái con nào nữa). Để thực hiện quá trình cập nhật này, ta hãy thực hiện 
quá trình duyệt theo chiều sâu với điểm khởi đầu là Tk°. Duyệt đến đâu, 
ta cập nhật lại ø của các trạng thái đến đó ( dùng công thức g(T) = 
gø(Cha(T)) +cost(Cha(T), T) ) và vì thế giá trị f? của các trạng thái này 
cũng thay đổi theo. 


Một lần nữa, xin nhắc lại rằng, bạn có thể cho rằng tập OPEN lưu trữ 


các trạng thái "sẽ được xem xét đến sau" còn tập CLOSE lưu trữ các 
trạng thái "đã được xét đến rỗi". 


Có thể bạn sẽ cảm thấy khá lúng túng trước một thuật giải dài như thế. 
Vấn đề có lễ sẻ trở nên sáng sủa hơn khi bạn quan sát các bước giải bài 
toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị bằng thuật giải A* sau đây. 


IIL8. Ví dụ minh họa hoạt động của thuật giải A* 


Chúng ta sẽ minh họa hoạt động của thuật giải A* trong việc tìm kiếm 
đường đi ngắn nhất từ thành phố Arad đến thành phố Bucharest của 
Romania. Bản đồ các thành phố của Romania được cho trong đồ thị sau. 
Trong đó mỗi đỉnh của đồ thị của là một thành phố, giữa hai đỉnh có cung 
nối nghĩa là có đường đi giỮa hai thành phố tương ứng. Trọng số của 
cung chính là chiều dài (tính bằng km) của đường đi nối hai thành phố 
tương ứng, chiều dài theo đường chim bay một thành phố đến Bucharest 
được cho trong bảng kèm theo. 


Tirzeceru 


“arad Mlehadia 


Bucharest Neatnt 


Crainva Oradea 
Datreta Piesti 
Eforie R.Vidcea 
Fagaras mihim 
Giurgin Timisoara 
Hữrsova Lrziceri 
las1 Vaslui 
LuguI 2etind 


Bảng : Khoảng cách đường chim bay từ một thành phố đến Bucharest. 
Chúng ta sẽ chọn hàm h' chính là khoảng cách đường chim bay cho trong 
bảng trên và hàm chỉ phí cost(Tï, Ti+1) chính là chiều dài con đường nối 
từ thành phố Ti và Ti+1. 


Sau đây là từng bước hoạt động của thuật toán A* trong việc tìm đường 
đi ngắn nhất từ Arad đến Bucharest. 


Ban đầu : 


OPEN {(Aradg 0h 0,f' 0)} 
CLOSE {} 


Do trong OPEN chỉ chứa một thành phố duy nhất nên thành phố này sẽ là 
thành phố tốt nhất. Nghĩa là Tmax  Arad.Ta lấy Arad ra khỏi OPEN và 
đưa vào CLOSE. 


OPEN {} 
CLOSE {(Arad,g 0,h' 0,f* 0)} 
Từ Arad có thể đi đến được 3 thành phố là Sibiu, Timisoara và Zerind. Ta 
lần lượt tính giá trị f”, g và h” của 3 thành phố này. Do cả 3 nút mới tạo ra 
này chưa có nút cha nên ban đầu nút cha của chúng đều là Arad. 
h(Sibiu) 253 
ø(Sibiu) ø(Arad)+cost(Arad,Sibiu) 
0+140 140 
f*(Sibiu) gø(Sibiu)+h'(Sibiu) 
140+253 393 
Cha(Sibu) Arad 
h'(Timisoara) 329 
ø(Timisoara) gø(Arad)+cost(Arad, Timisoara) 
0+118 118 
f'(Timisoara) g(Timisoara)+ h”(Timisoara) 
118+329 447 


Cha(Timisoara) Arad 


h(Œzemnd) 374 

ø(Zerind) ø(Arad)+cost(Arad, Zerind) 
U3$75- o 

f*(Zerind) gø(Zerind)+h”(Zerind) 
751374 449 

Cha(Zerind) Arad 


Do cả 3 nút Sibiu, Timisoara, Zerind đều không có trong cả OPEN và 
CLOSE nên ta bổ sung 3 nút này vào OPEN. 


OPEN ({(Sibiu,g 140,h' 253,” 393,Cha Arad) 
(Timisoara,g 118,h` 329jf? 447,Cha Arad) 
(Zerind,g 75,jhˆ 374,” 449,Cha Arad)} 


CLOSE {(Arad,g 0h? 0,f? 0)} 
[8.rad| 


nhìn Timusoara Zemmd 
fŸ=l4l+253 f=llš+229=44¡ fŸ?=¡15+214=440 
=393 


Hình : BƯớc 1, nút được đóng ngoặc vuông (như [Arad]) là nút trong tập 
CLOSE, ngược lại là trong tập OPEN. 


Trong tập OPEN, nút Sibiu là nút có giá trị f° nhỏ nhất nên ta sẽ chọn 
Tmax Sibiu. Ta lấy Sibiu ra khỏi OPEN và đưa vào CLOSE. 


OPEN {(Himisoara,g 118,h' 329/f'° 447,Cha Arad) 


(Zerindg 75,h' 374f' 449,Cha Arad)} 


CLOSE {(Arad,g 0,h' 0,f' 0) 
(Sibiu,g 140,h? 253,f 393,Cha Arad)} 


Từ Sibiu có thể đi đến được 4 thành phố là : Arad, Fagaras, Oradea, 
Rimnicu. Ta lần lượt tính các giá trị g, h”, f? cho các nút này. 


h(Arad) 366 

øg(Arad)  ø(Sibiu)+cost(SIbiu,Arad) 
140+140 280 

f*(Arad) g(Arad)+h°(Arad) 
280+366 646 

h(Fagaras) 178 

g(Fagaras) ø(Sibiu)+cost(Sibiu, Fagaras) 140+99 239 

f*(Fagaras) gø(Fagaras)+ h”(EFagaras) 
239+178 417 

h'(Oradea) 380 

ø(Oradea) ø(Sibiu)+cost(Sibiu, Oradea) 
140+151 291 

f*(Oradea) g(Oradea)+ h”(Oradea) 
291+380 671 

h(R.Vilcea) 193 


ø(R.Vilcea) ø(Sibiu)+cost(Sibiu, R.Vilcea) 


140+80_ 220 
f*(R.Vilcea) gø(R.Vilcea)+ h”(R.Vilcea) 
220+193 413 


Nút Arad đã có trong CLOSE. Tuy nhiên, do g(Arad) mới được tạo ra (có 
giá trị 280) lớn hơn g(Arad) lưu trong CLOSE (có giá trị 0) nên ta sẽ 
không cập nhật lại giá trị gø và f? của Arad lưu trong CLOSE. 3 nút còn lại 
: Fagaras, Oradea, Rimnicu đều không có trong cả OPEN và CLOSE nên 
ta sẽ đưa 3 nút này vào OPEN, đặt cha của chúng là Sibiu. Như vậy, đến 
bước này OPEN đã chứa tổng cộng 5 thành phố. 


Timusoara Zemmd 
f?=118+320=44? f=¡15+2714=440 


h Fagaras Olfarlea R.Vilcea 
f=28I12266 f=239+17S f=2911380 ƒ=220+193 
=64ó =41? =ó6l? =413 


OPEN ({(Timisoara,g 118,h' 329jf° 447,Cha Arad) 
(Zerind,g 75jhˆ 374,” 449,Cha Arad) 

(Fagaras,g 239,h' 178,f” 417,Cha Sibiu) 

(Oradea,g 291,h'` 380,” 617,Cha Sibiu) 
(R.Vilcea,g 220,h' 193,” 413,Cha Sïibiu)} 

CLOSE {(Arad,g 0,h' 0, 0) 


(Sibiu,g 140,h” 253,f' 393,Cha Arad)} 


Trong tập OPEN, nút R.Vilcea là nút có giá trị f' nhỏ nhất. Ta chọn Tmax 
R.Vilcea. Chuyến R.Vilcea từ OPEN sang CLOSE. Từ R.Vilcea có thể đi 
đến được 3 thành phố là Craiova, Pitesti và Sibiu. Ta lẫn lượt tính giá trị 
f”, øg và h' của 3 thành phố này. 
h(Sibu) 253 
ø(Sibiu) ø(R.Vilcea)+ cost(R.Vilcea,Sibiu) 
220+80 300 
f?(Sibiu) g(Sibiu)+h”(Sibiu) 
3001253. 553 
h'(Crailova) 160 
ø(Cralova)  g(R.Vilcea)+ cost(R.Vilcea, Cralova) 
220+146 366 
f*(Crailova) g(Fagaras)+h”(Fagaras) 
366+160 526 
h(Piest) 98 
g(Pitesti) g(R.Vilcea)+ cost(R.Vilcea, Pitesti) 
220+97 317 
f*(Pitest)  ø(Oradea)+h”(Oradea) 
317+98 415 
Sibiu đã có trong tập CLOSE. Tuy nhiên, do g°(Sibiu) mới (có giá trị là 


553) lớn hơn g°(Sibiu) (có giá trị là 393) nên ta sẽ không cập nhật lại các 
giá trị của Sibiu được lưu trong CLOSE. Còn lại 2 thành phố là Pitesti và 


Craiova đều không có trong cả OPEN và CLOSE nên ta sẽ đưa nó vào 
OPEN và đặt cha của chúng là R.Vilcea. 
Lhrad] 


Timalsoara Zetmd 
f=118+329=44? f=15+214=440 


[R..Vilcea] 


bộ Fagaras Clrarlea 
f=2ãI2366 fƒ=229+1785 f=291+2ãI 
=64ó =41? =ól? 


Sim Cralnva PItestl 
Ÿ=200+253 f=366+1á0 f=317+08 
=3 =526 =415 


OPEN {(Timisoara,g 118,h' 329/jf° 447,Cha Arad) 


(Zerindg 75jhˆ 374,” 449,Cha Arad) (Fagaras,g 239,h' 178,f” 
417,Cha Sibiu) 


(Oradea,g 291,h* 380,f” 617,Cha Sibiu) (Craiova,g 366,h” 160,f? 
526,Cha R.Vilcea) 


(Pitesti,g 317,hˆ 98,jf? 415,Cha R.Vilcea) } 
CLOSE {(Arad,g 0,jh? 0jf? 0) 

(Sibiu,g 140,h' 253,f° 393,Cha Arad) 
(R.Vilcea,g 220,h'” 193/f° 413,Cha Sibiu) } 


Đến đây, trong tập OPEN, nút tốt nhất là Pitesti, từ Pitesti ta có thể đi đến 
được R.Vilcea, Bucharest và Craiova. Lấy Pitesti ra khỏi OPEN và đặt nó 

vào CLOSE. Thực hiện tiếp theo tương tự như trên, ta sẽ không cập nhật 
giá trị f”, øg của R.Vilcea và Craiova lưu trong CLOSE. Sau khi tính toán f', 


ø của Bucharest, ta sẽ đưa Bucharest vào tập OPEN, đặt Cha(Bucharesrt) 
Pitesti. 


h(Bucharest) 0 

ø(Bucharesf) g(Pitesfi)+cost(Pitesti, Bucharest) 
317+100 418 

f'(Bucharest) ø(Fagaras)+h”(Fagaras) 

417+0 417 


Ở bước kế tiếp, ta sẽ chọn được Tmax Bucharest. Và như vậy thuật 
toán kết thúc (thực ra thì tại bước này, có hai Ứng cử viên là Bucharest và 
Fagaras vì đều cùng có f*” 417, nhưng vì Bucharest là đích nên ta sẽ ưu 
tiên chọn hơn). 


Để xây dựng lại con đường đi từ Arad đến Bucharest ta lần theo giá trị 
Cha được lưu trỮ kèm với f°, g và h cho đến lúc đến Arad. 


Cha(Bucharest) Pitesti 
Cha(R.Vilcea) Sibiu 
Cha(Sibu) Arad 


Vậy con đường đi ngắn nhất từ Arad đến Bucharest là Arad, Sibiu, 
R.Vilcea, Pitesti, Bucharest. 


Trong ví dụ minh họa này, hàm h° có chất lượng khá tốt và cấu trúc đồ thị 
khá đơn giản nên ta gần như đi thẳng đến đích mà ít phải khảo sát các 
con đường khác. Đây là một trường hợp đơn giản, trong trường hợp này, 
thuật giải có dáng dấp của tìm kiếm chiều sâu. 


Đến đây, để minh họa một trường hợp phức tạp hơn của thuật giải. Ta 
thử sửa đổi lại cấu trúc đồ thị và quan sát hoạt động của thuật giải. Giả 
sử ta có thêm một thành phố tạm gọi là TP và con đường giữa Sibiu và 


TP có chiều dài 100, con đường giữa TP và Pitesti có chiều dài 60. Và 
khoảng cách đường chim bay từ TP đến Bucharest là 174. Như vậy rõ 
ràng, con đường tối ưu đến Bucharest không còn là Arad, Sibiu, R.Vilcea, 
PitestI, Bucharest nữa mà là Arad, Sibiu, TP, Pitesti, Bucharest. 

S 


Trong trường hợp này, chúng ta vẫn tiến hành bước 1 như ở trên. Sau khi 
thực hiện hiện bước 2 (mở rộng Sibiu), chúng ta có cây tìm kiếm như 


hình sau. Lưu ý là có thêm nhánh TP. 
[àrad| 


Timusoara 
f=118+3209=44 
7 


À Fagaras Chrarlea R.Vilcea 
f=2ã8I1366 f=230+178 f=29112235Ù _220+193 
=64ô =411 =617 =413 


TP. 
Ÿ=240+174 
=414 


R.Vilcea vẫn có giá trị f' thấp nhất. Nên ta mở rộng R. Vilcea như trường 
hợp đâu tiên. 


Làrad| 


Tiralsoara Zemnd 
£=44i f=¡51214 
=4 


[R.Vicea] 


TP ®&rad Fagaras Olrarlea ¬ 
f<240+ - Í=2802366 f=239+178 f=291+380 Pitesti 
174=414 =ó4ó =41? =617 f=317+98 

Shiu Craiova 

f=200+253 f=366+160 

=553 =326 


Bước kế tiếp của trường hợp đơn giản là mở rộng Pitesti để có được 
kết quả. Tuy nhiên, trong trường hợp này, TP có giá trị f? thấp hơn. Do 
đó, ta chọn mở rộng TP. Từ TP ta chỉ có 2 hƯớng đi, một quay lại Sibiu 
và một đến Pitesti. Để nhanh chóng, ta sẽ không tính toán giá trị của Sibiu 
vì biết chắc nó sẽ lớn hơn giá trị được lưu trỮ trong CLOSE (vì đi ngược 
lại). 
h(Piest) 98 
ø(Pitestl) ø(TP)+cost(TP, Pitesti) 

240+75 315 
f'(Pitesti) gø(TP)+h?(itesti) 315+98 413 
Pistestti đã xuất hiện trong tập OPEN và g°(Pitesti) mới (có giá trị là 315) 
thấp hơn g°(Pitesti) cũ (có giá trị 317) nên ta phải cập nhật lại giá trị của 
f',ø, Cha của Pitesti lưu trong OPEN. Sau khi cập nhật xong, tập OPEN 
và CLOSE sẽ như sau : 
OPEN {(THimisoara,g 118,h' 329/f'° 447,Cha Arad) 
(Zerindg 75,h? 374f? 449,Cha Arad) 


(Fagaras,g 239,h' 178,f” 417,Cha Sibiu) 


(Oradea,g 291,h' 380,f° 617,Cha Sibiu) 
(Crailova,g 366,h'` 160,f” 526,Cha R.Vilcea) 
(Pitesti,g 315,h' 98,” 413,Cha TP) } 
CLOSE {(Arad,g 0,h' 0, 0) 

(Sibiu,g 140,h'` 253,” 393,Cha Arad) 
(R.Vilcea,g 220,h'* 193,” 413,Cha Sibiu) 

} 


Đến đây ta thấy rằng, ban đầu thuật giải chọn đường đi đến Pitesti qua 
R.Vilcea. Tuy nhiên, sau đó, thuật giải phát hiện ra con đường đến Pitesti 
qua TP là tốt hơn nên nó sẽ sử dụng con đường này. Đây chính là trường 
hợp 2.b.iii.2 trong thuật giải. 


BƯỚớc sau, chúng ta sẽ chọn mở rộng Pitesti như bình thường. Khi lần 
ngược theo thuộc tính Cha, ta sẽ có con đường tối ưu là Arad, Sibiu, TP, 
Pitesti, Bucharest. 


II.9. Bàn luận về A* 


Đến đây, có lễ bạn đã hiểu được thuật giải này. Ta có một vài nhận xét 
khá thú vị về A*. Đầu tiên là vai trò cỦa ø trong việc giúp chúng ta lựa 
chọn đường đi. Nó cho chúng ta khả năng lựa chọn trạng thái nào để mở 
rộng tiếp theo, không chỉ dựa trên việc trạng thái đó tốt như thế nào (thể 
hiện bởi giá trị h”) mà còn trên cƠ sở con đường từ trạng thái khởi đầu 
đến trạng thái hiện tại đó tốt ra sao. Điều này sẽ rất hữu ích nếu ta 
không chỉ quan tâm việc tìm ra lời giải hay không mà còn quan tâm đến 
hiệu quả của con đường dẫn đến lời giải. Chẳng hạn như trong bài toán 
tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm. Bên cạnh việc tìm ra đường đi 
giữa hai điểm, ta còn phải tìm ra một con đường ngắn nhất. Tuy nhiên, 
nếu ta chỈ quan tâm đến việc tìm được lời giải (mà không quan tâm đến 
hiệu quả của con đường đến lời giải), chúng ta có thể đặt g=0 ở mọi 
trạng thái. Điều này sẽ giúp ta luôn chọn đi theo trạng thái có vẻ gần 


nhất với trạng thái kết thúc (vì lúc này f? chỉ phụ thuộc vào h” là hàm ước 
lượng "khoảng cách" gần nhất để tới đích). Lúc này thuật giải có dáng 
dấp của tìm kiếm chiều sâu theo nguyên lý hướng đích kết hợp với lần 
ngưƯỢc. 


Ngược lại, nếu ta muốn tìm ra kết quả với số bước ít nhất (đạt được 
trạng thái đích với số trạng thái trung gian ít nhất), thì ta đặt giá trị để đi 
từ một trạng thái đến các trạng thái con kế tiếp của nó luôn là hằng số, 
thường là 1 Nghĩa đặt cost(Ti-1, T¡) = 1 (và vẫn dùng một hàm ước lượng 
h” như bình thường). Còn ngược lại, nếu muốn tìm chỉ phí rẻ nhất thì ta 
phải đặt giá trị hàm cost chính xác (phản ánh đúng ghi phí thực sỤ). 


Đến đây, chắc bạn đọc đã có thể bắt đầu cảm nhận được rằng thuật 
giải A* không hoàn toàn là một thuật giải tối ưu tuyệt đối. Nói đúng hơn, 
A* chỉ là một thuật giải linh động và cho chúng ta khá nhiều tùy chọn. 
Tùy theo bài toán mà ta sẽ có một bộ thông số thích hợp cho A* để thuật 
giải hoạt động hiệu quả nhất. 


Điểm quan tâm thứ hai là về giá trị h' - sự ước lượng khoảng cách (chi 
phí) tỪ một trạng thái đến trạng thái đích. Nếu h' chính là h (đánh giá 
tuyệt đối chính xác) thì A* sẽ đi một mạch từ trạng thái đầu đến trạng 
thái kết thúc mà không cần phải thực hiện bất kỳ một thao tác đổi hướng 
nào!. Dĩ nhiên, trên thực tế, hầu như chẳng bao giờ ta tìm thấy một đánh 
giá tuyệt đối chính xác. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây là h° được 
ước lượng càng gần với h, quá trình tìm kiếm càng ít bị sai sót, ít bị rễ 
vào những nhánh cụt hơn. Hay nói ngắn gọn là càng nhanh chóng tìm 
thấy lời giải hơn. 


Nếu h' luôn bằng 0 ở mọi trạng thái (trở về thuật giải AT) thì quá trình 
tìm kiếm sẽ được điều khiển hoàn toàn bởi giá trị øg. Nghĩa là thuật giải 
sẽ chọn đi theo những hướng mà sẽ tốn ít chỉ phí/bước đi nhất (chi phí 
tính từ trạng thái đầu tiên đến trạng thái hiện đang xét) bất chấp việc đi 
theo hướng đó có khả năng dẫn đến lời giải hay không. Đây chính là hình 
ảnh của nguyên lý tham lam (Greedy). 


Nếu chỉ phí tỪ trạng thái sang trạng thái khác luôn là hằng số (dĩ nhiên 
lúc này h' luôn bằng 0) thì thuật giải A* trở thành thuật giải tìm kiếm 
theo chiều rộng! Lý do là vì tất cả nhỮng trạng thái cách trạng thái khởi 
đầu n bước đều có cùng giá trị ø và vì thế đều có cùng f° và giá trị này sẽ 
nhỏ hơn tất cả các trạng thái cách trạng thái khởi đầu n+1 bước. Và nếu 
ø luôn bằng 0 và h cũng luôn bằng 0, mỌi trạng thái đang xét đều tương 
ch nhau. Ta chỉ có thể chọn bằng trạng thái kế tiếp bằng ngẫu nhiên 


Còn nếu như h' không thể tuyệt đối chính xác (nghĩa là không bằng đúng 
h) và cũng không luôn bằng 0 thì sao? Có điều gì thú vị về cách xử lý của 
quá trình tìm kiếm hay không? Câu trả lời là có. Nếu như bằng một cách 
nào đó, ta có thể chắc chắn rằng, ước lượng h' luôn nhỏ hơn h (đối với 
mọi trạng thái) thì thuật giải A* sẽ thường tìm ra con đường tối ưu (xác 
định bởi g) để đi đến đích, nếu đường dẫn đó tổn tại và quá trình tìm 
kiếm sẽ ít khi bị sa lầy vào những con đường quá dỞ. Còn nếu vì một lý 
do nào đó, ước lượng h' lại lớn hơn h thì thuật giải sẽ dễ dàng bị vướng 
vào những hướng tìm kiếm vô ích. Thậm chí nó lại có khuynh hướng tìm 
kiếm ở những hướng đi vô ích trước! Điều này có thể thấy một cách dễ 
dàng từ vài ví dụ. 


Xét trường hợp được trình bày trong hình sau. Giả sử rằng tất cả các 
cung đều có giá trị 1. G là trạng thái đích. Khởi đầu, OPEN chỉ chứa A, 
sau đó A được mở rộng nên B, C, D sẽ được đưa vào OPEN (hình vẽ mô 
tả trạng thái 2 bước sau đó, khi B và E đã được mở rộng). Đối với mỗi 
nút, con số đầu tiên là giá trị h°, con số kế tiếp là ø. Trong ví dỤ này, nút 
B có f' thấp nhất là 4 = h'+g = 3 + 1, vì thế nó được mở rộng trước tiên. 
Giả sử nó chỉ có một nút con tiếp theo là E và h”(E) = 3, do E các A hai 
cung nên gø(E) = 2 suy ra f*(E) = 5, giống như f°(C). Ta chọn mở rộng E 
kế tiếp. Giả sử nó cũng chỉ có duy nhất một con kế tiếp là F và h°(ŒF) 
cũng bằng 3. Rõ ràng là chúng ta đang di chuyển xuống và không phát 
triển rộng. Nhưng f?(F) = 6 lớn hơn f°(D). Do đó, chúng ta sẽ mở rộng C 
tiếp theo và đạt đến trạng thái đích. Như vậy, ta thấy rằng do đánh giá 
thấp h(B) nên ta đã lãng phí một số bước (E,F), nhưng cuối cùng ta cùng 
phát hiện ra B khác xa với điều ta mong đợi và quay lại để thử một 
đường dẫn khác. 


Hình : h? đánh giá thấp h 


Bây giỜ hãy xét trường hợp ở hình tiếp theo. Chúng ta cũng mở rộng B ở 
bước đầu tiên và E ở bước thứ hai. Kế tiếp là F và cuối cùng G, cho 
đường dẫn kết thúc có độ dài là 4. Nhưng giả sử có đường dẫn trực tiếp 
từ D đến một lời giải có đỘ dài h thực sự là 2 thì chúng ta sẽ không bao 
giờ tìm được đường dẫn này (tuy rằng ta có thể tìm thấy lời giải). Bởi vì 
việc đánh giá quá cao h”(D), chúng ta sẽ làm cho D trông dở đến nỗi mà 
ta phải tìm một đường đi khác — đến một lời giải tệ hơn - mà không bao 
giờ nghĩ đến việc mở rộng D. Nói chung, nếu h° đánh giá cao h thì A* sẽ 
có thể không thể tìm ra đường dẫn tối ưu đến lời giải (nếu như có nhiều 
đường dẫn đến lời giải). Một câu hỏi thú vị là "Liệu có một nguyên tắc 
chung nào giúp chúng ta đưa ra một cách ước lượng h' không bao giỜ 
đánh giá cao h hay không?". Câu trả lời là "hầu như không", bởi vì đối 
với hầu hết các vấn đề thực ta đều không biết h. Tuy nhiên, cách duy 
nhất để bảo đảm h' không bao giỜ đánh giá cao h là đặt h bằng 0 ! 


ị 4+l 


ị Con đường tôi ưu 
&—— tảy sẽ không ban 
: giờ được &* tìm 

thây! 


` 
_ 
* 
* 
. 
.* 
" 
... 
....... 
... 
..~ 
........ 


Hình : hˆ đánh giá cao h 


Đến đây chúng ta đã kết thúc việc bàn luận về thuật giải A*, một thuật 
giải linh động, tổng quát, trong đó hàm chứa cả tìm kiếm chiều sâu, tìm 
kiếm chiều rộng và những nguyên lý Heuristic khác. Chính vì thế mà 
người ta thƯờng nói, A* chính là thuật giải tiêu biểu cho Heuristic. 


A* rất linh động nhưng vẫn gặp một khuyết điểm cơ bản - giống như 
chiến lược tìm kiếm chiều rộng — đó là tốn khá nhiều bộ nhớ để lưu lại 
những trạng thái đã đi qua - nếu chúng ta muốn nó chắc chắn tìm thấy 
lời giải tối ưu. Với những không gian tìm kiếm lớn nhỏ thì đây không 
phải là một điểm đáng quan tâm. Tuy nhiên, với những không gian tìm 
kiếm khổng lồ (chẳng hạn tìm đường đi trên một ma trận kích thước cỡ 
106 x 106) thì không gian lưu trữ là cả một vấn đề hóc búa. Các nhà 
nghiên cứu đã đưa ra khá nhiều các hướng tiếp cận lai để giải quyết vấn 
đề này. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số phương án nhưng quan trọng nhất, 
ta cần phải nắm rõ vị trí của A* so với những thuật giải khác. 


III.10. Ứng dụng A* để giải bài toán Ta-canh 


Bài toán Ta-canh đã từng là một trò chơi khá phổ biến, đôi lúc người ta 
còn gọi đây là bài toán 9-puzzle. Trò chơi bao gồm một hình vuông kích 
thứơc 3x3 ô. Có 8 ô có số, mỗi ô có một số từ 1 đến 8. Một ô còn trống. 
Mỗi lần di chuyển chỉ được di chuyển một ô nằm cạnh ô trống về phía ô 


trống. Vấn đề là từ một trạng thái ban đầu bất kỳ, làm sao đưa được về 
trạng thái cuối là trạng thái mà các ô được säp lần lượt từ 1 đến 8 theo 
thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, ô cuối dùng là ô trống. 


Cho đến nay, ngoại trừ 2 giải pháp vét cạn và tìm kiếm Heuristic, người 
ta vẫn chưa tìm được một thuật toán chính xác, tối ưu để giải bài toán 
này. Tuy nhiên, cách giải theo thuật giải A* lại khá đơn giản và thường 
tìm được lời giải (nhưng không phải lúc nào cũng tìm được lời giải). 
Nhận xét rằng: Tại mỗi thời điểm ta chỉ có tối đa 4 ô có thể di chuyển. 
Vấn đề là tại thời điểm đó, ta sẽ chọn lựa di chuyển ô nào? Chẳng hạn 
ở hình trên, ta nên di chuyển q), (2), (6), hay (7) ? Bài toán này hoàn toàn 
có cấu trúc thích hợp để có thể giải bằng A* (tổng số trạng thái có thể 
có của bàn cỜ là n2! với n là kích thước bàn cờ vì mỗi trạng thái là một 
hoán vị của tập n2 con số). 


Tại một trạng thái đang xét Tk, đặt d(¡,j)là số ô cần di chuyển để đưa con 
số ở ô (i,j) về đúng vị trí của nó Ở trạng thái đích. 


Hàm ước lượng h' tại trạng thái Tk bất kỳ bằng tổng của các d(i,j) sao 
cho vị trí (¡,j) không phải là ô trống. 


Như vậy đối với trạng thái ở hình ban đầu, hàm f(Tk) sẽ có giá trị là 
Fk=2+†1+3+1+0+1+2+2=12 

III.11. Các chiến lược tìm kiếm lai 

Chúng ta đã biẾt qua 4 kiểu tìm kiếm : leo đèo (LĐ), tìm theo chiều sâu 
(MC), tìm theo chiều rộng (BR) và tìm kiếm BEFS. Bốn kiểu tìm kiếm này 


có thể được xem như 4 thái cực của không gian liên tục bao gồm các 
chiến lược tìm kiếm khác nhau. Để giải thích điều này rõ hơn, sẽ tiện 


hơn cho chúng ta nếu nhìn một chiến lược tìm kiếm lời giải dưới hai 
chiều sau : 


Chiều khả năng quay lui (R): là khả năng cho phép quay lại để xem xét 
những trạng thái xét đến trước đó nếu gặp một trạng thái không thể đi 
tiếp. 


Chiều phạm vi của sự đánh giá (S): sỐ các trạng thái xét đến trong mỗi 
quyết định. 


xết tất cã con 
đường đã đi qua 


ER BFS 


MC 
chỉ xét con 
đường hiện tại 
không thể quay lui. R_ cóthểquayhilaifểữcä 


trạng thái chưa xét đến. 
Hình : Tương quan giữa các chiến lược leo đèo, quay lui và tốt nhất 


Theo hướng R, chúng ta thấy leo đèo nằm ở một thái cực (nó không cho 
phép quay lại những trạng thái chưa được xét đến), trong khi đó tìm kiếm 
quay lui và BES ở một thái cực khác (cho phép quay lại tất cả các hướng 
đi chưa xét đến). Theo hướng S chúng ta thấy leo đèo và lần ngược nằm 
ở một thái cực (chỉ tập trung vào một phạm vi hẹp trên tập các trạng thái 
mới tạo ra tỪ trạng thái hiện tại) và BES nằm ở một thái cực khác (trong 
khi BE xem xét toàn bộ tập các con đường đã có, bao gồm cả những con 
đường mới được tạo ra cũng như tất cả những con đường không được 
xét tỚi trước đây trước mỗi một quyết định). 


Những thái cực này được trực quan hóa bằng hình ở trên. Vùng in đậm 
biểu diễn một mặt phẳng liên tục các chiến lược tìm kiếm mà nó kết 
hợp một số đặc điểm của một trong ba thái cực (leo đèo, chiều sâu, BES) 
để có được một hòa hợp các đặc tính tính toán của chúng. 


Nếu chúng ta không đủ bộ nhớ cần thiết để áp dụng thuật toán BFES 
thuần túy. Ta có thể kết hợp BES với tìm theo chiều sâu để giảm bớt yêu 
cầu bộ nhớ. Dĩ nhiên, cái giá mà ta phải trả là số lượng các trạng thái có 
thể xét đến tại một bước sẽ nhỏ đi. Một loại kết hợp như thế được chỉ 
ra trong hình dưới. Trong hình này, thuật giải BFS được áp dụng tại đỉnh 
của đồ thị tìm kiếm (biểu diễn bằng vùng tô tậm) và tìm kiếm theo chiều 
sâu được áp dụng tại đáy (biểu diễn bởi tam giác tô nhạt). Đầu tiên ta áp 
dụng BES vào trạng thái ban đầu T0 một cách bình thường. BFS sẽ thi 
hành cho đến một lúc nào đó, số lượng trạng thái được lưu trữ chiếm 
dụng một không gian bộ nhớ vượt quá một mức cho phép nào đó. Đến 
lúc này, ta sẽ áp dụng tìm kiếm chiều sâu xuất phát từ trạng thái tốt nhất 
Tmax trong OPEN cho tới khi toàn bộ không gian con phía "dƯỚi" trạng 
thái đó được duyệt hết. Nếu không tìm thấy kết quả, trạng thái Tmax 
này được ghi nhận là không dẫn đến kết quả và ta lại chọn ra trạng thái 
tốt thứ hai trong OPEN và lại áp dụng tìm kiếm chiều sâu cho cho phần 


không gian phía "dưới" trạng thái này... 
Không gian tìm 


Trax trong tập TƯ 
OPEN của BFS T020 GÓP 
Hình tam giác 
An HS HN tượng trưng chủ 

Khả tìm Ra. t:. 
kiêm các MC cây tìm kiêm 
(muỗi tên từ trái hs 
sang phải có ý. 
nghĩa : duyệt lần 
lượt 


Hình : Chiến lược lai BFS-MC trong đó, BFS áp dụng tại đỉnh và MC tại 
đáy. 


Một cách kết hợp khác là dùng tìm kiếm chiều sâu tại đỉnh không gian 
tìm kiếm và BFS được dùng tại đáy. Chúng ta áp dụng tìm kiếm chiều 
sâu cho tới khi gặp một trạng thái Tk mà đỘ sâu (sỐ trạng thái trung gian) 
của nó vƯỢt quá một ngƯỡng d0 nào đó. Tại điểm này, thay vì lần ngược 
trở lại, ta áp dụng kiểu tìm kiếm BES cho phần không gian phía "dưới" 
bắt đầu từ Tk cho tới khi nó trả về một giải pháp hoặc không tìm thấy. 
Nếu nó không tìm thấy kết quả, chúng ta lần ngược trở lại và lại dùng 


BES khi đạt độ sâu d0. Tham số d0 sẽ được chọn sao cho bộ nhớ dùng 
cho tìm kiếm BES trên không gian "dưới" mức d0 sẽ không vƯợt quá một 
hằng số cho trước. Rõ ràng ta ta không dễ gì xác định được d0 (vì nói 
chung, ta khó đánh giá được không gian bài toán rộng đến mức nào). Tuy 
nhiên, kiểu kết hợp này lại có một thuận lợi. Phần đáy không gian tìm 
kiếm thường chứa nhiều thông tin "bổ ích" hơn là phần đỉnh. (Chẳng 
hạn, tìm đường đi đến khu trung tâm của thành phố, khi càng đến gần 
khu trung tâm — đáy đồ thị - bạn càng dễ dàng tiến đến trung tâm hơn vì 
có nhiều "dấu hiệu" của trung tâm xuất hiện xung quanh bạn!). Nghĩa là, 
càng tiến về phía đáy của không gian tìm kiếm, ước lượng h° thường 
càng trở nên chính xác hơn và do đó, càng dễ dẫn ta đến kết quả hơn. 


Hình : Chiến lược lai BFS-MC trong đó, MC áp dụng tại đỉnh và BES tại 
đáy. 


Còn một kiểu kết hợp phức tạp hơn nữa. Trong đó, BES được thực hiện 
cục bộ và chiều sâu được thực hiện toàn cục. Ta bắt đầu tìm kiếm theo 
BES cho tới khi một sự lượng bộ nhớ xác định M0 được dùng hết. Tại 
điểm này, chúng ta xem tất cả những trạng thái trong OPEN như những 
trạng thái con trực tiếp của trạng thái ban đầu và chuyển giao chúng cho 
tìm kiếm chiều sâu. Tìm kiếm chiều sâu sẽ chọn trạng thái tốt nhất trong 
những trạng thái con này và "bành trướng" nó dùng BES, nghĩa là nó 
chuyển trạng thái đã chọn cho tìm kiếm BFS cục bộ cho đến khi một 
lượng bộ nhớ M0 lại được dùng hết và trạng thái con mới trong OPEN 
lại tiếp tục được xem như nút con của nút "bành trướng"...Nếu việc 


"bành trướng" bằng BEFS thất bại thì ta quay lui lại và chọn nút con tốt 
thứ hai của tập OPEN trước đó, rồi lại tiếp tục bành trướng bằng BES... 


Hình : Chiến lược lai BES-MC trong đó, BES được áp dụng cục bộ và 
chiều sâu được áp dụng toàn cục. 


Có một cách phối hợp nổi tiếng khác được gọi là tìm kiếm theo giai đoạn 
được thực hiện như sau. Thay vì lưu trỮ trong bộ nhớ toàn bỘ cây tìm 
kiếm được sinh ra bởi BFS, ta chỉ giỮ lại cây con có triển vọng nhất. Khi 
một lượng bộ nhớ M0 được dùng hết, ta sẽ đánh dấu một tập con các 
trạng thái trong OPEN (những trạng thái có giá trị hàm f thấp nhất) để 
giữ lại; những đường đi tốt nhất qua những trạng thái này cũng sẽ được 
ghi nhớ và tất cả phần còn lại của cây bị loại bỏ. Quá trình tìm kiếm sau 
đó sẽ tiếp tục theo BFS cho tới khi một lượng bộ nhớ M0 lại được dùng 
hết và cứ thế. Chiến lược này có thể được xem như là một sự lai ghép 
giữa BE và leo đèo. Trong đó, leo đèo thuần túy loại bổ tất cả nhưng chỉ 
giữ lại phương án tốt nhất còn tìm kiếm theo giai đoạn loại bồ tất cả 
nhưng chỉ giỮ lại tập các phương án tỐt nhất. 


A. TỔNG QUAN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
I.MỞ ĐẦU 
Chế tạo được những cỗ máy thông minh như con người (thậm chí thông 


minh hơn con người) là một ước mơ cháy bỏng của loài người từ hàng 
ngàn năm nay. Hẳn bạn đọc còn nhớ đến nhà khoa học Alan Turing cùng 


nhỮng đóng góp to lớn của ông trong lĩnh vực trí tuỆ nhân tạo. Năng lực 
máy tính ngày càng mạnh mẽ là một điều kiện hết sức thuận lợi cho trí 
tuệ nhân tạo. Điều này cho phép những chương trình máy tính áp dụng 
các thuật giải trí tuệ nhân tạo có khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả 
hơn trước. Sự kiện máy tính Deep Blue đánh bại kiện tướng cỜ vua thế 
giới Casparov là một minh chứng hùng hồn cho một bước tiến dài trong 
công cuộc nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Tuycó thể đánh bại được 
Casparov nhưng Deep Blue là một cỗ máy chỉ biết đánh cờ ! Nó thậm chí 
không có được trí thông minh sơ đẳng của một đứa bé biết lên ba như 
nhận diện được nhỮng người thân, khả năng quan sát nhận biết thế giới, 
tình cảm thương, ghét, ... Ngành trí tuệ nhân tạo đã có nhỮng bước tiến 
đáng kể, nhưng một trí tuệ nhân tạo thực sự vẫn chỉ có trong những bộ 
phim khoa học giả tưởng của Hollywood. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn 
nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo? Điều này cũng tương tự như ước mơ chế 
tạo vàng của các nhà giả kim thuật thời Trung Cổ, tuy chưa thành công 
nhưng chính quá trình nghiên cứu đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề. 


Mặc dù mục tiêu tối thượng của ngành TTNT là xây dựng một chiếc máy 
có năng lực tư duy tương tự như con người nhưng khả năng hiện tại của 
tất cả các sản phẩm TTNT vẫn còn rất khiêm tốn so với mục tiêu đã đề 
ra. Tuy vậy, ngành khoa học mới mẻ này vẫn đang tiến bộ mỗi ngày và 
đang tỎ ra ngày càng hữu dụng trong một số công việc đòi hỏi trí thông 
minh của con người. Hình ảnh sau sẽ giúp bạn hình dung được tình hình 
của ngành trí tuệ nhân tạo. 

Các ruạch điện từ luận lấy tính trí tuệ rhần 

lý đơn giản tạn ngày nay 


Bật/Tắt các Máy tính tiều Máy tính trí tuệ Con 
công tắc chuẩn nhân tạo trong Tgười 
tương lai 


Trước khi bƯớc vào tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo, chúng ta hãy nhắc lại 
một định nghĩa được nhiều nhà khoa học chấp nhận. 


œ 
Mục tiêu của ngành khoa học trí tuệ nhân tạo ? 


Tạo ra những chiếc máy tính có khả năng nhận thức, suy luận và phản 
ứng. 


Nhận thức được hiểu là khả năng quan sát, học hỏi, hiểu biết cũng như 
những kinh nghiệm về thế giới xung quanh. Quá trình nhận thức giúp con 
người có tri thức. Suy luận là khả năng vận dụng những tri thức sẵn có 
để phản ứng với những tình huống hay những vấn đề - bài toán gặp phải 
trong cuộc sống. Nhận thức và suy luận để từ đó đưa ra những phản ứng 
thích hợp là ba hành vi có thể nói là đặc trưng cho trí tuệ cỦa con người. 
(Dĩ nhiên còn một yếu tố nữa là tình cảm. Nhưng chúng ta sẽ không đề 
cập đến ở đây!). Do đó, cũng không có gì ngạc nhiên khi muốn tạo ra 
một chiếc máy tính thông minh, ta cần phải trang bị cho nó những khả 
năng này. Cả ba khả năng này đều cần đến một yếu tố cơ bản là tri thức. 


Dưới góc nhìn của tập sách này, xây dựng trí tuệ nhân tạo là tìm cách 
biểu diễn tri thức, tìm cách vận dụng tri thức để giải quyết vấn đề và 
tìm cách bổ sung tri thức bằng cách "phát hiện" tri thức từ các thông tin 
sẵn có (máy học). 


II. THÔNG TIN, DỮ LIỆU VÀ TRI THỨC 


Tri thức là một khái niệm rất trừu tượng. Do đó, chúng ta sẽ không cố 
gắng đưa ra một định nghĩa hình thức chính xác ở đây. Thay vào đó, 
chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận khái niệm "tri thức" bằng cách so sánh 
nó với hai khái niệm khác là thông tin và dữ liệu. 


Nhà bác học nổi tiếng Karan Sing đã từng nói rằng "Chúng ta đang ngập 
chìm trong biển thông tin nhưng lại đang khát tri thức". Câu nói này làm 
nổi bật sự khác biệt về lượng lẫn về chất giữa hai khái niệm thông tin 
và tri thức. 


Trong ngữ cảnh của ngành khoa học máy tính, người ta quan niệm rằng 
dữ liệu là các con số, chữ cái, hình ảnh, âm thanh... mà máy tính có thể 


tiếp nhận và xử lý. Bản thân dữ liệu thường không có ý nghĩa đối với 
con người. Còn thông tin là tất cả nhỮng gì mà con người có thể cảm 
nhận được một cách trực tiếp thông qua các giác quan của mình (khứu 
giác, vị giác, thính giác, xúc giác, thị giác và giác quan thứ 6) hoặc gián 
tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật như tivi, radio, cassette,... Thông 
tin đối với con người luôn có một ý nghĩa nhất định nào đó. Với phương 
tiện máy tính (mà cụ thể là các thiết bị đầu ra), con người sẽ tiếp thu 
được một phần dữ liệu có ý nghĩa đối với mình. Nếu so về lượng, dữ 
liệu thường nhiều hơn thông tin. 


Cũng có thể quan niệm thông tin là quan hệ giữa các dữ liệu. Các dữ liệu 
được sắp xếp theo một thứ tự hoặc được tập hợp lại theo một quan hệ 
nào đó sẽ chứa đựng thông tin. Nếu những quan hệ này được chỉ ra một 
cách rõ ràng thì đó là các tri thức. Chẳng hạn : 


œ+ 


Trong toán học : 


Bản thân từng con số riêng lẻ như 1, 1, 3, 5, 2, 7, 11, ... là các dữ liệu. 
Tuy nhiên, khi đặt chúng lại với nhau theo trật tự như dưới đây thì giữa 
chúng đã bắt đầu có một mối liên hệ 

Dữ liệu : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,.... 


Mối liên hệ này có thể được biểu diễn bằng công thức sau : Un = Un-1 + 
Ủn-2. 


Công thức nêu trên chính là tri thức. 


& 
Trong vật lý : 


Bản sau đây cho chúng ta biết số đo về điện trở (R), điện thế (U) và 
cường đỘ dòng điện (I) trong một mạch điện. 


Đ 10 2 
so 20 8 
4 12 3 
7.2 14.6 ») 


Bản thân những con sỐ trong các cột của bản trên không có mấy ý nghĩa 
nếu ta tách rời chúng ta. Nhưng khi đặt kế nhau, chúng đã cho thấy có 
một sự liên hệ nào đó. Và mối liên hệ này có thể được diễn tả bằng công 
thức đơn giản sau : 

Ư 


I=— 
R 


Công thức này là tri thức. 


« 
Trong cuộc sống hàng ngày : 


Hằng ngày, người nông dân vẫn quan sát thấy các hiện tượng nắng, mưa, 
râm và chuồn chuồn bay. Rất nhiều lần quan sát, họ đã có nhận xét như 
sau : 


Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. 

Lời nhận xét trên là tri thức. 

Có quan điểm trên cho rằng chỉ những mối liên hệ tường minh (có thể 
chứng minh được) giữa các dữ liệu mới được xem là tri thức. Còn những 


mối quan hệ không tường minh thì không được công nhận. Ở đây, ta 
cũng có thể quan niệm rằng, mọi mối liên hệ giỮa các dữ liệu đều có thể 


được xem là tri thức, bởi vì, những mối liên hệ này thực sự tồn tại. Điểm 
khác biệt là chúng ta chưa phát hiện ra nó mà thôi. Rõ ràng rằng "dù sao 
thì trái đất cũng vẫn xoay quanh mặt trời" dù tri thức này có được Galilê 
phát hiện ra hay không! 


Như vậy, so với dữ liệu thì tri thức có số lượng ít hơn rất nhiều. Thuật 
ngữ ít ở đây không chỉ đơn giản là một dấu nhỏ hơn bình thường mà là 
sự kết tinh hoặc cô đọng lại. Bạn hãy hình dung dữ liệu như là những 
điểm trên mặt phẳng còn tri thức chính là phương trình của đường cong 
nối tất cả những điểm này lại. Chỉ cần một phương trình đường cong ta 
có thể biểu diễn được vô số điểm!. Cũng vậy, chúng ta cần có những 
kinh nghiệm, nhận xét từ hàng đống số liệu thống kê, nếu không, chúng 
ta sẽ ngập chìm trong biển thông tin như nhà bác học Karan Sing đã cảnh 
báo!. 


Người ta thường phân loại tri thức ra làm các dạng như sau : 

@œ 

Tri thức sự kiện : là các khẳng định về một sự kiện, khái niệm nào đó 
(trong một phạm vi xác định). Các định luật vật lý, toán học, ... thường 


được xếp vào loại này. (Chẳng hạn : mặt trời mọc ở đẳng đông, tam giác 
đều có 3 góc 600, ...) 


@& 
Tri thức thủ tục : thường dùng để diễn tả phương pháp, các bước cần 


tiến hành, trình từ hay ngắn gọn là cách giải quyết một vấn đề. Thuật 
toán, thuật giải là một dạng của tri thức thủ tục. 


œ 
Tri thức mô tả : cho biết một đối tượng, sự kiện, vấn đề, khái niệm, ... 


được thấy, cảm nhận, cấu tạo như thế nào (một cái bàn thƯỜng có 4 
chân, con người có 2 tay, 2 mặt,...) 


œ 


Tri thức Heuristic : là một dạng tri thức cảm tính. Các tri thức thuộc loại 
này thƯờng có dạng ước lượng, phỏng đoán, và thường được hình thành 
thông qua kinh nghiệm. 


Trên thực tế, rất hiếm có một trí tuệ mà không cần đến tri thức (liệu có 
thể có một đại kiện tướng cỜ vua mà không biết đánh cờ hoặc không 
biết các thế cỜ quan trọng không?). Tuy tri thức không quyết định sự 
thông minh (người biết nhiều định lý toán hơn chưa chắc đã giải toán 
giỏi hơn!) nhưng nó là một yếu tố cơ bản cấu thành trí thông minh. 
Chính vì vậy, muốn xây dựng một trí thông minh nhân tạo, ta cần phải có 
yếu tố cơ bản này. Từ đây đặt ra vấn đề đầu tiên là ... Các phương pháp 
đưa tri thức vào máy tính được gọi là biểu diễn tri thức. 


II. THUẬT TOÁN - MỘT PHƯƠNG PHÁP BIỄU DIỄN TRI THỨC? 


Trước khi trả lời câu hỏi trên, bạn hãy thử nghĩ xem, liệu một chương 
trình giải phương trình bậc 2 có thể được xem là một chương trình có tri 
thức hay không? ... Có chứ ! Vậy thì tri thức nằm ở đâu? Tri thức về giải 
phương trình bậc hai thực chất đã được mã hóa dưới dạng các câu lệnh 
¡f..then..else trong chương trình. Một cách tổng quát, có thể khẳng định là 
tất cả các chương trình máy tính ít nhiều đều đã có tri thức. Đó chính là 
tri thức của lập trình viên được chuyển thành các câu lệnh của chương 
trình. Bạn sẽ thắc mắc "như vậy tại sao đưa tri thức vào máy tính lại là 
một vấn đề ? (vì tỪ trước tới giờ chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục làm 
như thế mà?)". Đúng như thế thật, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, các tri thức 
trong những chương trình truyền thống là những tri thức "cứng", nghĩa là 
nó không thể được thêm vào hay điều chỉnh một khi chương trình đã 
được biên dịch. Muốn điều chỉnh thì chúng ta phải tiến hành sửa lại mã 
nguồn của chương trình (rồi sau đó biên dịch lại). Mà thao tác sửa 
chương trình thì chỉ có những lập trình viên mới có thể làm được. Điều 
này sẽ làm giảm khả năng ứng dụng chương trình (vì đa số người dùng 
bình thường đều không biết lập trình). 


Bạn thử nghĩ xem, với một chương trình hỗ trợ ra quyết định (như đầu 
tư cổ phiếu, đầu tư bất động sản chẳng hạn), liệu người dùng có cảm 
thấy thoải mái không khi muốn đưa vào chương trình những kiến thức 


của mình thì anh ta phải chọn một trong hai cách là (1) tự sửa lại mã 
chương trình!? (2) tìm tác giả của chương trình để nhỜ người này sửa 
lại!?. Cả hai thao tác trên đều không thể chấp nhận được đối với bất kỳ 
người dùng bình thường nào. Họ cần có một cách nào đó để chính họ có 
thể đưa tri thức vào máy tính một cách dễ dàng, thuận tiện giống như họ 
đang đối thoại với một con ngƯỜi. 


Để làm được điều này, chúng ta cần phải "mềm" hóa các tri thức được 
biểu diễn trong máy tính. Xét cho cùng, mọi chương trình máy tính đều 
gồm hai thành phần là các mã lệnh và dữ liệu. Mã lệnh được ví như là 
phần cứng của chương trình còn dữ liệu được xem là phần mềm (vì nó 
có thể được thay đổi bởi người dùng). Do đó, "mềm" hóa tri thức cũng 
đồng nghĩa với việc tìm các phương pháp để có thể biểu diễn các loại tri 
thức của con người bằng các cấu trúc dữ liệu mà máy tính có thể xử lý 
được. Đây cũng chính là ý nghĩa của thuật ngữ "biểu diễn tri thức". 


Bạn cần phải biết rằng, ít ra là cho đến thời điểm bạn đang đọc cuốn 
sách này, con người vẫn chưa thể tìm ra một kiểu biểu diễn tổng quát 
cho mọi loại tri thức! 


Để làm vấn đề mà chúng ta đang bàn luận trở nên sáng tỏ hơn. Chúng ta 
hãy xem xét một số bài toán trong phần tiếp theo. 


IV. LÀM QUEN VỚI CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH 
CHUYEN GIAO TRI THỨC CHO MÁY TÍNH 


œ> 


Bài toán 1 : Cho hai bình rỗng X và Y có thể tích lần lượt là VX và VY, 
hãy dùng hai bình này để đong ra z lít nƯỚc (z <= min(VX,VY)). 


œ+ 


Bài toán 2 : Cho biết một số yếu tố của tam giác (như chiều dài cạnh và 
góc, ...). Hãy tính các yêu tỔ còn lại. 


œ+ 


Bài toán 3 : Tính diện tích phần giao của các hình hình học cơ bản. 


Hai bài toán đầu là hai bài toán khá tiêu biểu, thường được dùng để minh 
họa cho nét đẹp của phƯơng pháp giải quyết vấn đề bài toán bằng cách 
chuyển giao tri thức cho máy tính. Nếu sử dụng thuật toán thông thường, 
chúng ta thường chỉ giải được một số trường hợp cụ thể của các bài toán 
này. Thậm chí, nhiều người khi mới tiếp cận với 2 bài toán này còn 
không tin là nó có thể hoàn toàn được giải một cách tổng quát bởi máy 
tính!. Bài toán số 3 là một minh họa đẹp mắt cho kỹ thuật giải quyết vấn 
đề "vĩ mô", nghĩa là ta chỉ cần mô tả các bước giải quyết ở mức tổng 
quát cho máy tính mà không cần đi vào cài đặt cụ thể. 


Bài toán 1 sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng các luật dẫn xuất (luật 
sinh). Bài toán 2 sẽ được giải quyết. bằng mạng ngữ nghĩa và bài toán 3 
sẽ giải quyết bằng công cụ frame. Ở đầy chúng ta cùng nhau tìm hiểu 
cách giải bài toán đầu tiên. Hai bài toán kế tiếp sẽ được giải quyết lần 
lượt Ở các mục sau. 


Với một trường hợp cụ thể của bài toán 1, như VX = 5 và VY = 7 và z = 
4. Sau một thời gian tính toán, bạn có thể sẽ đưa ra một quy trình đổ 
nước đại loại như : 


Múc đầy bình 7 


Trút hết qua bình 5 cho đến khi 5 đầy. 


Đổ hết nước trong bình 5 


Đổ hết nước còn lại từ bình 7 sang bình 5 


Múc đầy bình 7 


Trút hết qua bình 5 cho đến khi bình 5 đầy. 


Phần còn lại chính là số nước cần đong. 


Tuy nhiên, với những số liệu khác, bạn phải "mày mò" lại từ đầu để tìm 
ra quy trình đổ nước. Cứ thế, mỗi một trường hợp sẽ có một cách đổ 
nước hoàn toàn khác nhau. Như vậy, nếu có một ai đó yêu cầu bạn đưa ra 
một cách làm tổng quát thì chính bạn cũng sẽ lúng túng (dĩ nhiên, ngoại 
trừ trường hợp bạn đã biết trước cách giải theo tri thức mà chúng ta sắp 
sửa tìm hiểu ở đây!). 


Đến đây, bạn hãy bình tâm kiểm lại cách thức bạn tìm kiếm lời giải cho 
một trường hợp cụ thể. Vì chưa tìm ra một quy tắc cụ thể nào, bạn sẽ 
thực hiện một loạt các thao tác "cảm tính" như đong đầy một bình, trút 
một bình này sang bình kia, đổ hết nước trong một bình ra... vừa làm vừa 
nhẩm tính xem cách làm này có thể đi đến kết quả hay không. Sau nhiều 
lần thí nghiệm, rất có thể bạn sẽ rút ra được một số kinh nghiệm như 
"khi bình 7 đầy nước mà bình 5 chưa đầy thì hãy đổ nó sang bình 5 cho 
đến khi bình 5 đầy"... Vậy thì tại sao bạn lại không thử "truyền" nhữỮng 
kinh nghiệm này cho máy tính và để cho máy tính "mày mò" tìm các thao 
tác cho chúng ta? Điều này hoàn toàn có lợi, vì máy tính có khả năng "mày 
mò" hơn hẳn chúng ta! Nếu những "kinh nghiệm" mà chúng ta cung cấp 
cho máy tính không giúp chúng ta tìm được lời giải, chúng ta sẽ thay thế 
nó bằng những kinh nghiệm khác và lại tiếp tục để máy tính tìm kiếm 
lời giải! 


Chúng ta hãy phát biểu lại bài toán một cách hình thức hơn. 
Không làm mất tính tổng quát, ta luôn có thể giả sử rằng VX<VY. 
Gọi lượng nước chứa trong bình X là x (0<=x<=VX) 

Gọi lượng nước chứa trong bình Y là y (0<=y<=VY) 


Như vậy, điều kiện kết thúc của bài toán sẽ là : 


x=z hoặc y =z 

Điều kiện đầu của bài toán là : x = 0 và y=0 

Quá trình giải được thực hiện bằng cách xét lần lượt các luật sau, luật 
nào thỏa mãn thì sẽ được áp dụng. Lúc này, các luật chính là các "kinh 
nghiệm" hay tri thức mà ta đã chuyển giao cho máy tính. Sau khi áp dụng 
luật, trạng thái của bài toán sẽ thay đổi, ta lại tiếp tục xét các luật kế 
tiếp, nếu hết luật, quay trở lại luật đầu tiên. Quá trình tiếp diễn cho đến 
khi đạt được điều kiện kết thúc của bài toán. 

Ba luật này được mô tả như sau : 

(L1) Nếu bình X đầy thì đổ hết nước trong bình X đi. 

(L2) Nếu bình Y rỗng thì đổ đầy nước vào bình Y. 


(L3) Nếu bình X không đầy và bình Y không rỗng thì hãy trút nước t? 
bình Y sang bình X (cho đến khi bình X đầy hoặc bình Y hết nước). 


Trên thực tế, lúc đầu để giải trường hợp tổng quát của bài toán này, 
người ta đã dùng đến hơn 15 luật (kinh nghiệm) khác nhau. Tuy nhiên, 
sau này, ngƯỜời ta đã rút gọn lại chỉ còn 3 luật như trên. 


Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi cách giải này thành chương trình như sau 


x:=0;y:=0; 

WHILE ( (x <> z) AND (y<>z) ) DO BEGIN 
I[E (x = Vx) THEN x := 0; 

IE (y =0) THEN (y:= Vy); 


ITE (y >0) THEN BEGIN 


k:= min(Vx - x, ÿ); 
X:=x†+k; 


y=ý‹ 


Thử "chạy" chương trình trên với số liệu cụ thể là : 

Vx = 3, Vy = 4 và z = 2 

Ban đầu : x =0, y = 0 

Luật (L2) ->x=0,y=4 

Lkuật(3)->x=3,y=1 

Luật (L1) ->x= 0, y =1 

Luật (L3) -> x = 1, y=0 

Luật (L2) -> x = 1, y= 4 

Luật (L3) -> x = 3, y =2 

3 luật mà chúng ta đã cài đặt trong chương trình Ở trên được gọi là cơ sở 
tri thức. Còn cách thức tìm kiếm lời giải băng cách duyệt tuần tự từng 
luật và áp dụng nó được gọi là động cơ suy diễn. Chúng ta sẽ định nghĩa 
chính xác hai thuật ngữ này ở cuối mục. 

Người ta đã chứng minh được rằng, bài toán đong nước chỉ có lời giải 


khi số nước cần đong là một bội số của ước số chung lớn nhất của thể 
tích hai bình. 


z=n USCLN(VX, VY) (với n nguyên dương) 


Cách giải quyết vấn đề theo kiểu này khác so với cách giải bằng thuật 
toán thông thường là chúng ta không đưa ra một trình tự giải quyết vấn 
đề cụ thể mà chỉ đưa ra các quy tắc chung chung (dưới dạng các luật), 
máy tính sẽ dựa vào đó (áp dụng các luật) để tự xây dựng một quy trình 
giải quyết vấn đề. Điều này cũng giống như việc chúng ta giải toán 
bằng cách đưa ra các định lý, quy tắc liên quan đến bài toán mà không 
cần phải chỉ ra cách giải cụ thể. 

Vậy thì điểm thú vị nằm ở điểm nào? Bạn sẽ có thể cảm thấy rằng 
chúng ta vẫn đang dùng tri thức "cứng" ! (vì các tri thức vẫn là các câu 
lệnh IF được cài sẵn trong chương trình). Thực ra thì chương trình của 
chúng ta đã "mềm" hơn một tí rồi đấy. Nếu không tin, các bạn hãy quan 
sát phiên bản kế tiếp của chương trình này. 

EUNCTION DK(L INTEGER):BOOLEAN; 

BEGIN 

CASELOEFE 

1:DK:=(x= Vx); 

2:DK:=(y =0); 

3: DK := (y>0); 

END; 

END; 

PROCEDURE ThiHanh(L INTEGER):BOOLEAN; 

BEGIN 


G/\öE,,L„ CẬP 


2:y:= VWw; 

3:BEGIN 

k:= min(Vx-x,y); 

X:=Xx†k; 

y:=yk; 

END; 

END; 

END; 

CONSTSO_LUAT = 3; 

BEGIN 

WHILE (x<>z) AND (y<>z) DO BEGIN 

FORI:=1 TO SO_LUAT DO 

IF DK(L) THEN ThiHanh(L); 

END; 

END. 

Đoạn chương trình chính cũng thi hành bằng cách lần lượt xét qua 3 lệnh 
IF như chương trình đầu tiên. Tuy nhiên, ở đây, biểu thức điều kiện được 
thay thể bằng hàm DK và các hành động Ứng với điều kiện đã được thay 
thế bằng thủ tục ThiHanh. Tính chất "mềm" hơn của chương trình này 


thể hiện ở chỗ, nếu muốn bổ sung "tri thức", ta chỉ phải điều chỉnh lại 
các hàm DK và ThiHanh mà không cần phải sửa lại chương trình chính. 


Bây giờ hãy giả sử rằng ta đã có hàm và thủ tục đặc biệt sau : 
EUNCTION GiaTriBool(DK : String) : BOOLEAN; 
PROCEDURE ThucHIen(ThaoTac : String) ; 


hàm GiaTriBool nhận vào một chuỗi điều kiện, nó sẽ phân tích chuỗi, 
tính toán rồi trả ra giá trị BOOLEAN của biểu thức này. 


Ví dụ : GiaTriBoolean(f6<7') sẽ trả ra FALSE 


Thủ tục ThucHien cũng nhận vào một chuỗi, nó cũng sẽ phân tích chuỗi 
rồi tiến hành thực hiện nhỮng hành động được miêu tả trong chuÔi này. 


Với hàm và thủ tục này, chương trình của chúng ta sẽ nhƯ sau : 
CONSTSO LUAT =3; 

TYPE 

Luat RECORD 

DK : String; 

ThiHanh : String; 

END; 

DSLuat ARRAY [1..SO_LUAT] OE Luat; 9; 
VAR 

CacLuat DSLuat; 

PROCEDURE KhoiDong; 

BEGIN 


CacLuat[1].DK := “x = Vx'; 


CacLuat[2].DK := “y = 0”; 

CacLuat[3].DK := “y>0”; 9; 

CacLuat{ 1]. Thao Tac := “x:=0”; 

CacLuat{[2]. Thao Tac:= “y:=Vy'; 

CacLuat{[3].Thao Tac:= “k:=min(Vx-x,y), x:=x+k, y:=y-k”; 

END; 

BEGIN 

WHILE (x<>z) AND (y<>z) DO BEGIN 

FORI:=1 TO SO_LUAT DO 

TE GiaTriBoolean(CacLuat[i].DK) 

THEN ThucHIen(CacLuat[ï].Thao Tac); 

END; 

END. 

Chúng ta tạm cho rằng trong quá trình chương trình thi hành, ta có thể dễ 
dàng thay đổi số phần tử mảng CacLuat (các ngôn ngữ lập trình sau này 
như Visual C++, Delphi đều cho phép điều này). Với chương trình này, 
khi muốn sửa đổi "tri thức", bạn chỉ cần thay đổi giá trị mảng Luat là 
XONE. 

Tuy nhiên, người dùng vẫn gặp khó khăn khi muốn bổ sung hoặc hiệu 
chỉnh tri thức. Họ cần phải nhập các chuỗi đại loại như “x=0? hoặc 
'k:=min(Vx-x,y)° ...Các chuỖi này, tuy có ý nghĩa đối với chương trình 
nhưng vẫn còn khá xa lạ đối với người dùng bình thường. Chúng ta cần 


giảm bớt "khoảng cách" này lại bằng cách đưa ra những chuỗi điều kiện 
hoặc thao tác có ý nghĩa trực tiếp đối với người dùng. Chương trình sẽ có 


chuyển đổi lại các điều kiện và thao tác này sang dạng phù hợp với 
chương trình. 


Để làm được điều trên. Chúng ta cần phải liệt kê được các trạng thái và 
thao tác cơ bản của bài toán này. Sau đây là một số trạng thái và thao tác 
cơ bản. 


@œ 
Trạng thái cơ bản : 


Bình X đầy, Bình X rỗng, Bình X không rỗng, Bình X có n lít nước. 
œ+ 


Thao tác 


Đổ hết nước trong bình, Đổ đầy nước trong bình, Đổ nước từ bình A 
sang bình B cho đến khi B đầy hoặc A rỗng. 


Lưu ý rằng ta không thể có thao tác "Đổ n lít nước từ A sang B" vì bài 
toán đã giả định rằng các bình đều không có vạch chia, hơn nữa nếu ta 
biết cách đổ n lít nước từ A sang B thì lời giải bài toán trở thành quá đơn 
giản. 


"Múc đầy X" 
"Đổ z lít nước tỪ X sang Y" 


Vì đây là một bài toán đơn giản nên bạn có thể dễ nhận thấy rằng, các 
trạng thái cơ bản và thao tác chẳng có gì khác so với các điều kiện mà 
chúng ta đã đưa ra. 


Kế tiếp, ta sẽ viết các đoạn chương trình cho phép người dùng nhập vào 
các luật (dạng nếu ... thì ...) được hình thành từ các trạng thái và điều 
kiện cơ bản này, đồng thời tiến hành chuyển sang dạng máy tính có thể 
xử lý được như ở ví dụ trên. Chúng ta sẽ không bàn đến việc cài đặt các 
đoạn chương trình giao tiếp với người dùng ở đây. 


Như vậy, so với chương trình truyền thống (được cấu tạo từ hai "chất 
liệu" cơ bản là dữ liệu và thuật toán), chương trình trí tuệ nhân tạo được 
cấu tạo từ hai thành phần là cơ sở tri thức (knowledge base) và động cơ 
suy diễn (inference engine). 


œ> 


Cơ sở tri thức : là tập hợp các tri thức liên quan đến vấn đề mà chương 
trình quan tâm giải quyết. 


œ+> 


Động cơ suy diễn : là phương pháp vận dụng tri thỨc trong cơ sở tri thức 
để giải quyết vấn đề. 


ĐÓNG CƠ SUY 
DIỄN 


Nếu xét theo quan niệm biểu diễn tri thức mà ta vừa bàn luận ở trên thì 
cƠ sở tri thức chỉ là một dạng dữ liệu đặc biệt và động cơ suy diễn cũng 
chỉ là mỘt dạng của thuật toán đặc biệt mà thôi. Tuy vậy, có thể nói 
rằng, cơ sở tri thức và động cơ suy diễn là một bước tiến hóa mới của 
dữ liệu và thuật toán của chương trình! Bạn có thể hình dung động cơ 
suy diễn giống như một loại động cơ tổng quát, được chuẩn hóa có thể 
dùng để vận hành nhiều loại xe máy khác nhau và cơ sở tri thức chính là 
loại nhiên liệu đặc biệt để vận hành loại động cơ này ! 


NGƯỜI DÙNG 


HỆ THỐNG GIAO TIẾP NGƯỜI DÙNG 
HỆ THỐNG THU NHẬN 8 
TỔI L/U TRI THỨC 
CƠ SỞ TRI THỨC 


CƠ sở tri thức cũng gặp phải những vấn đề tương tự như nhữỮng cƠ sở 
dữ liệu khác như sự trùng lắp, thừa, mâu thuẫn. Khi xây dựng cơ sở tri 
thức, ta cũng phải chú ý đến những yếu tố này. Như vậy, bên cạnh vấn 
đề biểu diễn tri thức, ta còn phải đề ra các phương pháp để loại bỏ 
những tri thức trùng lắp, thừa hoặc mâu thuẫn. Những thao tác này sẽ 
được thực hiện trong quá trình ghi nhận tri thức vào hệ thống. Chúng ta 
sẽ đề cập đến những phương pháp này trong phần tìm hiểu về các luật 
dân. 


Hình ảnh trên tóm tắt cho chúng ta thấy cấu trúc chung nhất của một 
chương trình trí tuệ nhân tạo. 


B. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾU DIỄN TRI THỨC TRÊN MÁY TÍNH 
V. LOGIC MỆNH ĐỂ 

Đây có lễ là kiểu biểu diễn tri thức đơn giản nhất và gần gũi nhất đối 
với chúng ta. Mệnh đề là một khẳng định, một phát biểu mà giá trị của 
nó chỉ có thể hoặc là đúng hoặc là sai. 

Ví dụ : 


phát biểu "1+1=2" có giá trị đúng. 


phát biểu "Mọi loại cá có thể sống trên bờ" có giá trị sai. 


Giá trị của mệnh đề không chỉ phụ thuộc vào bản thân mệnh đề đó. Có 
những mệnh đề mà giá trị của nó luôn đúng hoặc sai bất chấp thời gian 
nhưng cũng có những mệnh đề mà giá trị của nó lại phụ thuộc vào thời 
gian, không gian và nhiều yếu tố khác quan khác. Chẳng hạn như mệnh 
đề : "Con người không thể nhảy cao hơn 5m với chân trần" là đúng khi ở 
trái đất , còn ở những hành tinh có lực hấp dẫn yếu thì có thể sai. 


Ta ký hiệu mệnh đề bằng những chữ cái la tinh như a, b, c,... 


Có 3 phép nối cơ bản để tạo ra những mệnh đề mới từ nhỮng mệnh đề 
cơ sở là phép hội (_), giao(_ ) và phủ định ( ) 


Bạn đọc chắn hẳn đã từng sử dụng logic mệnh đề trong chương trình rất 
nhiều lần (như trong cấu trúc lệnh IF.... THEN ... ELSE) để biểu diễn 
các tri thức "cứng" trong máy tính ! 


Bên cạnh các thao tác tính ra giá trị các mệnh đề phức từ giá trị nhỮng 
mệnh để con, chúng ta có được một cơ chế suy diễn nhƯ sau : 


Modus Ponens : Nếu mệnh đề A là đúng và mệnh đề AB là đúng thì giá 
trị của B sẽ là đúng. 

eẠ 

Modus Tollens : Nếu mệnh đề AB là đúng và mệnh đề B là sai thì giá trị 
của A sẽ là sai. 

Các phép toán và suy luận trên mệnh đề đã được đề cập nhiều đến trong 
các tài liệu về toán nên chúng ta sẽ không đi vào chỉ tiết Ởở đây. 

VI. LOGIC VỊ TỪ 


Biểu diễn tri thức bằng mệnh đề sáp phải một trở ngại cơ bản là ta 
không thể can thiệp vào cấu trúc của một mệnh đề. Hay nói một cách 
khác là mệnh đề không có cấu trúc . Điều này làm hạn chế rất nhiều thao 


tác suy luận . Do đó, người ta đã đưa vào khái niệm vị từ và lượng tỪ ( - 
với mọi, - tồn tại) để tăng cường tính cấu trúc của một mệnh đề. 


Trong logic vị từ, một mệnh đề được cấu tạo bởi hai thành phần là các 
đối tượng tri thức và mối liên hệ giỮa chúng (gọi là vị từ). Các mệnh đề 
sẽ được biểu diễn dưới dạng : 

VỊ tỪ (<đối tượng 1>, <đối tượng 2>, ..., <đỐi tượng n>) 


Như vậy để biểu diễn vị của các trái cây, các mệnh đề sẽ được viết lại 
thành : 


Cam có vị Ngọt VỊ (Cam, Ngọt) 


Cam có màu Xanh Màu (Cam, Xanh) 


Kiểu biểu diễn này có hình thức tương tự như hàm trong các ngôn ngữ 
lập trình, các đối tượng tri thức chính là các tham số của hàm, giá trị 
mệnh đề chính là kết quả của hàm (thuộc kiểu BOOLEAN). 

Với vị tỪ, ta có thể biểu diễn các tri thức dưới dạng các mệnh đề tổng 
quát, là nhỮng mệnh đề mà giá trị của nó được xác định thông qua các đối 
tượng tri thức cấu tạo nên nó. 


Chẳng hạn tri thức : "A là bố của B nếu B là anh hoặc em của một người 
con của A" có thể được biểu diễn dưới dạng vị tỪ như sau : 


Bố (A, B) = Tổn tại Z sao cho : Bố (A, Z) và (Anh(Z, B) hoặc Anh(B,Z)) 
Trong trường hợp này, mệnh đề Bố(A,B) là một mệnh đề tổng quát 
Như vậy nếu ta có các mệnh đề cơ sở là : 

a) Bố ("An", "Bình") có giá trị đúng (Anh là bố của Bình) 


b) Anh("Tú", "Bình") có giá trị đúng (Tú là anh của Bình) 


thì mệnh đề c) Bố ("An", "Tú") sẽ có giá trị là đúng. (An là bố của Tú). 


Rõ ràng là nếu chỉ sử dụng logic mệnh đề thông thường thì ta sẽ không 
thể tìm được một mối liên hệ nào giữa c và a,b bằng các phép nối mệnh 
đề , ,. TỪ đó, ta cũng không thể tính ra được giá trị của mệnh đề c. 
Sở dĩ như vậy vì ta không thể thể hiện tường minh tri thức "(A là bố của 
B) nếu có Z sao cho (A là bố của Z) và (Z anh hoặc em C)" dưới dạng 
các mệnh đề thông thường. Chính đặc trưng của vị từ đã cho phép chúng 
ta thể hiện được các tri thức dạng tổng quát như trên. 


Thêm một số ví dụ nữa để các bạn thấy rõ hơn khả năng của vị từ : 


Câu cách ngôn "Không có vật gì là lớn nhất và không có vật gì là bé 
nhất!" có thể được biểu diễn dưới dạng vị tỪ như sau : 


LớnHƠơn(x,y) = x>y 
NhỏHƠơn(x,y) = x<y 

x y:LớnHơn(y,x)và x, y: NhỏHơn(y,x) 
Câu châm ngôn "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" được hiểu là "chơi 
với bạn xấu nào thì ta cũng sẽ thành người xấu" có thể được biểu diễn 
báắng vị từ như sau : 
NgườiXấu (x)=  y: Bạn(x,y) và NgườiXấu(y) 
Công cụ vị từ đã được nghiên cứu và phát triển thành một ngôn ngữ lập 
trình đặc trưng cho trí tuệ nhân tạo. Đó là ngôn ngữ PROLOG. Phần đọc 
thêm của chương sẽ giới thiệu tổng quan với các bạn về ngôn ngữ này. 
VII. MỘT SỐ THUẬT GIẢI LIÊN QUAN ĐẾN LOGIC MỆNH ĐỀ 
Một trong những vấn đề khá quan trọng của logic mệnh đề là chứng 


minh tính đúng đắn của phép suy diễn (a b). Đây cũng chính là bài toán 
chứng minh thường gặp trong toán học. 


Rõ ràng rằng với hai phép suy luận cơ bản của logic mệnh đề (Modus 
Ponens, Modus Tollens) cộng với các phép biẾn đổi hình thức, ta cũng có 
thể chứng minh được phép suy diễn. Tuy nhiên, thao tác biến đối hình 
thức là rất khó cài đặt được trên máy tính. Thậm chí điều này còn khó 
khăn với cả con người! 

Với công cụ máy tính, bạn có thể cho rằng ta sẽ dễ dàng chứng minh 
được mọi bài toán bắng một phương pháp "thô bạo" là lập bảng chân trị. 
Tuy về lý thuyết, phương pháp lập bảng chân trị luôn cho được kết quả 
cuối cùng nhưng đỘ phức tạp của phƯơng pháp này là quá lớn, O(2n) với 
n là số biến mệnh đề. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu hai phương pháp 
chứng minh mệnh đề với độ phức tạp chỉ có O(n). 

VII.1. Thuật giải Vương Hạo 

BI : Phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề theo dạng chuẩn sau : 
L1, Cz12,.s.¿ CzÌn: KITT T2, ›;.K TH 


Trong đó các GTïi và KLi là các mệnh đề được xây dựng từ các biến 
mệnh đề và 3 phép nối cơbản: , , 


B2 : Chuyển vế các GTi và KLi có dạng phủ định. 
Ví dụ: 
Pp.d Œứ 5) Øøp T 5, P 
P qPp BPp Œứ S),ð,S 
B3: Nếu GTicóphép thì thay thế phép bằng dấu "," 
Nếu KLi cóphép thì thay thế phép bằng dấu "," 
Ví dụ : 


DU; PS) de $ 


Đ.q,b, P 5q 5 
B4: Nếu GTi có phép thì tách thành hai dòng con. 
Nếu ở KLi có phép thì tách thành hai dòng con. 
Ví dụ: 
PP q dq 
Pp, P q p.q q 


B5 : Một dòng được chứng minh nếu tồn tại chung một mệnh đề ở ở cả 
hai phía. 


Ví dụ : 

D,q q được chứng minh 
PP q PP,q 

Bồ 


a) Nếu một dòng không còn phép nối hoặc ở cả hai vế và ở 2 vế 
không có chung một biến mệnh đề thì dòng đó không được chứng minh. 


b) Một vấn đề được chứng minh nếu tất cả dòng dẫn xuất từ dạng 
chuẩn ban đầu đều được chứng minh. 


VIL2 Thuật giải Robinson 
Thuật giải này hoạt động dựa trên phương pháp chứng minh phản chứng. 
Phương pháp chứng minh phản chứng 


Chứng minh phép suy luận (a b) là đúng (với a là giả thiết, b là kết 
luận). 


Phản chứng : giả sử b sai suy ra b là đúng. 


Bài toán được chứng minh nếu a đúng và  b đúng sinh ra một mâu thuẫn. 


BI : Phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề dưới dạng chuẩn như 
sau : 


GTII1,GI2,..,GIn KLI, KL2,.. KLÙm 


Trong đó : GTi và KLj được xây dựng từ các biến mệnh đề và các phép 
toán: ,, 


B2: Nếu GTi có phép thì thay bằng dấu "," 
Nếu KLi có phép thì thay bằng dấu "," 
B3 : Biến đổi dòng chuẩn ở B1 về thành danh sách mệnh đề như sau : 
{GI1,C12..s; I1: - KT... T2. Em} 
B4 : Nếu trong danh sách mệnh đề ở bước 2 có 2 mệnh đề đối ngẫu 
nhau thì bài toán được chứng minh. Ngược lại thì chuyển sang B4. (a và 
a gọi là hai mệnh đề đối ngẫu nhau) 
B5 : Xây dựng một mệnh đề mới bằng cách tuyển một cặp mệnh đề 
trong danh sách mệnh đề ở bước 2. Nếu mệnh đề mới có các biến mệnh 
đề đối ngẫu nhau thì các biến đó được loại bỏ. 
VídU:&#p q  r s q 
Hai mệnh đề q, q là đối ngẫu nên sẽ được loại bỏ 

b- #:8 


B6 : Thay thế hai mệnh đề vừa tuyển trong danh sách mệnh đề bằng 
mệnh đề mới. 


Ví dụ : 


{P. qd; T 5 d,W ES q} 


LỮUỔ. T7 :5S/W T17§5 J 
B7 : Nếu không xây dựng được thêm một mệnh đề mới nào và trong 
danh sách mệnh đề không có 2 mệnh đề nào đối ngẫu nhau thì vấn đề 
không được chứng minh. 
Ví dụ : Chứng minh rằng 

P q; q l, F 5; u 5 D; u 
B51 :U 0d. 1E Ê-sS, HU S5/DU} 


B4 : Có tất cả 6 mệnh đề nhưng chưa có mệnh đề nào đối ngẫu nhau. 


B5: tuyển một cặp mệnh đề (chọn hai mệnh đề có biến đối ngẫu). 
Chọn hai mệnh để đầu : 


PBqQ qr pPrT 
Danh sách mệnh đề thành : 
tCP'úy, È 6. s08} 
Vẫn chưa có mệnh đề đối ngẫu. 
Tuyển hai cặp mệnh đề đầu tiên 
BÊ #.S-/P-Š 
Danh sách mệnh đề thành { p s, u  s,p,u} 
Vẫn chưa có hai mệnh đề đối ngẫu 
Tuyển hai cặp mệnh đề đầu tiên 
b5. 6 (6- 


Danh sách mệnh đề thành: { p  u,p,u} 


Vẫn chưa có hai mệnh đề đối ngẫu 
Tuyển hai cặp mệnh đề : 
p.uu p 
Danh sách mệnh đề trở thành : { p, p } 
Có hai mệnh đề đối ngẫu nên biểu thức ban đầu đã được chứng minh. 


VIII BIỂU DIỄN TRI THỨC SỬ DỤNG LUẬT DẪN XUẤT (LUẬT 
SINH) 


VIII.1. Khái niệm 


Phương pháp biểu diễn tri thức bằng luật sinh được phát minh bởi 
Newell và Simon trong lúc hai ông đang cố gắng xây dựng một hệ giải 
bài toán tổng quát. Đây là một kiểu biểu diễn tri thức có cấu trúc. Ý 
tưởng cơ bản là tri thức có thể được cấu trúc bằng một cặp điều kiện — 
hành động : "NẾU điều kiện xảy ra THÌ hành động sẽ được thi hành". 
Chẳng hạn : NẾU đèn giao thông là đỏ THÌ bạn không được đi thẳng, 
NẾU máy tính đã mở mà không khởi động được THÌ kiểm tra nguồn 
điện, ... 


Ngày nay, các luật sinh đã trở nên phổ biến và được áp dụng rộng rãi 
trong nhiều hệ thống trí tuệ nhân tạo khác nhau. Luật sinh có thể là một 
công cụ mô tả để giải quyết các vấn đề thực tế thay cho các kiểu phân 
tích vấn đề truyền thống. Trong trường hợp này, các luật được dùng như 
là những chỉ dẫn (tuy có thể không hoàn chỉnh) nhưng rất hữu ích để trợ 
giúp cho các quyết định trong quá trình tìm kiếm, từ đó làm giảm không 
gian tìm kiếm. Một ví dụ khác là luật sinh có thể được dùng để bắt 
chước hành vi của những chuyên gia. Theo cách này, luật sinh không chỉ 
đơn thuần là một kiểu biểu diễn tri thức trong máy tính mà là một kiểu 
biểu diễn các hành vi cỦa con người. 


Một cách tổng quát luật sinh có dạng như sau : 


P1 P2... Pn Q 


Tùy vào các vấn đề đang quan tâm mà luật sinh có những ngữ nghĩa hay 
cầu tạo khác nhau : 


Trong logic vị từ : P1, P2, ..., Pn, Q là những biểu thức logic. 

Trong ngôn ngữ lập trình, mỗi một luật sinh là một câu lệnh. 

TEF (P1 AND P2 AND.. AND Pn) THEN Q. 

Trong lý thuyết hiểu ngôn ngữ tự nhiên, mỗi luật sinh là một phép dịch : 
ONE. một. 

TWO_ hai. 

JANUARY_ tháng một 


Để biểu diễn một tập luật sinh, người ta thường phải chỉ rõ hai thành 
phần chính sau : 


(1) Tập các sự kiện F(Facts) 

F={f1,f2,...fn } 

(2) Tập các quy tắc R (Rules) áp dụng trên các sự kiện dạng như sau : 
fLATf2A...Afi q 

Trong đó, các fi ,, q đều thuộc F 

Ví dụ : Cho 1 cơ sở tri thức được xác định như sau : 

Các sự kiện : A, B, C, D, E, F,G, H,K 

Tập các quy tắc hay luật sinh (rule) 


R1:A E 


R2:B 


R3:H 


R4:E 


^^ () m  ĐÖ 


C 
R3; B 
RG?D) E E € 
R7:G K Ầ 


n1 


VIIIL2. Cơ chế suy luận trên các luật sinh 


œ+ 


Suy diễn tiến : là quá trình suy luận xuất phát từ một số sự kiện ban đầu, 
xác định các sự kiện có thể được "sinh" ra tỪ sự kiện này. 


Sự kiện ban đầu : H, K 
R3:H A{A,H.K)} 

KI:À E{+A,EH,H} 
R5:E K B{(A,B,E,H,K} 


R2: 


œ 


D(A,B,D, E, H, K ) 


RG: 


Đ 


E K C{A,B,C,D,E,H,K} 

@« 

Suy diễn lùi : là quá trình suy luận ngược xuất phát tỪ một số sự kiện 
ban đầu, ta tìm kiếm các sự kiện đã "sinh" ra sự kiện này. Một ví dụ 
thường gặp trong thực tế là xuất phát từ các tình trạng của máy tính, 
chẩn đoán xem máy tính đã bị hỏng hóc ở đâu. 


Xi qI] : 


Tập các sự kiện : 


‹_Ổ cứng là "hỏng" hay "hoạt động bình thường" 
e Hỏng màn hình. 

e Lỏng cáp màn hình. 

e Tình trạng đèn ổ cứng là "tắt" hoặc "sáng" 

e Có âm thanh đọc ổ cứng. 

e Tình trạng đèn màn hình "xanh" hoặc "chớp đỏ" 
e« Không sử dụng được máy tính. 

e Điện vào máy tính "có" hay "không" 


Tập các luật : 


R1. Nếu ( (ổ cứng "hỏng") hoặc (cáp màn hình "lỏng")) thì không sử 
dụng được máy tính. 


R2. Nếu (điện vào máy là "có") và ( (âm thanh đọc ổ cứng là "không") 
hoặc tình trạng đèn ổ cứng là "tắt")) thì (ổ cứng "hỏng"). 


R3. Nếu (điện vào máy là "có") và (tình trạng đèn màn hình là "chớp đỏ") 
thì (cáp màn hình "lỏng"). 


Để xác định được các nguyên nhân gây ra sự kiện "không sử dụng được 
máy tính", ta phải xây dựng một cấu trúc đồ thị gọi là đồ thị AND/OR 
nhƯ sau : 


Không sử dụng được 
tnáy tính 


Tình trạng đèn 
tnàn hình 


“chứp đủ” 


Như vậy là để xác định được nguyên nhân gây ra hỏng hóc là do ổ cứng 
hỏng hay cáp màn hình lỏng, hệ thống phải lần lượt đi vào các nhánh để 
kiểm tra các điều kiện như điện vào máy "có", âm thanh ổ cứng 
"không"... Tại một bước, nếu giá trị cần xác định không thể được suy ra 
từ bất kỳ một luật nào, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng trực tiếp nhập 
vào. Chẳng hạn như để biết máy tính có điện không, hệ thống sẽ hiện ra 
màn hình câu hỏi "Bạn kiểm tra xem có điện vào máy tính không (kiểm 
tra đèn nguồn)? (C/K)". Để thực hiện được cơ chế suy luận lùi, người ta 
thường sử dụng ngăn xếp (để ghi nhận lại những nhánh chưa kiểm tra). 


VIII.3. Vấn đề tối ưu luật 


Tập các luật trong một cơ sở tri thức rất có khả năng thừa, trùng lắp 
hoặc mâu thuẫn. Dĩ nhiên là hệ thống có thể đổ lỗi cho người dùng về 
việc đưa vào hệ thống những tri thức như vậy. Tuy việc tối ưu một cơ 
sở tri thức về mặt tổng quát là một thao tác khó (vì giữa các tri thức 
thường có quan hệ không - tường minh), nhưng trong giới. hạn cơ sở tri 
thức dưới dạng luật, ta vẫn có một số thuật toán đơn giản để loại bỏ các 
vấn đề này. 


VIII3.1. Rút gọn bên phải 


Luật sau hiển nhiên đúng : 

A B A(1) 

Do đó luật 

A B AC 

Là hoàn toàn tương đương với 

A B €C 

Quy tắc rút gọn : Có thể loại bỏ những sự kiện bên vế phải nếu những 
sự kiện đó đã xuất hiện bên vế trái. Nếu sau khi rút gọn mà vế phải trở 


thành rỗng thì luật đó là luật hiển nhiên. Ta có thể loại bỏ các luật hiển 
nhiên ra khỏi tri thức. 


VII.3.2. Rút gọn bên trái 

Xét các luật : 

4+. ‹£t2)4) 3501 10% © 

Rõ ràng là luật A, B__C có thể được thay thế bằng luật AC mà không 
làm ảnh hưởng đến các kết luận trong mọi trường hợp. Ta nói rằng sự 


kiện B trong luật (1) là dư thừa và có thể được loại bỏ khỏi luật dẫn 
trên. 


VIII.3.3. Phân rã và kết hợp luật 
LuậtA B C 
Tương đương với hai luật 


AC 


Đ- Ả. 


Với quy tắc này, ta có thể loại bỏ hoàn toàn các luật có phép nối HOẶC. 
Các luật có phép nối này thường làm cho thao tác xử lý trở nên phức tạp. 


VIIL3.4. Luật thừa 


Một luật dẫnA_ B được gọi là thừa nếu có thể suy ra luật này từ nhỮng 
luật còn lại. 


Ví dụ : trong tập các luật gồm {A B,B C,A C} thì luật thứ 3 là luật 
thừa vì nó có thể được suy ra từ 2 luật còn lại. 


VIII.3.5. Thuật toán tối ưu tập luật dẫn 


Thuật toán này sẽ tối ưu hóa tập luật đã cho bằng cách loại đi các luật có 
phép nối HOẶC, các luật hiển nhiên hoặc các luật thừa. 


Thuật toán bao gồm các bước chính 

BI : Rút gọn vế phải 

Với mỗi luật r trong R 

Với mỗi sự kiệnA  VếPhải¡(r) 

Nếu A VếTrái(r) thì Loại A ra khỏi vế phải của R. 

Nếu VếPhải(r) rỗng thì loại bỏ r ra khỏi hệ luật dẫn : R = R - {r} 
B2 : Phân rã các luật 

Với mỗi luậtr:X1 X2... Xn YtrongR 

Với mỗi ¡ từ 1 đếnnR:=R+{Xi Y} 


R:=R-tfr} 


B3 : Loại bỏ luật thừa 

Với mỗi luật r thuộc R 

Nếu VếPhải()  BaoĐóng(VếTrái(r), R-{r}) thì R := R - {r} 

B4 : Rút gọn vế trái 

Với mỗi luật dẫnr:X:A1 A2,..,An YthuộcR 

Với mỗi sự kiện Ai thuộc r 

Gọi luậtr1:X-—Ai Y 

S=(R-tr}) {r1} 

Nếu BaoĐóng( X- Ai,S) BaoĐóng(X, R) thì loại sự kiện A ra khỏi X 
VIII.4. Ưu điểm và nhược điểm của biểu diễn tri thức bằng luật 
œ 

Ưu điểm 


Biểu diễn tri thức bằng luật đặc biệt hữu hiệu trong những tình huống 
hệ thống cần đưa ra những hành động dựa vào nhỮng sự kiện có thể 
quan sát được. Nó có những ưu điểm chính yếu sau đây : 


Các luật rất dễ hiểu nên có thể dễ dàng dùng để trao đổi với người dùng 
(vì nó là mỘt trong nhỮng dạng tự nhiên của ngôn ngỮ). 


°Ạ 

Có thể dễ dàng xây dựng được cơ chế suy luận và giải thích từ các luật. 
° 

Việc hiệu chỉnh và bảo trì hệ thống là tương đối dễ dàng. 


Có thể cải tiến dễ dàng để tích hợp các luật mờ. 
eẠ 

Các luật thường ít phụ thuộc vào nhau. 

@œ 


Nhược điểm 


Các tri thức phức tạp đôi lúc đòi hỏi quá nhiều (hàng ngàn) luật sinh. 
Điều này sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến tốc độ lân quản trị 
hệ thống. 


Thống kê cho thấy, người xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo thích sử 
dụng luật sinh hơn tất cả phương pháp khác (dễ hiểu, dễ cài đặt) nên họ 
thường tìm mọi cách để biểu diễn tri thức bằng luật sinh cho dù có 
phương pháp khác thích hợp hơn! Đây là nhược điểm mang tính chủ quan 
của con người. 


Cơ sở tri thức luật sinh lớn sẽ làm giới hạn khả năng tìm kiếm của 
chương trình điều khiển. Nhiều hệ thống gặp khó khăn trong việc đánh 
giá các hệ dựa trên luật sinh cũng như gặp khó khăn khi suy luận trên 
luật sinh. 


X. BIỄU DIỄN TRI THỨC SỬ DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA 
X.1. Khái niệm 


Mạng ngữ nghĩa là một phương pháp biểu diễn tri thức đầu tiên và cũng 
là phương pháp dễ hiểu nhất đối với chúng ta. Phương pháp này sẽ biểu 
diễn tri thức dưới dạng một đồ thị, trong đó đỉnh là các đối tượng (khái 
niệm) còn các cung cho biết mối quan hệ giữa các đối tượng (khái niệm) 
này. 


Chẳng hạn : giữa các khái niệm chích chòe, chim, hót, cánh, tổ có một số 
mối quan hệ nhƯ sau : 


Chích chòe là một loài chim. 
Chim biết hót 
Chim có cánh 


Chim sống trong tổ 


Các mối quan hệ này sẽ được biểu diễn trực quan bằng một đồ thị như 
S8? 


Do mạng ngữ nghĩa là một loại đồ thị cho nên nó thừa hƯởng được tất 
cả những mặt mạnh của công cụ này. Nghĩa là ta có thể dùng những 
thuật toán của đồ thị trên mạng ngữ nghĩa nhƯ thuật toán tìm liên thông, 
tìm đường đi ngắn nhất,... để thực hiện các cơ chế suy luận. Điểm đặc 
biệt của mạng ngữ nghĩa so với đồ thị thông thường chính là việc gán 
một ý nghĩa (có, làm, là, biết, ...) cho các cung. Trong đồ thị tiêu chuẩn, 
việc có một cung nối giữa hai đỉnh chỉ cho biết có sự liên hệ giữa hai 
đỉnh đó và tất cả các cung trong đồ thị đều biểu diễn cho cùng một loại 
liên hệ. Trong mạng ngữ nghĩa, cung nối giữa hai đỉnh còn cho biết giữa 
hai khái niệm tương ứng có sự liên hệ như thế nào. Việc gán ngữ nghĩa 
vào các cung của đồ thị đã giúp giảm bớt được số lượng đồ thị cần phải 


dùng để biễu diễn các mối liên hệ giữa các khái niệm. Chẳng hạn như 
trong ví dụ trên, nếu sử dụng đồ thị thông thường, ta phải dùng đến 4 
loại đồ thị cho 4 mối liên hệ : một đồ thị để biểu diễn mối liên hệ "là", 
một đồ thị cho mối liên hệ "làm", một cho "biết" và một cho "có" 


Một điểm khá thú vị của mạng ngữ nghĩa là tính kế thừa. Bởi vì ngay từ 
trong khái niệm, mạng ngữ nghĩa đã hàm ý sự phân cấp (như các mối liên 
hệ "là") nên có nhiều đỉnh trong mạng mặc nhiên sẽ có nhữỮng thuộc tính 
của những. đỉnh khác. Chẳng hạn theo mạng ngữ nghĩa Ở trên, ta có thể 
dễ dàng trả lời "có" cho câu hỏi : "Chích chòe có làm tổ không?”. Ta có 
thể khẳng định được điều này vì đỉnh "chích chòe" có liên kết "là" với 
đỉnh "chim" và đỉnh "chim" lại liên kết "biết" với đỉnh "làm tổ" nên suy ra 
đỉnh "chích chòe" cũng có liên kết loại "biết" với đỉnh "làm tổ". (Nếu để 
ý, bạn sẽ nhận ra được kiểu "suy luận" mà ta vừa thực hiện bắt nguồn 
tỪ thuật toán "loang" hay "tìm liên thông" trên đồ thị!). Chính đặc tính kế 
thừa của mạng ngữ nghĩa đã cho phép ta có thể thực hiện được rất nhiều 
phép suy diễn từ những thông tin sẵn có trên mạng. 


Tuy mạng ngữ nghĩa là một kiểu biểu diễn trực quan đối với con người 
nhưng khi đưa vào máy tính, các đỐi tượng và mối liên hệ giỮa chúng 
thường được biểu diễn dưới dạng những phát biểu động từ (như vị từ). 
Hơn nữa, các thao tác tìm kiếm trên mạng ngữ nghĩa thường khó khăn 
(đặc biệt đối với những mạng có kích thước lớn). Do đó, mô hình mạng 
ngữ nghĩa được dùng chủ yếu để phân tích vấn đề. Sau đó, nó sẽ được 
chuyển đổi sang dạng luật hoặc frame để thi hành hoặc mạng ngữ nghĩa 
sẽ được dùng kết hợp với một số phương pháp biểu diễn khác. 


X.2. Ưu điểm và nhược điểm của mạng ngữ nghĩa 
& 

Ưu điểm 

°Ạ 


Mạng ngữ nghĩa rất linh động, ta có thể dễ dàng thêm vào mạng các đỉnh 
hoặc cung mới để bổ sung các tri thức cần thiết. 


Mạng ngữ nghĩa có tính trực quan cao nên rất dễ hiểu. 


Mạng ngữ nghĩa cho phép các đỉnh có thể thừa kế các tính chất tỪ các 
đỉnh khác thông qua các cung loại "là", từ đó, có thể tạo ra các liên kết 
"ngầm" giữa những đỉnh không có liên kết trực tiếp với nhau. 


Mạng ngữ nghĩa hoạt động khá tự nhiên theo cách thức con người ghi 
nhận thông tin. 


œ> 


Nhược điểm 


Cho đến nay, vẫn chưa có một chuẩn nào quy định các giới hạn cho các 
đỉnh và cung của mạng. Nghĩa là bạn có thể gán ghép bất kỳ khái niệm 
nào cho đỉnh hoặc cung! 


Tính thừa kế (vốn là một ưu điểm) trên mạng sẽ có thể dẫn đến nguy cơ 
mâu thuẫn trong tri thức. Chẳng hạn, nếu bổ sung thêm nút "”Gà” vào 
mạng như hình sau thì ta có thể kết luận rằng "Gà" biết "bay". Sở dĩ có 
điều này là vì có sự không TÕ ràng trong ngữ nghĩa gán cho một nút của 
mạng. Bạn đọc có thể phản đối quan điểm vì cho rằng, việc sinh ra mâu 
thuẫn là do ta thiết kế mạng dở chứ không phải do khuyết điểm của 
mạng!. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, tính thừa kế sinh ra rất nhiều mối liên 
"ngầm" nên khả năng nảy sinh ra một mối liên hệ không hợp lệ là rất 
lớn! 


Hầu như không thể biển diễn các tri thức dạng thủ tục bằng mạng ngữ 
nghĩa vì các khái niệm về thời gian và trình tự không được thể hiện 
tường minh trên mạng ngỮ nghĩa. 


X.3. Một ví dụ tiêu biểu 


Dù là một phương pháp tương đối cũ và có những yếu điểm nhưng mạng 
ngữ nghĩavẫn có những ứng dụng vô cùng độc đáo. Hai loại ứng dụng 
tiêu biểu của mạng ngữ nghĩa là ứng dụng xử lý ngôn ngỮ tự nhiên và 
ứng dụng giải bài toán tự động. 


Ví dụ 1 : Trong ứng dụng xử lý ngôn ngỮ tự nhiên, mạng ngữ nghĩa có 
thể giúp máy tính phân tích được cấu trúc của câu để từ đó có thể phần 
nào "hiểu" được ý nghĩa của câu. Chẳng hạn, câu "Châu đang đọc một 
cuốn sách dày và cười khoái trá" có thể được biểu diễn bằng một mạng 
ngữ nghĩa nhƯ sau : 


Ví dụ 2 : Giải bài toán tam giác tổng quát 


Chúng ta sẽ không đi sâu vào ví dụ 1 vì đây là một vấn đề quá phức tạp 
để có thể trình bày trong cuốn sách này. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ 
khảo sát một vấn đề đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần độc đáo. 
Khi mới học lập trình, bạn thường được giáo viên cho nhỮng bài tập 
nhập môn đại loại như "Cho 3 cạnh của tam giác, tính chiều dài các 
đường cao", "Cho góc a, b và cạnh AC. Tính chiều dài trung tuyến", ... 
Với mỗi bài tập này, việc bạn cần làm là lấy giấy bút ra tìm cách tính, 
sau khi đã xác định các bước tính toán, bạn chuyển nó thành chương trình. 
Nếu có 10 bài, bạn phải làm lại việc tính toán rồi lập trình 10 lần. Nếu 
có 100 bài, bạn phải làm 100 lần. Và tin buồn cho bạn là số lượng bài 
toán thuộc loại này là rất nhiều! Bởi vì một tam giác có tất cả 22 yếu tố 
khác nhau!. Không lẽ mỗi lần gặp một bài toán mới, bạn đều phải lập 
trình lại? Liệu có một chương trình tổng quát có thể tự động giải được 


tất cả (vài ngàn!) những bài toán tam giác thuộc loại này không? Câu trả 
lời là CÓ ! Và ngạc nhiên hơn nữa, chương trình này lại khá đơn giản. 
Bài toán này sẽ được giải bằng mạng ngỮ nghĩa. 


Có 22 yếu tố liên quan đến cạnh và góc của tam giác. Để xác định một 
tam giác hay để xây dựng một 1 tam giác ta cần có 3 yếu tố trong đó phải 
có yếu tố cạnh. Như vậy có khoảng C322 -1 (khoảng vài ngàn) cách để 
xây dựng hay xác định một tam giác. Theo thống kê, có khoảng 200 công 
thức liên quan đến cạnh và góc 1 tam giác. 


Để giải bài toán này bằng công cụ mạng ngữ nghĩa, ta phải sử dụng 
khoảng 200 đỉnh để chứa công thức và khoảng 22 đỉnh để chứa các yếu 
tố của tam giác. Mạng ngữ nghĩa cho bài toán này có cấu trúc như sau : 


Đỉnh của đồ thị bao gồm hai loại : 
Đỉnh chứa công thức (ký hiệu bằng hình chữ nhật) 
Đỉnh chứa yếu tố của tam giác (ký hiệu bằng hình tròn) 


Cung : chỉ nối từ đỉnh hình tròn đến đỉnh hình chữ nhật cho biết yếu tố 
tam giác xuất hiện trong công thức nào (không có trường hợp cung nối 
giữa hai đỉnh hình tròn hoặc cung nối giữa hai đỉnh hình chữ nhật). 


* Lưu ý : trong một công thức liên hệ giữa n yếu tố của tam giác, ta giả 
định rằng nếu đã biết giá trị của n-1 yếu tố thì sẽ tính được giá trị của 
yếu tố còn lại. Chẳng hạn như trong công thức tổng 3 góc của tam giác 
bằng 1800 thì khi biết được hai góc, ta sẽ tính được góc còn lại. 


Cơ chế suy diễn thực hiện theo thuật toán "loang" đơn giản sau : 


B1 : Kích hoạt những đỉnh hình tròn đã cho ban đầu (những yếu tố đã có 
giá trị)B2 : Lặp lại bước sau cho đến khi kích hoạt được tất cả những 
đỉnh ứng với những yếu tố cần tính hoặc không thể kích hoạt được bất 
kỳ đỉnh nào nữa. Nếu một đỉnh hình chữ nhật có cung nối với n đỉnh hình 
tròn mà n-1 đỉnh hình tròn đã được kích hoạt thì kích hoạt đỉnh hình tròn 


còn lại (và tính giá trị đỉnh còn lại này thông qua công thức ở đỉnh hình 
chữ nhật). 


Giả sử ta có mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác nhƯ hình sau 


Ví dụ: "Cho hai góc và chiều dài cạnh a của tam giác. Tính chiều dài 
đường cao hC". Với mạng ngữ nghĩa đã cho trong hình trên. Các bước thi 
hành của thuật toán như sau : 

Bắt đầu : đỉnh a của đồ thị được kích hoạt. 


Công thức (1) được kích hoạt (vì a được kích hoạt). TỪ công thức 
(1) tính được cạnh b. Đỉnh b được kích hoạt. 


Công thức (4) được kích hoạt (vì  ). TỪ công thức (4) tính được góc 


Công thức (2) được kích hoạt (vì 3 đỉnh b được kích hoạt). TỪ công 
thức (2) tính được cạnh c. Đỉnh c được kích hoạt. 


Công thức (3) được kích hoạt (vì 3 đỉnh a, b, c được kích hoạt) . Từ công 
thức (3) tính được diện tích S. Đỉnh S được kích hoạt. 


Công thức (5) được kích hoạt (vì 2 đỉnh S, c được kích hoạt). Từ công 
thức (5) tính được hC. Đỉnh hC được kích hoạt. 


Giá trị hC đã được tính. Thuật toán kết thúc. 


Về mặt chương trình, ta có thể cài đặt mạng ngữ nghĩa giải bài toán tam 
giác băng một mảng hai chiều A trong đó : 


Cột : Ứng với công thức. Mỗi cột ứng với một công thức tam giác khác 
nhau (đỉnh hình chữ nhật). 


Dòng : ứng với yếu tố tam giác. Mỗi dòng Ứng với một yếu tố tam giác 
khác nhau (đỉnh hình tròn). 


Phần tử A[i, j] = -1 nghĩa là trong công thức ứng với cột j có yếu tỐ tam 
giác Ứng với cột ¡. Ngược lại A[i,j] = 0. 


Để thực hiện thao tác "kích hoạt" một đỉnh hình tròn, ta đặt giá trị của 
toàn dòng ứng với yếu tổ tam giác báng 1. 


Để kiểm tra xem một công thức đã có đủ n-1 yếu tố hay chưa (nghĩa là 
kiểm tra điều kiện "đỉnh hình chữ nhật có cung nối với n đỉnh hình tròn 
mà n-1 đỉnh hình tròn đã được kích hoạt"), ta chỉ việc lấy hiệu giữa tổng 
số ô có giá trị bằng 1 và tổng sỐ ô có giá trị -1 trên cột Ứng với công thức 
cần kiểm tra. Nếu kết quả bằng n, thì công thức đã có đủ n-1 yếu tố. 


Trở lại mạng ngữ nghĩa đã cho. Quá trình thi hành kích hoạt được diễn ra 
nhƯ sau : 


Mảng biểu diễn mạng ngữ nghĩa ban đầu 


-1 
-1 
0 
a -1 
b -1 
C 0 
hở 0 
hC 0 


Khởi đầu : đỉnh 


q) 


(2) 


, a của đồ thị được kích hoạt. 


(2) 


(3) 


(3) 


ộ) 


G) 


G) 


hC 


Trên cột (1), hiệu (1+1+1 - (-1)) = 4 nên dòng b sẽ được kích hoạt. 


hC 


(3) 


ộ) 


G) 


Trên cột (4), hiệu (1+1+1- (-1))= 4 nên dòng sẽ được kích hoạt. 


1 
1 
0 
a 1 
b 1 
C 0 
hở 0 
hC 0 


Trên cột (2), hiệu (1+1+1~ (1)) = 4 nên dòng c được kích hoạt. 


(3) 


(3) 


ộ) 


ộ) 


G) 


G) 


hC 0 0 0 0 -1l 


Trên cột (3), hiệu (1+1+1 — (-1)) = 4 nên dòng S được kích hoạt. 


q) (2) (3) 4) G) 

1 0 0 ) 0 

1 1 0 J 0 

0 1 0 j) 0 
a 1 0 1 ; 0 
b 1 1 1 0 0 
C 0 li 1 0 ) 
5 0 0 1 0 jÌ 
hC 0 0 0 0 -1 


Trên cột (5), hiệu (1+1 - (1)) = 3 nên dòng hC được kích hoạt. 


Khả năng của hệ thống này không chỉ dừng lại ở việc tính ra giá trị các 
yếu tố cần thiết, với một chút sửa đổi, chương trình này còn có thể đưa 
ra cách giải hình thức của bài toán và thậm chí còn có thể chọn được 


cách giải hình thức tối ưu (tối ưu hiểu theo nghĩa là cách giải sử dụng 
những công thức đơn giản nhất). Sở dĩ có thể nói như vậy vì cách suy 
luận của ta trong bài toán này là tìm kiếm theo chiều rộng. Do đó, khi đạt 
đến kết quả, ta có thể có rất nhiều cách khác nhau. Để có thể chọn được 
giải pháp tối ưu, bạn cần phải định nghĩa được độ "phức tạp" của một 
công thức. Một trong những tiêu chuẩn thường được dùng là số lượng 
phép nhân, chia, cỘng, trừ, rút căn, tính sin, cos, ... được áp dụng trong 
công thức. Các phép tính sin, cos và rút căn có độ phức tạp cao nhất, kế 
đến là nhân chia và cuối cùng là cộng trừ. Cuối cùng bạn có thể cải tiến 
lại phương pháp suy luận bằng cách vận dụng thuật toán A với ước 
lượng h=0 để có thể chọn ra được "đường đi" tối ưu. Ta chọn ước lượng 
h=0 vì hai lý do sau (1) không gian bài toán nhỏ nên ta không cần phải 
giới hạn đỘ rộng tìm kiếm (2) xây dựng một ước lượng như vậy là 
tương đối khó khăn, đặc biệt là làm sao để hệ thống không đánh giá quá 
cao h. 


XI. BIỂU DIỄN TRI THỨC BẰNG ERAME 
XIL.1. Khái niệm 


Frame là một cấu trúc dữ liệu chứa đựng tất cả những tri thức liên quan 
đến một đối tượng cụ thể nào đó. Frames có liên hệ chặt chẽ đến khái 
niệm hướng đối tượng (thực ra frame là nguồn gốc của lập trình hướng 
đối tượng). Ngược lại với các phương pháp biểu diễn tri thức đã được 
đề cập đến, frame "đóng gói" toàn bộ một đối tượng, tình huống hoặc cả 
một vấn đề phức tạp thành một thực thể duy nhất có cấu trúc. Một 
frame bao hàm trong nó một khối lượng tương đối lớn tri thức về một 
đối tượng, sự kiện, vị trí, tình huống hoặc những yếu tố khác. Do đó, 
frame có thể giúp ta mô tả khá chi tiết một đối tượng. 


Dưới một khía cạnh nào đó, người ta có thể xem phương pháp biểu diễn 
tri thức bằng frame chính là nguồn gốc của ngôn ngữ lập trình hướng đối 
tượng. Ý tưởng của phương pháp này là "thay vì bắt người dùng sử dụng 
các công cụ phụ như dao mở để đồ hộp, ngày nay các hãng sản xuất đồ 
hộp thường gắn kèm các nắp mở đồ hộp ngay bên trên vỏ lon. Như vậy, 
người dùng sẽ không bao giỜ phải lo lắng đến việc tìm một thiết bị để 


mở đồ hộp nữa!". Cũng vậy, ý tưởng chính của frame (hay của phương 
pháp lập trình hướng đối tượng) là khi biểu diễn một tri thức, ta sẽ "gắn 
kèm" những thao tác thường gặp trên tri thức này. Chẳng hạn như khi mô 
tả khái niệm về hình chữ nhật, ta sẽ gắn kèm cách tính chu vi, diện tích. 


Frame thường được dùng để biểu diễn những tri thức "chuẩn" hoặc 
những tri thức được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm hoặc các đặc 
điểm đã được hiểu biết cặn kẽ. Bộ não của con người chúng ta vẫn luôn 
"lưu trữ" rất nhiều các tri thức chung mà khi cần, chúng ta có thể "lấy ra" 
để vận dụng nó trong những vấn đề cần phải giải quyết. Frame là một 
công cụ thích hợp để biểu diễn những kiểu tri thức này. 


XI.2. Cấu trúc của frame 


Mỗi một frame mô tả một đối tượng (object). Một frame bao gồm 2 
thành phần cơ bản là slot và facet. Một slot là một thuộc tính đặc tả đối 
tượng được biểu diễn bởi frame. Ví dụ : trong frame mô tả xe hơi, có hai 
slot là trọng lượng và loại máy. 


Mỗi slot có thể chứa một hoặc nhiều facet. Các facet (đôi lúc được gọi là 
slot "con") đặc tả một số thông tin hoặc thủ tục liên quan đến thuộc tính 
được mô tả bởi slot. Facet có nhiều loại khác nhau, sau đây là một số 
facet thường gặp. 


œ 

Value (giá trị) : cho biết giá trị của thuộc tính đó (như xanh, đỎ, tím vàng 
nếu slot là màu xe). 

@œ 

Default (giá trị mặc định) : hệ thống sẽ tự động sử dụng giá trị trong facet 
này nếu slot là rỒng (nghĩa là chẳng có đặc tả nào!). Chẳng hạn trong 


frame về xe, xét slot về số lượng bánh. Slot này sẽ có giá trị 4. Nghĩa là, 
mặc định một chiếc xe hơi sẽ có 4 bánh! 


œ> 


Range (miền giá trị) : (tương tự như kiểu biến), cho biết giá trị slot có 
thể nhận những loại giá trị gì (như số nguyên, số thực, chữ cái, ...) 


@œ 
If added : mô tả một hành động sẽ được thi hành khi một giá trị trong slot 


được thêm vào (hoặc được hiệu chỉnh). Thủ tục thường được viết dưới 
dạng một script. 


œ> 


If needed : được sử dụng khi slot không có giá trị nào. Facet mô tả mỘt 
hàm để tính ra giá trị của slot. 


Frame : XE HƠI Thuộc lớp : phương 
tiện vận chuyển.Tên nhà sản xuất : 
AudiQuốc gia của nhà sản xuất : 


ĐứcModel : 5000 TurboLoại xe : _ ng I0 “” 
SedanTrọng lượng 3300lbSố lượng inchTỷ lê NT 
cửa : 4 (defaul)Hộp số : 3 số tự 34 incheXăng : 
độngSố lượng bánh : 4 (default)Máy TurboChargerMã 
(tham chiêu đến frame Máy)Kiếu : In- lực : 140 hp 


line, overhead camSố xy-lanh : 5Khả 
năng tăng tốc 0-60 : 10.4 giây1⁄4 dặm : 
17.1 giầy, 85 mph. 


XI.3. Tính kế thừa 


Trong thực tế, một hệ thống trí tuệ nhân tạo thường sử dụng nhiều 
frame được liên kết với nhau theo một cách nào đó. Một trong những 
điểm thú vị của frame là tính phân cấp. Đặc tính này cho phép kế thừa 
các tính chất giỮa các frame. 


Hình sau đây cho thấy cấu trúc phân cấp của các loại hình hình học cơ 
bản. GỐc của cây ở trên cùng tương ứng với mức đỘ trừu tượng cao 
nhất. Các frame nằm ở dưới cùng (không có frame con nào) gọi là lá. 
Những frame nằm ở mức thấp hơn có thể thừa kế tất cả những tính chất 
của những frame cao hơn. 


Các frame cha sẽ cung cấp những mô tả tổng quát về thực thể. Frame có 
cấp càng cao thì mức độ tổng quát càng cao. Thông thường, frame cha sẽ 
bao gồm các định nghĩa của các thuộc tính. Còn các frame con sẽ chứa 
đựng giá trị thực sự của các thuộc tính này. 


Đối tượng hình học 
tròn 


Cân nhật 


Một ví dụ biểu diễn các đối tượng hình học bằng frame 
Các kiểu dữ liệu cơ bản : 
Area : numeric; // diện tích 


Height : numeric; //chiều cao 


Perimeter : numberic; //chu vi 
Side : numeric; //cạnh 

Diagonal : numeric; //đường chéo 
Radius : numeric; //bán kính 


Angle : numeric; //góc 
b 


1 
bạ 


Diameter : numeric; //đường kính 
pI : (val:numeric = 3.14159) 
Frame : CIRCLE (hình tròn) 

r: radius; 

S: area; 

p: Derimeter; 


d: diameter; 


P=¿ `1 

Frame RECTANGLE (hình chữ nhật) 
b1: side; 

b2: side; 

S: area; 

p: Derimeter; 

s=bl b2; 

p=2 (b1rb2); 

d2 = b12 + b22; 

Frame SQUARE (hình vuông) 
Là : RECTANGLE 

b1 =b2; 


Frame RHOMBUS (hình thoi) 


b: side; 
d1 : diagonal; 
d2 : diagonal; 


5; d[Feq; 


p: Derimeter; 
alpha1 : angle; 
alpha2 : angle; 
h: height; 


cos (alpha2/2) d1 =h; 


s=d1 d2/2; 
p4 bồ; 
s=b h; 


cos (alpha2/2)/(2 b) = d2; 


Chúng ta có thể dễ dàng khai báo các đối tượng hình học khác theo cách 
này. Sau khi đã biểu diễn các tri thức về các hình hình học cơ bản xong, 
ta có thể vận dụng nó để giải các bài toán hình học, chẳng hạn bài toán 
tính diện tích. Ví dụ, cho hình vuông k và vòng tròn nội tiếp c, biết cạnh 
hình vuông có chiều dài là x, hãy viết chương trình để tính diện tích phần 
tô đen. 


Dễ thấy rằng, diện tích phần tô đen chính là hiệu giữa diện tích hình 
vuông và diện tích hình tròn nội tiếp. Dĩ nhiên là bạn cũng có thể viết 
một chương trình bình thường để tính toán, nhưng khi đã "tích hợp" các 
tri thức về tính diện tích bên trong biểu diễn, chương trình của chúng ta 
trở nên rất gọn nhẹ. Bạn hãy lưu ý 3 lệnh được in đậm trong ví dụ dưới. 
Lệnh đầu tiên sẽ "đặc tả" lại giả thiết "hình vuông có cạnh với chiều dài 


x", lệnh kế tiếp đặc tả giả thiết "hình tròn nội tiếp", còn lệnh thứ 3 mô 
tả việc tính diện tích bằng cách lấy diện tích hình vuông trừ cho diện tích 
hình tròn. 


VAR x, s : numeric; k : square; c : circle; 
BEGIN 

<Nhập x>; 

k.b1 := x; 

c.d:= x; 

s:=k.S—C.S; 

END. 


Như vậy, chương trình máy tính của chúng ta đã hoạt động khá giống 
như việc "mô tả" các giải bài toán bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hãy nghĩ xa 
hơn một tí. Các bài toán hình học thường được mô tả bằng các ngôn từ 
khá chính xác (chẳng hạn như : cho một tam giác với chiều cao xuất phát 
từ đỉnh A là 5, chiều dài cạnh đáy là 6, ....). Do đó, về mặt nguyên tác, 
chúng ta vẫn có thể xây dựng một chương trình để "hiểu" những đề bài 
này (theo như cách mà chúng ta vừa làm). Sau đó, người dùng có thể hoàn 
toàn nhờ máy tính giải giúp bài toán cho mình bằng cách mô tả lời giải 
cho máy tính (chứ không cần phải lập trình). Bạn có cảm giác điều này 
thật thú vị không? Đây chính là bước đi đầu tiên trong việc tạo ra một 
chương trình trợ giúp cho viỆc giải các bài toán hình học trên máy tính 
với giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên! 


Để tăng thêm sức mạnh cho hệ thống này, người ta thường cài đặt một 
mạng ngữ nghĩa ngay bên trong mỗi frame. Chẳng hạn, ta có thể có một 
frame TRIANGLE, trong đó cài đặt một mạng ngữ nghĩa (giống như Ở ví 
dụ trong phần mạng ngữ nghĩa) để đặc tả mối liên hệ giữa các yếu tố 
tam giác (thay vì sử dụng các công thức liên hệ đơn giản như ví dụ trên). 


XI. BIẾU DIÊN TRI THỨC BẰNG SCRIPT 


Script là một cách biểu diễn tri thức tương tự như frame nhưng thay vì 
đặc tả một đối tượng, nó mô tả một chuỗi các sự kiện. Để mô tả chuỗi 
sự kiện, script sử dụng một dãy các slot chứa thông tin về các con người, 
đối tượng và hành động liên quan đến sự kiện đó. 


Tuy cấu trúc của các script là rất khác nhau tùy theo bài toán, nhưng nhìn 
chung một script thường bao gồm các thành phần sau : 

°Ạ 

Điều kiện vào (entry condition): mô tả những tình huống hoặc điều kiện 
cần được thỏa mãn trước khi các sự kiện trong script có thể diễn ra. 

° 

Role (diễn viên): là những con người có liên quan trong script. 

eẠ 

Prop (tác tố): là tất cả những đối tượng được sử dụng trong các chuỗi sự 
kiện sẽ diễn ra. 

eẠ 

Scene(Tình huống) : là chuỗi sự kiện thực sự diễn ra. 

eẠ 

Result (Kết quả) : trạng thái của các Role sau khi script đã thi hành xong. 
°Ạ 


Track (phiên bản) : mô tả một biến thể (hoặc trường hợp đặc biệt) có 
thể xảy ra trong đoạn script. 


Sau đây là một ví dụ tiêu biểu cho script. Ví dụ này là một biến thể của 
ví dụ nổi tiếng về nhà hàng bán thức ăn nhanh (các nhà hàng bán gà rán 
mà ta thường gặp trong các siêu thị!) thường được sử dụng để minh họa 
cách biểu diễn tri thức bằng script trong cách sách nói về trí tuệ nhân tạo. 
Đi ăn trong một nhà hàng là một tình huống thường gặp trong cuộc sống 
với những điều kiện vào, diễn viên, tác tố, hoàn cảnh, kết quả khá 


"chuẩn". Và qua SCript ở ví dụ, bạn sẽ thấy phương, pháp này có thể 
được dùng để mô tả chính xác những tình huống diễn ra hàng ngày của 
những nhà hàng bán thức ăn nhanh. Các tình huống là những đoạn script 
con trong đoạn script chính để mô tả những tình huống nhỏ trong toàn bộ 
quá trình. Lưu ý rằng trong đoạn script này có tình huống tùy chọn trong 
đó mô tả việc khách hàng mua thức ăn về thay vì vào nhà hàng ăn. 


Script "nhà hàng” 
Phiên bản : Nhà hàng bán thức ăn nhanh. 


Diễn viên : Khách hàng 


Người phục vụ. 

Táctố: Bàn phục vụ. 
Chỗ ngồi. 

Khay đựng thức ăn 

Thức ăn 

Tiền 


Các loại gia vị như muối, tương, ớt, tiêu, . 
Điều kiện vào : 

Khách hàng đói 

Khách hàng có đủ tiền để trả. 

Tình huống 1 : Vào nhà hàng 

Khách hàng đậu xe vào bãi đậu xe. 


Khách hàng bước vào nhà hàng. 


Khách hàng xếp hàng trước bàn phục vụ. 

Khách hàng đọc thực đơn trên tường và quyết định sẽ kêu món ăn gì. 
Tình huống 2: Kêu món ăn. 

Khách hàng kêu món ăn với người phục vụ (đang đứng ở quầy phục vụ) 
Người phục vụ đặt thức ăn lên khay và đưa hóa đơn tính tiền cho khách. 
Khách hàng trả tiền cho người phục vụ. 

Tình huống 3: Khách hàng dùng món ăn 

Khách hàng lấy thêm các gia vị 

Khách hàng cầm khay đến một bàn còn trống. 

Khách hàng ăn thức ăn. 

Tình huống 3A (tùy chọn) : Khách hàng mua thức ăn đem về 

Khách hàng mang thức ăn về nhà. 

Tình huống 4 : Ra về 

Khách hàng thu dọn bàn 

Khách hàng bỏ rác (thức ăn thừa, xương, mảng vụn, ...) vào thùng rác. 
Khách hàng ra khỏi nhà hàng. 

Khách hàng lái xe đi. 

Kết quả : 

Khách hàng không còn đói. 


Khách hàng còn ít tiền hơn ban đầu. 


Khách hàng vui vẻ * 
Khách hàng bực mình * 
Khách hàng quá no. 

* Tùy chọn. 


Script rất hữu dụng trong việc dự đoán điều gì sẽ xảy đến trong những 
tình huống xác định. Thậm chí trong những tình huống chưa diễn ra, 
script còn cho phép máy tính dự đoán được việc gì sẽ xảy ra và xảy ra 
đối với ai và vào thời điểm nào. Nếu máy tính kích hoạt một script, 
người dùng có thể đặt câu hỏi và hệ thống có thể suy ra được nhữỮng câu 
trả lời chính xác mà không cần người dùng cung cấp thêm nhiều thông tin 
(trong một số trường hợp có thể không cần thêm thông tin). Do đó, cũng 
giống như frame, script là một dạng biểu diễn tri thức tương đối hữu 
dụng vì nó cho phép ta mô tả chính xác những tình huống "chuẩn" mà con 
người vẫn thực hiện mỗi ngày hoặc đã nắm bắt chính xác. 


Để cài đặt script trong máy tính, bạn phải tìm cách lưu trữ các tri thức 
dưới dạng hình thức. LISP là ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất để làm 
điều này. Sau khi đã cài đặt xong script, bạn (người dùng) có thể đặt câu 
hỏi về những con người hoặc điều kiện có liên quan trong script. HỆ 
thống sau đó sẽ tiến hành thao tác tìm kiếm hoặc thao tác so mẫu để tìm 
câu trả lời. Chẳng hạn bạn có thể đặt câu hỏi "Khách hàng làm gì trước 
tiên?". Hệ thống sẽ tìm thấy câu trả lời trong scene 1 và đưa ra đáp án 
"Đậu xe và bước vào nhà hàng". 


XIII. PHỐI HỢP NHIỀU CÁCH BIỂU DIỄN TRI THỨC 


Mục tiêu chính biểu diễn tri thức trong máy tính là phục vụ cho việc thu 
nhận tri thức vào máy tính, truy xuất tri thức và thực hiện các phép suy 
luận dựa trên những tri thức đã lưu trữ. Do đó, để thỏa mãn được 3 mục 
tiêu trên, khi chọn phương pháp biểu diễn tri thức, chúng ta phải cân 
nhắc một số yếu tố cơ bản sau đây : 


Tính tự nhiên, đồng bộ và dễ hiểu của biểu diễn tri thức. 

eẠ 

Mức độ trừu tượng của tri thức : tri thức được khai báo cụ thể hay nhúng 
vào hệ thống dưới dạng các mã thủ tục? 

°Ạ 

Tính đơn thể và linh động của cơ sở tri thức (có cho phép dễ dàng bổ 
sung tri thức, mức đỘ phụ thuộc giỮa các tri thức, ...) 

°Ạ 


Tính hiệu quả trong việc truy xuất tri thức và sức mạnh của các phép suy 
luận (theo kiểu heuristic) . 


Bảng sau cho chúng ta một số ưu và khuyết điểm của các phương pháp 
biểu diễn tri thức đã được trình bày. 


P.Pháp Ưu điểm Nhược điểm 
Rất khó theo dõi sự 
phân cấp, không hiệu 


quả trong nhỮng hệ 


Cú pháp đơn giản, dÊ hiểu, thống lớn, không thể 


Luật diễn dịch đơn giản, tính đơn .Ỷ : 
SN: ch Ng 5 ÄX 3A biều diên được mọi 

sinh thể cao, linh động (dễ điều sa na 
` loại tri thức, rât yêu 

chính). An. 
trong việc biêu diễn 
các tri thức dạng mô 

tả, có cấu trúc. 

Mạng Dễ theo dõi sự phân cấp, sẽ Ngữ nghĩa gắn liền 

ngữ dò theo các mối liên hệ, linh với mỗi đỉnh có thể 


nghĩa 


động nhập nhằng, khó xử 
lý các ngoại lỆ, khó 
lập trình. 


Có sức mạnh diễn đạt tốt, 
dễ cài đặt các thuộc tính cho 
các slot cũng nhƯ các mỗi 


liên hệ, dễ dàng tạo ra các Khó lập trình, khó suy 
Frame thủ tục chuyên biệt hóa, dễ diễn, thiếu phần 
đưa vào các thông tin mặc mềm hỒ trợ. 


định và dễ thực hiện các 
thao tác phát hiện các giá trị 
bị thiểu sót. 


Tách rời việc biểu 


Logic Cơ chế suy luận chính xác diễn và xử lý, không 

hình (được chứng minh bởi toán hiệu quả với lượng 

thức học). dữ liệu lớn, quá chậm 
khi cơ sở dỮ liệu lớn. 


Tuy vậy, như chúng ta đã biết, hiện nay vẫn chưa có một kiểu biểu diễn 
tri thức nào phù hợp với mọi tình huống. Do đó, khi phải làm việc với 
nhiều nguồn tri thức khác nhau (khác loại, khác tính chất), chúng ta nhiều 
lúc phải hy sinh tính đồng bộ bằng cách sử dụng cùng lúc nhiều kiểu 
biểu diễn tri thức, mỗi kiểu biểu diễn ứng với một nhiệm vụ con. 
Nhưng như vậy, chúng ta lại nảy sinh ra vấn đề "dịch" một tri thức từ 
kiểu biểu diễn này sang kiểu biểu diễn khác. Tuy thế nhưng một số hệ 
chương trình trí tuệ gần đây vẫn dùng cùng lúc nhiều kiểu biểu diễn dữ 
liệu khác nhau. 


Một trong những ví dụ kết hợp nhiều kiểu biểu diễn tri thức mà chúng ta 
đã từng làm quen là kiểu kết hợp giữa frame và mạng ngữ nghĩa trong 
việc trợ giúp giải bài toán hình học. 


Một trong những sự phối hợp tương đối thành công là sự kết hợp giỮa 
luật sinh và frame. Luật sinh không đủ hiệu quả trong nhiều ứng dụng, 


đặc biệt là trong các tác vụ định nghĩa, mô tả các đối tượng hoặc nhỮng 
mối liên kết tĩnh giữa các đối tượng. Nhưng những yếu điểm này lại 
chính là ưu điểm của frame. Ngày nay, đã có rất nhiều hệ thống đã tạo ra 
một kiểu biểu diễn lai giữa luật sinh và frame có được ưu điểm của hai 
cách biểu diễn. Sự thành công của các hệ thống nổi tiếng như KEE, 
Level5 .Object và Nexpert Object đã minh chứng cho điều Tây. Frame cung 
cấp một ngôn ngữ cấu trúc hiệu quả để đặc tả những đối tượng xuất 
hiện trong các luật. Frame còn đóng vai trò như một lớp hỗ trợ cho thao 
tác suy diễn cơ bản trên những đối tượng không cần phải tương tác mỘt 
cách tường minh trong các luật. Khả năng phân lớp của frame còn có thể 
được dùng để phân hoạch, tạo chỉ mục và sắp xếp các luật sinh trong hệ 
thống. Khả năng này rất thích hợp cho người dùng trong việc xây dựng 
và hiểu các luật, cũng như cũng có thể theo dõi được các luật được sử 
dụng khi nào và cho mục øì. 


Hình sau cho thấy một kiểu kết hợp giữa luật sinh và frame. Sự kết hợp 
này đã cho phép tạo ra các luật so mẫu nhằm tăng tốc độ tìm kiếm của 
hệ thống. Kết quả của sự kết hợp này cho phép tạo ra các biểu diễn 
phức tạp hơn rất nhiều so với việc chỉ dùng frame, thậm chí phức tạp 
hơn cả việc lập trình trực tiếp bằng ngôn ngữ C++ !I. 


CÁC KỸ THUẬT CÚA LUẬT SINH 
Các luật 

Suy luận lùi 
Suy luận tiễn 


Các luật so mẫu 

Detmnun 

Suy luận không chắc chắn * 
Các kỹ thuật về ràng buộc. 


Đắi tượng 
Thừa kê vả chuyên tiệt hóa. 
Các cơ chê truyền thông điệp 


FRAME (KỸ THUẬT HƯỚNG ĐÓI TƯỢNG) 


* Suy luận không chắc chắn (Hypothetical reasoning) : là kỹ thuật suy 
luận dựa trên các điều kiện có thể có mâu thuẫn hoặc không chắc chắn. 


Ví dụ kết hợp biểu diễn tri thức bằng luật sinh và frame trong bài toán 
điều chế chât hóa học 


Vấn đề : Cho trước một số chất hóa học. Hãy xây dựng chuỗi các phản 
ứng hóa học để điều chế một số chất hóa học khác. 


Đầu tiên, đây là một ứng dụng hết sức tự nhiên của tri thức biểu diễn 
dưới dạng luật. Lý do là vì bản thân các phản ứng hóa học tiêu chuẩn 
đều được thể hiện dưới dạng luật. Chẳng hạn ta có các phương trình 
phản ứng sau : 

Na +CI2  NaC] 

Fe + C]I2  FeC]2 

Cũ (C12: CÚ 2 

Cl2+H2O  HGCI + HCIO 

MnO2 +4HCI  MnC]2 + C]I2 + H2O 

HGCI + KMnO4 KC]I + MnC]2 + H2O + C]2 


NaCl + H2O_ Cl2 + H2 + NaOH 


Như vậy, nếu xem một chất hóa học là một sự kiện và một phương trình 
phản ứng như là một luật dẫn thì bài toán điều chế chất hóa học, một 
cách rất tự nhiên, trở thành bài toán suy luận tiẾn trong cơ sở tri thức 
dạng luật dẫn. 


Tuy nhiên, số lượng các phản ứng là rất lớn, nên ta không thể sử dụng 
các luật dựa trên các phản ứng cụ thể như vậy mà phải sử dụng các 
phản ứng tổng quát hơn như : 


Axit+Bazơ Muối + Nước 
Kiềm +Nước Xút + H2 
(trong hóa học cũng có nhiều phản ứng rất đặc biệt không thể tổng quát 


được, trong trường hợp này, ta sẽ xem phản ứng đó như là một luật 
riêng!). 


Để mô tả được các phản ứng tổng quát như trên, ta sẽ sử dụng các 
frame. Chẳng hạn để đặc tả Acid Sulfuric H2SO4 ta sử dụng các frame 
tổng quát sau. 


#2 : là một gốc acid. 


FRAMIE : &CID SULEURIC FRAME : GÓC ÁCID SO, 
&H - 3216 "c 


âu Íqo 
Cầu tạo #1 : SŨ¿ 
#1 : Hạ 


#2 : gắc acid Sũy 
Là : kŒID 


Dĩ nhiên là trong các frame ở trên còn rất nhiều thuộc tính hóa học khác. 
Ở đây chúng tôi chỉ trình bày sơ lược về mặt ý tưởng để bạn đọc có cơ 
sở bắt đầu. Ý tưởng này đã được một số sinh viên năm 4 của khoa Công 
Nghệ Thông Tin Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí Minh cài đặt 
thành công. Chương trình chạy tỐt trong phạm vi các phản ứng trong sách 
giáo khoa lớp 10, 11 và 12. 


Chương 3 MỞ ĐẦU VỀ QUAN MÁY HỌC 


I. THẾ NÀO LÀ MÁY HỌC ? 

II. HỌC BẰNG CÁCH XÂY DỰNG CÂY ĐỊNH DANH 
II.1. Đâm chồi 

II.2. Phương án chọn thuộc tính phân hoạch 
II2.1. Quinlan 

II.2.2. Độ đo hỗn loạn 

H3. Phát sinh tập luật 

II.4. Tối ưu tập luật 

II.4.1. Loại bỏ mệnh đề thừa 

II.4.2. Xây dựng mệnh đề mặc định 

I. THẾ NÀO LÀ MÁY HỌC ? 


Thuật ngữ “học” theo nghĩa thông thường là tiếp thu tri thức để biết cách 
vận dụng. Ở ngoài đời, quá trì học diễn ra dưới nhiều hình thức khác 
nhau như học thuộc lòng (học vẹt), học theo kinh nghiệm (học dựa theo 
trường hợp), học theo kiểu nghe nhìn,... Trên máy tính cũng có nhiều 
thuật toán học khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi của giáo trình này, 
chúng ta chỉ khảo sát phương pháp học dựa theo trường hợp. Theo 
phương pháp này, hệ thống sẽ được cung cấp mỘột số các trường hợp 
"mẫu", dựa trên tập mẫu này, hệ thống sẽ tiến hành phân tích và rút ra 
các quy luật (biểu diễn bằng luật sinh). Sau đó, hệ thống sẽ dựa trên các 
luật này để "đánh giá" các trường hợp khác (thường không giống nhƯ các 
trường hợp "mẫu"). Ngay cả chỉ với kiểu học này, chúng ta cũng đã có 


nhiều thuật toán học khác nhau. Một lần nữa, với mục đích giới thiệu, 
chúng ta chỉ khảo sát mỘt trường hợp đơn giản. 


Có thể khái quát quá trình học theo trường hợp dưới dạng hình thức như 
sau : 


Dữ liệu cung cấp cho hệ thống là một ánh xạ f trong đó Ứng một trường 
hợp p trong tập hợp P với một "lớp" r trong tập R. 


1;BỊ,R 
Ù.# 


Tuy nhiên, tập P thường nhỏ (và hữu hạn) so với tập tất cả các trường 
hợp cần quan tâm Pˆ(P_ P'). Mục tiêu của chúng ta là xây dựng ánh xạ f 
° sao cho có thể ứng mọi trường hợp p' trong tập P? với một "lớp" r trong 
tập R. Hơn nữa, f ? phải bảo toàn f, nghĩa là : 


Với mọip Pthìf(p) f'(p) 


Hình 3.1 : Học theo trường hợp là tìm cách xây dựng ánh xạ f° dựa theo 
ánh xạ f. f được gọi là tập mẫu. 


Phương pháp học theo trường hợp là một phương pháp phổ biến trong cả 
nghiên cứu khoa học và mê tín dị đoan. Cả hai đều dựa trên các dữ liệu 
quan sát, thống kê để từ đó rút ra các quy luật. Tuy nhiên, khác với khoa 


học, mê tín dị đoan thường dựa trên tập mẫu không đặc trưng, cục bộ, 
thiếu cơ sở khoa học. 


II. HỌC BẰNG CÁCH XÂY DỰNG CÂY ĐỊNH DANH 


Phát biểu hình thức có thể khó hình dung. Để cụ thể hợn, ta hãy cùng 
nhau quan sát một ví dụ cụ. Nhiệm vụ của chúng ta trong ví dụ này là xây 
dựng các quy luật để có thể kết luận một người như thế nào khi đi tắm 
biển thì bị cháy nắng. Ta gọi tính chất cháy nắng hay không cháy nắng là 
thuỘc tính quan tâm (thuộc tính mục tiêu). Như vậy, trong trường hợp 
này, tập R của chúng ta chỉ gồm có hai phần tử {"cháy nắng", "bình 
thường"}. Còn tập P là tất cả những người được liệt kê trong bảng dưới 
(8 người) Chúng ta quan sát hiện tượng cháy nắng dựa trên 4 thuộc tính 
sau : chiều cao (cao, trung bình, thấp), màu tóc (vàng, nâu, đỏ) cân nặng 
(nhẹ, TB, nặng), dùng kem (có, không),. Ta gọi các thuộc tính này gọi là 
thuộc tính dẫn xuất. 


Dĩ nhiên là trong thực tế để có thể đưa ra được một kết luận như vậy, 
chúng ta cần nhiều dữ liệu hơn và đồng thời cũng cần nhiều thuộc tính 
dẫn xuất trên. Ví dụ đơn giản này chỉ nhằm để minh họa ý tưởng của 
thuật toán máy học mà chúng ta sắp trình bày. 


Tên Tóc Ch.Cao Nr TH) n 
Sarah Vàng T.Bình Nhẹ Không Cháy 
Dana Vàng Cao T.Bình Có Không 
Alex Nâu Thấp T.Bình Có Không 


Amnie Vàng Thấp T.Bình Không Cháy 


Emilie Đỏ T.Bình Nặng Không Cháy 


Peter Nâu Cao Năng Không Không 
John Nâu T.Bình Năng Không Không 
Kartie Vàng Thấp Nhẹ Có Không 


` tƯỞng đầu tiên của phương pháp này là tìm cách phân hoạch tập P ban 
đầu thành các tập Pi sao cho tất cả các phần tử trong tất cả các tập Pi 
đều có chung thuộc tính mục tiêu. 


P=PI P2... Pnvà (ïj)I j:thì(Pi Pj= )và 
l kl:pk PivàplL Pj thì fpk) = f(pl) 


Sau khi đã phân hoạch xong tập P thành tập các phân hoạch Pi được đặc 
trưng bởi thuộc tính đích ri (ri R), bước tiếp theo là ứng với mỗi phân 
hoạch Pi ta xây dựng luật Li:GTi ri trong đó các GTïi là mệnh đề được 
hình thành bằng cách kết hợp các thuộc tính dẫn xuất. 


Một lần nữa, vấn đề hình thức có thể làm bạn cảm thấy khó khăn. 
Chúng ta hãy thử ý tưởng trên với bảng số liệu mà ta đã có. 


Có hai cách phân hoạch hiển nhiên nhất mà ai cũng có thể nghĩ ra. Cách 
đầu tiên là cho mỗi người vào một phân hoạch riêng (P1 = {Sarah}, P2 = 
{Dana}, ... tổng cộng sẽ có 8 phân hoạch cho 8 người). Cách thứ hai là 
phân hoạch thành hai tập, một tập gồm tất cả nhỮng người cháy nắng và 
tập còn lại bao gồm tất cả những người không cháy nắng. Tuy đơn giản 
nhưng phân hoạch theo kiểu này thì chúng ta chẳng giải quyết được gì !! 


I1. Đâm chồi 


Chúng ta hãy thử một phương pháp khác. Bây giờ bạn hãy quan sát thuộc 
tính đầu tiên — màu tóc. Nếu dựa theo màu tóc để phân chia ta sẽ có được 
3 phân hoạch khác nhau ứng với mỗi giá trị của thuộc tính màu tóc. Cụ 
thể là : 

Pvàng = { Sarah, Dana, Annie, Kartie } 

Pnâu = { Alex, Peter, John } 

Pđỏ = { Emmile } 

* Các người bị cháy nắng được gạch dưới và in đậm. 


Thay vì liệt kê ra như trên, ta dùng sơ đồ cây để tiện mô tả cho các bước 
phần hoạch sau : 


Emmiile 
Sarah 
Đăng Alaex 
Annie Peter 
Karlie dohn 


Quan sát hình trên ta thấy rằng phân hoạch Pnâu và Pđỏ thỏa mãn được 
điều kiện "có chung thuộc tính mục tiêu" (Pnâu chứa toàn người không 
cháy năng, Pđỏ chứa toàn người cháy nẵng). 


Còn lại tập Pvàng là còn lẫn lộn người cháy năng và không cháy nắng. Ta 
sẽ tiếp tục phân hoạch tập này thành các tập con. Bây giờ ta hãy quan sát 
thuộc tính chiều cao. Thuộc tính này giúp phân hoạch tập Pvàng thành 3 
tập con : PVàng, Thấp = {Amnie, Kartie}, PVàng, T.Bình= {Sarah} và 
PVàng,Cao= { Dana } 


Nếu nối tiếp vào cây ở hình trước ta sẽ có hình ảnh cây phân hoạch như 
sau : 


Sarah 


Dana 

Annie ( Chiểu cao Alex 

Kartie Peter 
l John 


Thấp T.Bình 


mm. kcc à" 


Kariie Dana 


Quá trình này cứ thế tiếp tục cho đến khi tất cả các nút lá của cây không 
còn lẫn lộn giữa cháy nắng và không cháy nắng nữa. Bạn cũng thấy 
rằng, qua mỗi bước phân hoạch cây phân hoạch ngày càng "phình" ra. 
Chính vì vậy mà quá trình này được gọi là quá trình "đâm chồi"”. Cây mà 
chúng ta đang xây dựng được gọi là cây định danh. 


Đến đây, chúng ta lại gặp một vấn đề mới. Nếu như ban đầu ta không 
chọn thuộc tính màu tóc để phân hoạch mà chọn thuộc tính khác như 
chiều cao chẳng hạn để phân hoạch thì sao? Cuối cùng thì cách phân 
hoạch nào sẽ tốt hơn? 


II.2. Phương án chọn thuộc tính phân hoạch 


Vấn đề mà chúng ta gạp phải cũng tương tự như bài toán tìm kiếm : 
"Đứng trước một ngã rẽ, ta cần phải đi vào hướng nào?". Hai phương 
pháp đánh giá dưới đây sẽ giúp ta chọn được thuộc tính phân hoạch tại 
mỗi bước xây dựng cây định danh. 


II2.1. Quinlan 

Quinlan quyết định thuộc tính phân hoạch bằng cách xây dựng các vector 
đặc trưng cho môi giá trị của từng thuộc tính dẫn xuất và thuộc tính mục 
tiêu. Cách tính cụ thể nhƯ sau : 


Với mỗi thuộc tính dẫn xuất A còn có thể sử dụng để phân hoạch, tính : 


VAẬ(I)=S( 1 ;#1); TẾ: #2] .-›; Ts rñJ) 


T, ri) = (tổng số phần tử trong phân hoạch có giá trị thuộc tính dẫn xuất 
A là j và có giá trị thuộc tính mục tiêu là ri ) / ( tổng số phần tử trong phân 
hoạch có giá trị thuộc tính dẫn xuất A là j ) 
* trong đó r1, r2, ... , rn là các giá trị của thuỘc tính mục tiêu 
+% 
b3 Tú, r) = Ì 
i 
Như vậy nếu một thuộc tính A có thể nhận một trong 5 giá trị khác nhau 


thì nó sẽ có 5 vector đặc trưng. 


Một vector V(Aj ) được gọi là vector đơn vị nếu nó chỉ có duy nhất một 
thành phần có giá trị 1 và những thành phần khác có giá trị 0. 


Thuộc tính được chọn để phân hoạch là thuộc tính có nhiều vector đơn vị 
nhất. 


Trở lại ví dụ của chúng ta, Ở trạng thái ban đầu (chưa phân hoạch) chúng 
ta sẽ tính vector đặc trưng cho từng thuộc tính dẫn xuất để tìm ra thuộc 
tính dùng để phân hoạch. Đầu tiên là thuộc tính màu tóc. Thuộc tính màu 
tóc có 3 giá trị khác nhau (vàng, đỏ, nâu) nên sẽ có 3 vector đặc trưng 
tương ứng là : 

VTóc (vàng) = ( T(vàng, cháy nắng), T(vàng, không cháy nắng) ) 

Số người tóc vàng là : 4 

Số người tóc vàng và cháy nắng là : 2 

Số người tóc vàng và không cháy nắng là : 2 


Do đó 


VTóc(vàng) = (2/4, 2/4) = (0.5, 0.5) 


Tương tự 

VTóc(nâu) = (0/3, 3/3) = (0,1) (vector đơn vị) 

Số người tóc nâu là : 3 

Số người tóc nâu và cháy nắng là : 0 

Số người tóc nâu và không cháy nắng là : 3 

VTóc(đỏ) = (1/1, 0/1) = (1,0) (vector đơn vị) 

Tổng số vector đơn vị của thuộc tính tóc vàng là 2 

Các thuộc tính khác được tính tương tự, kết quả nhƯ sau : 
VC.Cao(Cao) = (0/2,2/2) = (0,1) 

VC.Cao(T.B) = (2/3,1/3) 


VC.Cao(Thấp) = (1/3,2/3) 


VC.Nặng (Nhẹ) = (1/2,1/2) 
VC.Nặng (T.B) = (1/3,2/3) 


VC.Nặng (Nặng) = (1/3,2/3) 


VKem (Có) = (3/3,0/3) = (1,0) 
VKem (Không) = (3/5,2/5) 


Như vậy thuộc tính màu tóc có số vector đơn vị nhiều nhất nên sẽ được 
chọn để phân hoạch. 


Sau khi phân hoạch theo màu tóc xong, chỉ có phân hoạch theo tóc vàng 
(Pvàng) là còn chứa những người cháy nắng và không cháy nắng nên ta 
sẽ tiếp tục phân hoạch tập này. Ta sẽ thực hiện thao tác tính vector đặc 
trưng tương tự đối với các thuộc tính còn lại (chiều cao, cân nặng, dùng 
kem). Trong phân hoạch Pvàng, tập dữ liệu của chúng ta còn lại là : 


Tên Ch.Cao Cân Nặng Dùng kem? Kết quả 
Sarah T.Bình Nhẹ Không Cháy 
Dana Cao T.Bình Có Không 
Anmnie Thấp T.Bình Không Cháy 
Kartie Thấp Nhẹ Có Không 


VC.Cao(Cao) = (0/1,1/1) = (0,1) 
VCŒ.Cao(T.B) = (1/1,0/1) = (1,0) 


VC.Cao(Thấp) = (1/2,1/2) 


VC.Nặng (Nhẹ) = (1/2,1/2) 
VC.Nặng (T.B) = (1/2,1/2) 


VC.Nặng (Nẵng) = (0,0) 


VKem (Có) = (0/2,2/2) = (0,1) 
VKem (Không) = (2/2,0/2) = (1,0) 


2 thuộc tính dùmg kem và chiều cao đều có 2 vector đơn vị. Tuy nhiên, số 
phân hoạch của thuộc tính dùng kem là ít hơn nên ta chọn phân hoạch 
theo thuộc tính dùng kem. Cây định danh cuối cùng của chúng ta sẽ như 
sau : 


⁄ Không 
Dana ` 
Karlis Sarah 
Annie 


IIL2.2. Độ đo hỗn loạn 

Thay vì phải xây dựng các vector đặc trưng như phương pháp của 
Quinlan, ứng với mỗi thuộc tính dẫn xuất ta chỉ cần tính ra độ đo hỗn 
loạn và lựa chọn thuộc tính nào có độ đo hỗn loại là thấp nhất. Công 
thức tính như sau : 


TA = 


xrz[ [3] 


trong đó : 


bt là tổng số phần tử có trong phân hoạch 


bj là tổng số phần tử có thuộc tính dẫn xuất A có giá trị j. 


bri : tổng số phần tử có thuộc tính dẫn xuất A có giá trị j và thuộc tính 
mục tiêu có giá trị i. 


H.3. Phát sinh tập luật 

Nguyên tắc phát sinh tập luật từ cây định danh khá đơn giản. Ứng với 
mỗi nút lá, ta chỉ việc đi từ đỉnh cho đến nút lá đó và phát sinh ra luật 
tương ứng. Cụ thể là từ cây định danh kết quả ở cuối phần II.2 ta có các 
luật sau (xét các nút lá tỪ trái sang phải) 

(Màu tóc vàng) và (có dùng kem) không cháy nắng 

(Màu tóc vàng) và (không dùng kem) cháy nắng 

(Màu tóc nâu) không cháy nắng 


(Màu tóc đỏ) cháy nắng 


Khá đơn giản phải không? Có lễ không có gì phải nói gì thêm. Chúng ta 
hãy thực hiện bước cuối cùng là tối ưu tập luật. 


II.4. Tối ưu tập luật 

II.4.1. Loại bỏ mệnh đề thừa 

Khác so với các phương pháp loại bỏ mệnh đề thừa đã được trình bày 
trong phần biểu diễn tri thức (chỉ quan tâm đến logic hình thức), phương 
pháp loại bỏ mệnh đề thừa ở đây dựa vào dữ liệu. Với ví dụ và tập luật 
đã có ở phần trước, bạn hãy quan sát luật sau : 

(Màu tóc vàng) và (có dùng kem) không cháy nắng 


Bây giờ ta hãy lập một bảng (gọi là bảng Contigency), bảng thống kê 
những người có dùng kem tương ứng với tóc màu vàng và bị cháy nẵng 


hay không. Trong dữ liệu đã cho, có 3 người không dùng kem. 


Không cháy nắng Cháy nắng 
Màu vàng 2) 0 
Màu khác 1 0 


Theo bảng thống kê này thì rõ ràng là thuộc tính tóc vàng (trong luật trên) 
không đóng góp gì trong việc đưa ra kết luận cháy nắng hay không (cả 3 
người dùng kem đều không cháy nắng) nên ta có thể loại bỏ thuộc tính 
tóc vàng ra khỏi tập luật. 


Sau khi loại bỏ mệnh đề thừa, tập mệnh đề của chúng ta trong ví dụ trên 
SẼ CÒN : 


(có dùng kem) không cháy nắng 

(Màu tóc vàng) và (không dùng kem) cháy nắng 
(Màu tóc nâu) không cháy nắng 

(Màu tóc đỏ) cháy nắng 


Như vậy quy tắc chung để có thể loại bỏ một mệnh đề là như thế nào? 
Rất đơn giản, giả sử luật của chúng ta có n mệnh đề : 


A1 và A2và...và An R 


Để kiểm tra xem có thể loại bỏ mệnh đề A¡ hay không, bạn hãy lập ra 
một tập hợp P bao gồm các phần tử thỏa tất cả mệnh đề A1 , A2, ... 
Ai-, Ai+1,..., An (lưu ý : không cần xét là có thỏa Ai hay không, chỉ cần 
thỏa các mệnh đề còn lại là được) 


Sau đó, bạn hãy lập bảng Contigency như sau : 


R R 
AI E F 
AI G H 


Trong đó 

E là số phần tử trong P thỏa cả Ai và R. 

F là số phần tử trong P thỏa Ai và không thỏa R 

G là số phần tử trong P không thỏa Ai và thỏa R 

H là số phần tử trong P không thỏa Ai và không thỏa R 


Nếu tổng F+H = 0 thì có thể loại bỏ mệnh đề Ai ra khỏi luật. 


II.4.2. Xây dựng mệnh đề mặc định 


Có một vấn đề đặt ra là khi gặp phải một trường hợp mà tất cả các luật 
đều không thỏa thì phải làm như thế nào? Một cách hành động là đặt ra 
một luật mặc định đại loại như : 


Nếu không có luật nào thỏa cháy nắng (1) 
Hoặc 
Nếu không có luật nào thỏa không cháy nắng. (2) 


(chỉ có hai luật vì thuộc tính mục tiêu chỉ có thể nhận một trong hai giá trị 
là cháy nằng hay không cháy năng) 


Giả sử ta đã chọn luật mặc định là (2) thì tập luật của chúng ta sẽ trở 
thành : 


(Màu tóc vàng) và (không dùng kem) cháy nắng 
(Màu tóc đỏ) cháy nắng 
Nếu không có luật nào thỏa không cháy nắng. (2) 


Lưu ý rằng là chúng ta đã loại bỏ đi tất cả các luật dẫn đến kết luận 
không cháy nắng và thay nó bằng luật mặc định. Tại sao vậy? Bởi vì các 
luật này có cùng kết luận với luật mặc định. Rõ ràng là chỉ có thể có một 
trong hai khả năng là cháy nắng hay không. 


Vấn đề là chọn luật nào? Sau đây là một số quy tắc. 


1) Chọn luật mặc định sao cho nó có thể thay thế cho nhiều luật nhất. 
(trong ví dụ của ta thì nguyên tắc này không áp dụng được vì có 2 luật 
dẫn đến cháy nắng và 2 luật dẫn đến không cháy nắng) 


2) Chọn luật mặc định có kết luận phổ biến nhất. Trong ví dụ của chúng 
ta thì nên chọn luật (2) vì số trường hợp không cháy nắng là 5 còn không 
cháy năng là 3. 


3) Chọn luật mặc định sao cho tổng số mệnh đề của các luật mà nó thay 
thế là nhiều nhất. Trong ví dụ của chúng ta thì luật được chọn sẽ là luật 
(1) vì tổng số mệnh đề của luật dẫn đến cháy nắng là 3 trong khi tổng số 
mệnh đề của luật dẫn đến không cháy nắng chỉ là 2. 


BÀI TẬP 
CHƯƠNG 1 


1) Viết chương trình giải bài toán hành trình người bán hàng rong bằng 
hai thuật giải GTS1 và GTS2 trong trường hợp có n địa điểm khác nhau. 


2) Viết chương trình giải bài toán phân công công việc bằng cách ứng 
dụng nguyên lý thứ tự. 


3) Ứng dụng nguyên lý thứ tỰ, hãy giải bài toán chia đồ vật sau. Có n vật 
với khối lượng lần lượt là M1, M2, ... Mn. Hãy tìm cách chia n vật này 
thành hai nhóm sao cho chênh lệch khối lượng giữa hai nhóm này là nhỏ 
nhất. 


4) Viết chương trình giải bài toán mã đi tuần. 

5) Viết chương trình giải bài toán 8 hậu. 

6) Viết chương trình giải bài toán Ta-canh bằng thuật giải A*. 

7) Viết chương trình giải bài toán tháp Hà Nội bằng thuật giải A*. 

8)* Viết chương trình tìm kiếm đường đi ngắn nhất trong một bản đồ 
tổng quát. Bản đồ được biểu diễn bằng một mảng hai chiều A, trong đó 
A[x,y]=0 là có thể đi được và A[x,y]= 1 là vật cản. Cho phép người dùng 
click chuột trên màn hình để tạo bản đồ và xác định điểm xuất phát và 


kết thúc. Chi phí để đi từ một ô bất kỳ sang ô kế cận nó là 1. 


Mở rộng bài toán trong trường hợp chi phí để di chuyển từ ô (x,y) sang 
một bất kỳ kế (x,y) là A[x,y]. 


CHƯƠNG 2 


1. Viết chương trình minh họa các bƯỚớc giải bài toán đong nước (sử 
dụng đồ họa càng tốt). 

2. Viết chương trình cài đặt hai thuật toán Vương Hạo và Robinson 
trong đó liệt kê các bước chứng minh một biểu thức logic. 


3. Viết chương trình giải bài toán tam giác tổng quát bằng mạng ngữ 
nghĩa (lưu ý sử dụng thuật toán ký pháp nghịch đảo Ba Lan) 

4. Hãy thử xây dựng một bộ luật phức tạp hơn trong ví dụ đã được 
trình bày dùng để chuẩn đoán hỏng hóc của máy tính. Viết chương 
trình ứng dụng bộ luật này trong việc chuẩn đoán hỏng hóc của máy 
tính (sử dùng thuật toán suy diễn lùi). 

5. Hãy cài đặt các frame đặc tả các đối tượng hình học bằng kỹ thuật 
hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình mà bạn quen dùng. Hãy 
xây dựng một ngôn ngữ script đơn giản cho phép người dùng có thể 
sử dụng các frame này trong việc giải một sỐ bài toán hình học đơn 
giản. 


CHƯƠNG 3 
1) Cho bảng số liệu sau 
Hãy xây dựng cây định danh và tìm luật để xác định một người là Châu 


Âu hay Châu Á bằng hai phương pháp vector đặc trưng của Quinlan và 
độ đo hồn loạn. 


STT Dáng Cao Giới Châu 
1 To TB Nam Á 

2 Nhỏ Cao Nam Á 

3 Nhỏ TB Nam Au 

4 To Cao Nam Âu 


6 Nhỏ Cao Nam Âu 
7 Nhỏ Cao Nữ Âu 


8 To TB Nữ Au 


2)* Viết chương trình cài đặt tổng quát thuật toán học dựa trên việc xây 
dựng cây định danh. ChƯơng trình yêu cầu người dùng đưa vào danh sách 
các thuộc tính dẫn xuất, thuộc tính mục tiêu cùng với tất cả các giá trị 
của mỗi thuộc tính; yêu cầu người dùng cung cấp bảng số liệu quan sát. 
Chương trình sẽ liệt kê lên màn hình các luật mà nó tìm được từ bảng số 
liệu. Sau đó, yêu cầu người dùng nhập vào các trường hợp cần xác định, 
hệ thống sẽ đưa ra kết luận của trường hợp này. 


Lưu ý : Nên sử dụng một hệ quản trị CSDL để cài đặt chương trình này. 


GS.TSKH. Hoàng KiếmThs. Đinh Nguyễn Anh Dũng 


Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình 

Môn Lập Trình Căn Bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền 
tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong chƯƠơng trình đào tạo. 
Mặt khác, nắm vững ngôn ngữ C là cơ sở để phát triển các ứng dụng. 
Học xong môn này, sinh viên phải nắm được các vấn đề sau: - Khái niệm 
về ngôn ngữ lập trình. - Khái niệm về kiểu dữ liệu - Kiểu dữ liệu có 
cấu trúc (cấu trúc dữ liệu). - Khái niệm về giải thuật - Ngôn ngữ biểu 
diễn giải thuật. - Ngôn ngữ sơ đồ (lưu đồ), sử dụng lưu đồ để biểu diễn 
các giải thuật. - Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C. - Các kiểu dữ liệu 
trong C. - Các lệnh có cấu trúc. - Cách thiết kế và sử dụng các hàm trong 
C. - Một số cấu trúc dữỮ liệu trong C. 


ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC 


Môn học lập trình căn bản được dùng để giảng dạy cho các sinh viên 
sau: 


- Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Tin học, Toán Tin, Lý Tin. 


- Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Điện tử (Viễn thông, Tự động hóa...) 


NỘI DUNG CỐT LÕI 

Trong khuôn khổ 45 tiết, giáo trình được cấu trúc thành 2 phần: Phần 1 
giới thiệu về lập trình cấu trúc, các khái niệm về lập trình, giải thuật... 
Phần 2 trình bày có hệ thống về ngôn ngữ lập trình C, các câu lệnh, các 
kiểu dữ liệu... 

PHẦN 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

PHẦN 2: Giới thiệu về một ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình C 
Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngỮ C & môi trường lập trình Turbo C 


Chương 2: Các thành phần của ngôn ngữ C 


Chương 3: Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn 
Chương 4: Các lệnh có cấu trúc 

Chương 5: Chương trình con 

Chương 6: Kiểu mảng 

Chương 7: Kiểu con trỏ 

Chương 8: Kiểu chuỗi ký tự 

Chương 9: Kiểu cấu trúc 


Chương 10: Kiểu tập tin 


KIẾN THỨC LIÊN QUAN 


Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A, sinh viên cần phải có các kiến 
thức nền tẳng sau: 


- Kiến thức toán học. 


- Kiến thức và kỹ năng thao tác trên máy tính. 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 


[1] Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Tin Học Đại Cương A, Khoa Công 
Nghệ Thông Tin, Đại học Cần Thơ, 1991. 


[2] Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải , Giáo trình lý thuyết và bài tập 
ngôn ngữ C; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999. 


[3] Nguyễn Cẩn, C — Tham khảo toàn diện, Nhà xuất bản Đồng Nai, 
1996. 


[4] Võ Văn Viện, Giúp tự học Lập Trình với ngôn ngữ C, Nhà xuất bản 
Đồng Nai, 2002. 


[5] Brain W. Kernighan & Dennis Ritchie, The C Programming Language, 
Prentice Hall Publisher, 1988. 


TỪ KHÓA 


Bài toán, chương trình, giải thuật, ngôn ngữ giả, lưu đồ, biểu thức, gán, 
rễ nhánh, lặp, hàm, mảng, con trỏ, cấu trúc, tập tin. 


Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C 

Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: - Bộ chữ 
viết trong C. - Các từ khóa. - Danh biểu. - Các kiểu dữ liệu - Biến và các 
biểu thức trong C. - Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ 
lập trình C 


Bộ chữỮ viẾt trong C 


Bộ chữ viết trong ngôn ngữ C bao gồm nhỮng ký tự, ký hiệu sau: (phân 
biệt chữ in hoa và in thƯỜng): 


e« 26 chữỮ cái latinh lớn A,B,„C...Z. 

e« 26 chữ cái latinh nhỏ a,b,c...z. 

e 10 chữ số thập phân 0,1,2...9. 

e Các ký hiệu toán học: +, -, *, /,=, <, >, (,) 

se Các ký hiệu đặc biỆt::.,;"'_@#$!^A[]{}... 

© Dấu cách hay khoảng trống. 
Các tỪ khoá trong C 
Từ khóa là các từ dành riêng (reserved words) của C mà người lập trình 
có thể sử dụng nó trong chương trình tùy theo ý nghĩa của từng tỪ. Ta 
không được dùng từ khóa để đặt cho các tên của riêng mình. Các từ khóa 
của Turbo C 3.0 bao gồm: 
asm auto break case cdec]l char 
class const continue _ cs default delete 
do double _ ds else enum _ es 
extern _ export far _ fastcall float for 


friend goto huge ïf inline int 


interrupt _ loadds long near new operafor 


pascal private protected public register return 
_savereøs _ seg short signed sizeof _ ss 
sfatic struct switch template this typedef 


union unsiøgned virtual void volatile while 


Cặp dấu ghi chú thích 

Khi viết chương trình đôi lúc ta cần phải có vài lời ghi chú về 1 đoạn 
chương trình nào đó để dễ nhớ và dễ điều chỉnh sau này; nhất là phần 
nội dung ghi chú phải không thuộc về chương trình (khi biên dịch phần 
này bị bỏ qua). Trong ngôn ngữ lập trình C, nội dung chú thích phải được 
viết trong cặp dấu /* và */. 

Ví dụ : 

#include <stdio.h> 

#include<conio.h> 

int main () 

{ 

char ten[50]; /* khai bao bien ten kieu char 50 ky tu */ 

/*Xuat chuoi ra man hình*/ 

printf(“Xin cho biet ten cua ban !”); 

scanf(“%s”,ten); /*Doc vao 1 chuoi la ten cua ban*/ 


printf(“Xin chao ban %s\n ”,ten); 


printf(“Chao mung ban den voi Ngon ngu lap trình C”); 


/#Dung chuong trinh, cho go phim*/ 
øetch(Q; 
retum 0; 


} 


CÁC KIỂU DỮ LIỆU SƠ CẤP CHUẨN TRONG C 


Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn trong C có thể được chia làm 2 dạng : 
kiểu số nguyên, kiểu số thực. 


Kiểu sỐ nguyên 
Kiểu số nguyên là kiểu dữ liệu dùng để lưu các giá trị nguyên hay còn 


gọi là kiểu đếm được. Kiểu số nguyên trong C được chia thành các kiểu 
dữ liệu con, mỗi kiểu có một miền giá trị khác nhau 


Kiểu số nguyên 1 byte (8 bits) 


Kiểu số nguyên một byte gồm có 2 kiểu sau: 


SIT” (| HIẾN... | 11iárreip]fjeiiilj 
liệu 
1 unsigned Từ 0 đến 255 (tương đương 256 ký tỰ trong 


char bảng mã ASCII) 


6) char Từ -128 đến 127 


Kiểu unsigned char: lưu các số nguyên dương từ 0 đến 255. 

=> Để khai báo một biến là kiểu ký tự thì ta khai báo biến kiểu unsigned 
char. Mỗi số trong miền giá trị của kiểu unsigned char tương ứng với 
một ký tự trong bảng mã ASCII. 


Kiểu char: lưu các số nguyên từ -128 đến 127. Kiểu char sử dụng bit trái 
nhất để làm bit dấu. 


=> Nếu gán giá trị > 127 cho biến kiểu char thì giá trị của biến này có thể 
là số âm (?). 


Kiểu số nguyên 2 bytes (16 bits) 


Kiểu số nguyên 2 bytes gồm có 4 kiểu sau: 


STT Kiểu dữ liệu Miền giá trị (Domain) 
lì enum Từ -32,768 đến 32,767 
2 unsigned int Từ 0 đến 65,535 

3 short int Từ -32,768 đến 32,767 
4 int Từ -32,768 đến 32,767 


Kiểu enum, short int, int : Lưu các số nguyên từ -32768 đến 32767. Sử 
dụng bit bên trái nhất để làm bit dấu. 


=> Nếu gán giá trị >32767 cho biến có 1 trong 3 kiểu trên thì giá trị của 
biến này có thể là số âm. 


Kiểu unsigned int: Kiểu unsigned int lưu các số nguyên dương từ 0 đến 
65535. 


Kiểu số nguyên 4 byte (32 bits) 


Kiểu số nguyên 4 bytes hay còn gọi là số nguyên dài (long) gồm có 2 kiểu 
sau: 


STT Kiểu dữ liệu Miền giá trị (Domain) 
1 unsiøned long Từ 0 đến 4,294,967,295 
2 long Từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647 


Kiểu long : Lưu các số nguyên từ -2147483658 đến 2147483647. Sử 
dụng bit bên trái nhất để làm bit dấu. 


=> Nếu gán giá trị >2147483647 cho biến có kiểu long thì giá trị của biến 
này có thể là số âm. 


Kiểu unsigned long: Kiểu unsigned long lưu các số nguyên dương từ 0 
đến 4294967295 


Kiểu số thực 


Kiểu số thực dùng để lưu các số thực hay các số có dấu chấm thập phân 
gồm có 3 kiểu sau: 


Kiểu dữ Kích thước 


STT liệu (Size) Miền giá trị (Domain) 

1 float 4 bytes nở nu * 10-38 đến 3.4 * 
2 double 8 bytes Thôn * 10-308 đến 1.7 * 
3 pRuẾP 0 buei LÙU 34 10-4082 đến 1.1 


Mỗi kiểu số thực ở trên đều có miền giá trị và độ chính xác (số số lẻ) 
khác nhau. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà ta có thể khai báo biến thuộc 1 
trong 3 kiểu trên. 


Ngoài ra ta còn có kiểu dữ liệu void, kiểu này mang ý nghĩa là kiểu rỗng 
không chứa giá trị gì cả. 


Tên và hằng trong C 


Tên (danh biểu) 


Tên hay còn gọi là danh biểu (identifier) được dùng để đặt cho chương 
trình, hằng, kiểu, biến, chương trình con... Tên có hai loại là tên chuẩn và 
tên do người lập trình đặt. 


Tên chuẩn là tên do C đặt sẵn như tên kiểu: int, char, float,...; tên hàm: 
sin, cos... 


Tên do người lập trình tự đặt để dùng trong chương trình của mình. Sử 
dụng bộ chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_) để đặt tên, nhưng phải 
tuân thủ quy tắc: 


‹ Bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới. 

e Không có khoảng trống Ở giữa tên. 

e« Không được trùng với từ khóa. 

e ĐỘ dài tối đa của tên là không giới hạn, tuy nhiên chỉ có 31 ký tự 
đầu tiên là có ý nghĩa. 

© Không cấm việc đặt tên trùng với tên chuẩn nhưng khi đó ý nghĩa 
của tên chuẩn không còn giá trị nữa. 


Ví dụ: tên do người lập trình đặt: Chieu_ dai, Chieu_Rong, Chu_ Vi, 
Dien_ Tịch 


Tên không hợp lệ: Do Dai, 12A2,... 


Hằng (Constant) 
Là đại lượng không đổi trong suốt quá trình thực thi của chương trình. 
Hằng có thể là một chuỗi ký tự, một ký tự, một con số xác định. Chúng 


có thể được biểu diễn hay định dạng (Eormat) với nhiều dạng thức khác 
nhau. 


Hằng số thực 


Số thực bao gồm các giá trị kiểu float, double, long double được thể hiện 
theo 2 cách sau: 


- Cách 1: Sử dụng cách viết thông thường mà chúng ta đã sử dụng trong 
các môn Toán, Lý, ...Điều cần lưu ý là sử dụng dấu thập phân là dấu 
chấm (.); 

Ví dụ: 123.34-223.3333.00-56.0 


- Cách 2: Sử dụng cách viết theo số mũ hay số khoa học. Một số thực 
được tách làm 2 phần, cách nhau bằng ký tự e hay E, 


Phần giá trị: là mỘt sỐố nguyên hay số thực được viết theo cách 1. 
Phần mũ: là một số nguyên 

Giá trị của số thực là: Phần giá trị nhân với 10 mũ phần mũ. 

Ví dụ: 1234.56e-3= 1.23456 (là số 1234.56 * 10-3) 


-123.45E4 = -1234500 ( là -123.45 *104) 


Hằng sỐ nguyên 


Số nguyên gồm các kiểu int (2 bytes) , long (4 bytes) được thể hiện theo 
những cách sau. 


- Hằng số nguyên 2 bytes (¡nt) hệ thập phân: Là kiểu số mà chúng ta sử 
dụng thông thường, hệ thập phân sử dụng các ký số từ 0 đến 9 để biểu 
diễn một giá trị nguyên. 


Ví dụ: 123 ( một trăm hai mươi ba), -242 ( trừ hai trăm bốn mươi hai). 


- Hằng số nguyên 2 byte (int) hệ bát phân: Là kiểu số nguyên sử dụng 8 
ký số từ 0 đến 7 để biểu diễn một số nguyên. 


Cách biểu diễn: 0<các ký số từ 0 đến 7> 


Ví dụ : 0345 (số 345 trong hệ bát phân) 


-020 (số -20 trong hệ bát phân) 

Cách tính giá trị thập phân của số bát phân như sau: 

Số bát phân : 0dndn-1dn-2...đd1d0 ( di có giá trị từ 0 đến 7) 

=> Giá trị thập phân= )};_o d; x 8ï 

0345=229, 020=16 

- Hằng số nguyên 2 byte (in) hệ thập lục phân: Là kiểu số nguyên sử 
dụng 10 ký số từ 0 đến 9 và 6 ký tự A, B, C, D, E ,F để biểu diễn một số 
nguyền. 

Ký tự giá trị 

A10 

BI 

C12 

D13 

E14 

F15 

Cách biểu diễn: 0x<các ký số từ 0 đến 9 và 6 ký tự từ A đến F> 

Ví dụ: 

0x345 (số 345 trong hệ 16) 

0x20 (số 20 trong hệ 16) 

0x2A9 (số 2A9 trong hệ 16) 


Cách tính giá trị thập phân của số thập lục phân như sau: 


Số thập lục phân : 0xdndn-1dn-2...d1d0 ( di từ 0 đến 9 hoặc A đến F) 
=> Giá trị thập phân= )”a đ; x 16” 

0x345=827, 0x20=32, 0x2A9= 681 

: Hằng số nguyên 4 byte (long): Số long (số nguyên dài) được biểu diễn 
như SỐ int trong hệ thập phân và kèm theo ký tự l hoặc L. Một sỐ nguyên 
nằm ngoài miền giá trị của số int ( 2 bytes) là số long ( 4 bytes). 


Ví dụ: 45345L hay 45345] hay 45345 


- Các hằng số còn lại: Viết như cách viết thông thường (không có dấu 
phân cách giữa 3 sỐ) 


Ví dụ: 
12 (mười hai) 
12.45 (mười hai chấm 45) 


1345.67 (một ba trăm bốn mươi lăm chấm sáu mươi bảy) 


Hằng ký tự 

Hằng ký tự là một ký tự riêng biệt được viết trong cặp dấu nháy đơn (°). 
Mỗi một ký tự tương ứỨng với mội giá trị trong bảng mã ASCII. Hằng ký 
tự cũng được xem như trị số nguyên. 

Ví dụ: “a?, “A', "U ‹Q” 


Chúng ta có thể thực hiện các phép toán số học trên 2 ký tự (thực chất là 
thực hiện phép toán trên giá trị ASCIH của chúng) 


Hằng chuỗi ký tự 


Hằng chuỗi ký tự là một chuỗi hay một xâu ký tự được đặt trong cặp 
dấu nháy kép (9. 


Ví dụ: “Ngon ngu lap trình C”, “Khoa CN I-DHC 7T”, “NÑVLinh-DVHIeu” 
Chú ý: 
1. Một chuỗi không có nội dung “” được gọi là chuỗi rỗng. 


2. Khi lưu trữ trong bộ nhớ, một chuỗi được kết thúc bằng ký tự NULL 
(20”: mã Ascii là 0). 


3. Để biểu diễn ký tự đặc biệt bên trong chuỗi ta phải thêm dấu \ phía 
trước. 


Ví dụ: “m a student” phải viết “IVm a student” 


“Day la ky tu “dac biet”” phải viết “Day la ky tu \V?dac biet\”“ 

BIỂN VÀ BIẾU THỨC 

Biến 

Biến là một đại lượng được người lập trình định nghĩa và được đặt tên 
thông qua việc khai báo biến. Biến dùng để chứa dữ liệu trong quá trình 
thực hiện chương trình và giá trị của biến có thể bị thay đổi trong quá 
trình này. Cách đặt tên biến giống như cách đặt tên đã nói trong phần 


trền. 


Mỗi biến thuộc về một kiểu dữ liệu xác định và có giá trị thuộc kiểu đó. 


Cú pháp khai báo biến: 
<Kiểu dữ liệu> Danh sách các tên biến cách nhau bởi dấu phẩy; 


Ví dụ: 


int a, b, c; /*Ba biến a, b,c có kiểu int*/ 

long int chu_ vi; /*Biến chu_ vi có kiểu long*/ 

float nua_chu_ vi; /*Biến nua_chu_ vi có kiểu float*/ 
double dien_ tich; /*Biến dien_ tich có kiểu double*/ 


Lưu ý: Để kết thúc 1 lệnh phải có dấu chấm phẩy (;) ở cuối lệnh. 


VỊ trí khai báo biẾn trong C 

Trong ngôn ngữ lập trình C, ta phải khai báo biến đúng vị trí. Nếu khai 
báo (đặt các biến) không đúng vị trí sẽ dẫn đến những sai sót ngoài ý 
muốn mà người lập trình không lường trước (hiệu ứng lề). Chúng ta có 2 
cách đặt vị trí của biến như sau: 

a) Khai báo biến ngoài: Các biến này được đặt bên ngoài tất cả các hàm 
và nó có tác dụng hay ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình (còn gọi là 
biến toàn cục). 

Ví dụ: 

int 1; /#Bien ben ngoai */ 

float pi; /#Bien ben ngoali*/ 

int main() 


: 


b) Khai báo biến trong: Các biến được đặt ở bên trong hàm, chương trình 
chính hay một khối lệnh. Các biến này chỉ có tác dụng hay ảnh hưởng 
đến hàm, chương trình hay khối lệnh chứa nó. Khi khai báo biến, phải 
đặt các biến này ở đầu của khối lệnh, trước các lệnh gán, ... 


Ví dụ 1: 


#include <stdio.h> 

#include<conio.h> 

Iint bienngoal;/*khai bao bien ngoal*/ 

int main () 

{ Int J,1;/#khai bao bien ben trong chuong trinh chình*/ 
clrscr(); 

E2 

bienngoal=3; 

prinf( ni Gia7 tri cua ¡ la %d”,1); 

/#%d là số nguyên, sẽ biết sau */ 

prinf( ni Gia tri cua j la %d”,]); 

printf( v Gia tri cua bienngoai la %d"”,bienngoai); 
getch0; 

retum 0; 

} 

Ví dụ 2: 

#include <stdio.h> 

#include<conio.h> 

int main () 


{ int 1, J;/#Bien ben trongø*/ 


clrscr(); 

1S] 

printf(n Gia tri cua 1 la %d”,1); 
prinf( Mi Gia tri cua j la %d”,]); 
I>]) 

{ 

int hieu=j-1; /*Bien ben trong */ 


printff( ni Hieu so cua j tru ¡ la %d”,hieu); 


else 


int hieu=i-j; /*Blen ben trong*/ 
prinf(^n Gia tri cua ï tru j la %d”,hieu); 
} 

getch0; 

retum 0; 


} 


Biểu thức 


Biểu thức là một sự kết hợp giữa các toán tỬ (operator) và các toán hạng 
(operand) theo đúng một trật tự nhất định. 


Mỗi toán hạng có thể là một hằng, một biến hoặc một biểu thức khác. 


Trong trường hợp, biểu thức có nhiều toán tử, ta dùng cặp dấu ngoặc 
đơn () để chỉ định toán tử nào được thực hiện trước. 


Ví dụ: Biểu thức nghiệm của phương trình bậc hai: 
(-b + sqrt(Delta))/(2*a) 


Trong đó 2 là hằng: a, b, Delta là biến. 


Các toán tỬ số học 


Trong ngôn ngữỮ C, các toán tử +, -, *, / làm việc tương tự như khi chúng 
làm việc trong các ngôn ngỮ khác. Ta có thể áp dụng chúng cho đa sỐ 
kiểu dữ liệu có sẵn được cho phép bởi C. Khi ta áp dụng phép / cho một 
số nguyên hay một ký tự, bất kỳ phần dư nào cũng bị cắt bỏ. Chẳng hạn, 
5/2 bằng 2 trong phép chia nguyên. 


Toán tử Ý nghĩa 
+ Cộng 

- Trừ 

B Nhân 

/ Chia 


% Chia lấy phần dư 


— Giảm 1 đơn vị 


++ Tăng 1 đơn vị 


Tăng và giảm (++ & --) 

Toán tử ++ thêm 1 vào toán hạng của nó và — trừ bớt 1. Nói cách khác: 
x=x+*1 giống như ++x 

x=x—1 giống như x— 


Cả 2 toán tỬ tăng và giảm đều có thể tiền tố (đặt trước) hay hậu tố (đặt 
sau) toán hạng. Ví dụ:x = x + 1 có thể viết x++ (hay ++x) 


Tuy nhiên giữa tiền tố và hậu tố có sự khác biệt khi sử dụng trong 1 biểu 
thức. Khi 1 toán tử tăng hay giảm đứng trước toán hạng của nó, C thực 
hiện việc tăng hay giảm trước khi lấy giá trị dùng trong biểu thức. Nếu 
toán tỬ đi sau toán hạng, C lấy giá trị toán hạng trước khi tăng hay giảm 
nó. Tóm lại: 


x=10 
y=+r+x//y = 11 
Tuy nhiên: 
x=10 

x=xrtr /y =10 


Thứ tự ưu tiên của các toán tử số học: 


++ -- sau đó là * / % rồi mới đến + - 


Các toán tỬ quan hệ và các toán tỬ Logic 


Ý tưởng chính của toán tử quan hệ và toán tử Logic là đúng hoặc sai. 
Trong C mọi giá trị khác 0 được gọi là đúng, còn sai là 0. Các biểu thức 
sử dụng các toán tử quan hệ và Logic trả về 0 nếu sai và trả về 1 nếu 
đúng. 


Toán tử Ý nghĩa 


Các toán tử quan hệ 


> Lớn hơn 

_= Lớn hơn hoặc bằng 
< Nhỏ hơn 

<= Nhỏ hơn hoặc bằng 
== Bằng 

I= Khác 


Các toán tử Logic 
&ri& AND 
| OR 


Ị NOT 


Bảng chân trị cho các toán tử Logic: 


P q p&&q pllq Ip 


0 0 0 0 1 
0 1 0 1 1 
1 0 0 1 0 
1 1 1 1 0 


Các toán tử quan hệ và Logic đều có đỘ ưu tiên thấp hơn các toán tử số 
học. Do đó một biểu thức như: 10 > 1+ 12 sẽ được xem là 10 > (1 + 12) 
và kết quả là sai (0). 

Ta có thể kết hợp vài toán tử lại với nhau thành biểu thức như sau: 
10>5&&!(10<9)||3<=4 Kết quả là đúng 

Thứ tự Ưu tiên của các toán tử quan hệ là Logic 

Cao nhất:! 


>>—=<<= 


&& 


Thấp nhất:|| 


Các toán tử Bitwise: 


Các toán tử Bitwise ý nói đến kiểm tra, gán hay sự thay đổi các Bit thật 
sự trong 1 Byte của Word, mà trong C chuẩn là các kiểu dữ liệu và biến 


char, int. Ta không thể sử dụng các toán tử Bitwise với dữ liệu thuộc các 
kiểu float, double, long double, void hay các kiểu phức tạp khác. 


Toán tử Ý nghĩa 
& AND 

| OR 

A XOR 

En NOT 

>> Dịch phải 
<< Dịch trái 


Bảng chân trị của toán tử ^ (XOR) 


p q p^q 
0 0 0 
0 1 1 


Toán tỬ ? cùng với : 


C có một toán tử rất mạnh và thích hợp để thay thế cho các câu lệnh của 
If-Then-Else. Cú pháp của việc sử dụng toán tử ? là: 


E1?E2:E3 

Trong đó E1, E2, E3 là các biểu thức. 

Ý nghĩa: Trước tiên E1 được ước lượng, nếu đúng E2 được ước lượng 
và nó trở thành giá trị của biểu thức; nếu E1 sai, E2 được ước lượng và 
trở thành giá trị của biểu thức. 

Ví dụ: 

X=10 

Y=X>9?100:200 


Thì Y được gán giá trị 100, nếu X nhỏ hơn 9 thì Y sẽ nhận giá trị là 200. 
Đoạn mã này tương đương cất trúc if nhƯ sau: 


X=10 
if(X <9) Y = 100 


else Y = 200 


Toán tỬ con trổ & và * 


Một con trỏ là địa chỉ trong bộ nhớ của một biến. Một biến con trỏ là 
một biến được khai báo riêng để chứa một con trỏ đến một đối tượng 
của kiểu đã chỉ ra nó. Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về con trỏ trong chƯơng về 


con trỏ. Ớ đây, chúng ta sẽ để cập ngắn gọn đến hai toán tử được sử 
dụng để thao tác với các con trỏ. 


Toán tử thứ nhất là &, là một toán tử quy ước trả về địa chỉ bộ nhớ của 
hệ số của nó. 


Ví dụ:m = &count 
Đặt vào biến m địa chỉ bộ nhớ của biến count. 


Chẳng hạn, biến count ở vị trí bộ nhớ 2000, giả sử count có giá trị là 100. 
Sau câu lệnh trên m sẽ nhận giá trị 2000. 


Toán tử thứ hai là *, là một bổ sung cho &; đây là một toán tử quy ước trả 
về giá trị của biến được cấp phát tại địa chỉ theo sau đó. 


Ví dụ:q = *m 


Sẽ đặt giá trị của count vào q. Bây giờ q sẽ có giá trị là 100 vì 100 được 
lưu trữ tại địa chỉ 2000. 


Toán tử dấu phẩy, 


Toán tử dấu , được sử dụng để kết hợp các biểu thức lại với nhau. Bên 
trái của toán tử dấu , luôn được xem là kiểu void. Điều đó có nghĩa là 
biểu thức bên phải trở thành giá trị của tổng các biểu thức được phân 
cách bởi dấu phẩy. 


Ví dụ:x = (y=3,y†1); 


Trước hết gán 3 cho y rồi gán 4 cho x. Cặp dấu ngoặc đơn là cần thiết vì 
toán tử dấu , có đỘ ưu tiên thấp hơn toán tử gán. 


Xem các dấu ngoặc đơn và cặp dấu ngoặc vuông là toán tử 


Trong C, cặp dấu ngoặc đơn là toán tử để tăng đỘ ưu tiên của các biểu 
thức bên trong nó. 


Các cặp dấu ngoặc vuông thực hiện thao tác truy xuất phần tử trong 
mảng. 


Tổng kết về độ Ưu tiên 


Cao nhất OILI 
I~ ++ -- (Kiểu) * & 


LỆ ấy C- 


Thấp nhất : 


VI2.9 Cách viết tắt trong C 


Có nhiều phép gán khác nhau, đôi khi ta có thể sử dụng viết tắt trong C 
nữa. Chẳng hạn: 


x = x + 10 được viết thànhx +=10 
Toán tử += báo cho chƯơng trình dịch biết để tăng giá trị của x lên 10. 


Cách viết này làm việc trên tất cả các toán tử nhị phân (phép toán hai 
ngôi) của C. Tổng quát: 


(Biến) = (Biến)(Toán tử)(Biểu thức) 
có thể được viết: 


(Biến)(Toán tử)=(Biểu thức) 
CẤU TRÚC CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH C 
Tiền xử lý và biên dịch 


Trong C, việc dịch (translation) một tập tin nguồn được tiến hành trên hai 
bước hoàn toàn độc lập với nhau: 


- Tiền xử lý. 
-Biên chế: 
Hai bƯỚớc này trong phần lớn thời gian được nối tiếp với nhau một cách 


tự động theo cách thức mà ta có ấn tượng rằng nó đã được thực hiện như 
là một xử lý duy nhất. Nói chung, ta thường nói đến việc tồn tại của một 


bộ tiền xử lý (preprocessor?) nhằm chỉ rõ chương trình thực hiện việc xử 
lý trước. Ngược lại, các thuật ngữ trình biên dịch hay sự biên dịch vẫn 
còn nhập nhẳng bởi vì nó chỉ ra khi thì toàn bộ hai giai đoạn, khi thì lại là 
giai đoạn thứ hai. 


Bước tiền xử lý tương ứng với việc cập nhật trong văn bản của chương 
trình nguồn, chủ yếu dựa trên việc diễn giải các mã lệnh rất đặc biệt gọi 
là các chỉ thị dẫn hướng của bộ tiền xử lý (destination directive of 
preprocessor); các chỉ thị này được nhận biết bởi chúng bắt đầu bằng ký 
hiệu (symbol) #. 

Hai chỉ thị quan trọng nhất là: 

- Chỉ thị sự gộp vào của các tập tin nguồn khác: #include 

- Chỉ thị việc định nghĩa các macros hoặc ký hiệu: #define 

Chỉ thị đầu tiên được sử dụng trước hết là nhằm gộp vào nội dung của 
các tập tin cần có (header file), không thể thiếu trong việc sử dụng một 
cách tốt nhất các hàm của thư viện chuẩn, phổ biến nhất là: 

#include <stdio.h> 

Chỉ thị thứ hai rất hay được sử dụng trong các tập tin thư viện (header 
file) đã được định nghĩa trước đó và thường được khai thác bởi các lập 
trình viên trong việc định nghĩa các ký hiệu nhƯ là: 


#define NB_COUPS_MAX 100 


#define SIZE 25 


Cấu trúc một chương trình C 


Một chương trình C bao gồm các phần như: Các chỉ thị tiền xử lý, khai 
báo biến ngoài, các hàm tự tạo, chương trình chính (hàm main). 


Cấu trúc có thể nhƯ sau: 


Các chỉ thị tiền xử lý (Preprocessor directives)#include <Tên tập tin thử 
viện>#define..... 


Định nghĩa kiểu dữ liệu (phần này không bắt buộc): dùng để đặt tên lại 
cho một kiểu dữ liệu nào đó để gợi nhớ hay đặt 1 kiểu dữ liệu cho riêng 
mình dựa trên các kiểu dữ liệu đã có.Cú pháp: typedef <Tên kiểu cũ> 
<Tên kiểu mới>Ví dụ: typedef int SoNguyen; // Kiểu SoNguyen là kiểu 
Iint 


Khai báo các prototype (tên hàm, các tham số, kiểu kết quả trả về,... của 
các hàm sẽ cài đặt trong phần sau, phần này không bắt buộc): phân này 
chỶ là các khai báo đầu hàm, không phải là phần định nghĩa hàm. 


Khai báo các biến ngoài (các biến toàn cục) phần này không bắt buộc: 
phần này khai báo các biến toàn cục được sử dụng trong cả chương trình. 


Chương trình chính phần này bắt buộc phải có<Kiểu dữ liệu trả về> 
main(){Các khai báo cục bộ trong hàm main: Các khai báo này chỉ tổn tại 
trong hàm mà thôi, có thể là khai báo biến hay khai báo kiểu.Các câu lệnh 
dùng để định nghĩa hàm mainreturn <kết quả trả về>; // Hàm phải trả về 
kết quả} 


Cài đặt các hàm<Kiểu dữ liệu trả về> function1( các tham số){ Các khai 
báo cục bộ trong hàm.Các câu lệnh dùng để định nghĩa hàmreturn <kết 
quả trả về>;}... 

Lưu ý: Một số tập tin header thường dùng: 


Một chương trình C bắt đầu thực thi từ hàm main (thông thường là tỪ câu 
lệnh đầu tiên đến câu lệnh cuối cùng). 


Các tập tin thư viện thông dụng 


Đây là các tập tin chứa các hàm thông dụng khi lập trinh C, muốn sử 
dụng các hàm trong các tập tin header này thì phải khai báo #include <Tên 
tập tin> ở phần đầu của chương trình 


1) stdio.h: Tập tin định nghĩa các hàm vào/ra chuẩn (standard 
input/output). Gồm các hàm in dữỮ liệu (printf()), nhập giá trị cho biến 
(scanfQ), nhận ký tự từ bàn phím (getc()), in ký tự ra màn hình (putc()), 
nhận một dãy ký tự từ bàm phím (gets()), in chuỗi ký tự ra màn hình 
(putsQ), xóa vùng đệm bàn phím (fflush()), fopen(Q), fclose(), fread(), 
fwrite(Q, getchar(), putchar(Q, getw(), putw(Q)... 


2) conio.h : Tập tin định nghĩa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS 
console). Gồm các hàm clrscr(), getchQ, getche(), getpassQ, cgets(), 
cpuís(), putch(), clreol(,... 


3) math.h: Tập tin định nghĩa các hàm tính toán gồm các hàm abs(), sqrt(), 
logQ). log10Q, sinQ, cos(), tan(), acos(), asin(), atan(), pow(Q, exp(Q),... 

4) alloc.h: Tập tin định nghĩa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhớ. 
Gồm các hàm calloc(), realloc(Q), mallocQ, free(, farmallocQ, farcallocQ, 
farfree(, ... 

5) io.h: Tập tin định nghĩa các hàm vào ra cấp thấp. Gồm các hàm open(), 
_open(), read(), _readQ, close(), _close(), creat(), _creat(), creatnew(), eof(), 


filelengthQ), lockQ),... 


6) graphics.h: Tập tin định nghĩacác hàm liên quan đến đồ họa. Gồm 
initgraphQ), line(, circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(Q, ... 


Còn nhiều tập tin khác nữa. 


Cú pháp khai báo các phần bên trong môt chương trình C 


Chỉ thị #include để sử dụng tập tin thư viện 


Cú pháp: 
#include <Tên tập tin> // Tên tập tin được đạt trong dẫu <> 
hay #include “Tên đường dẫn” 


Menu Option của Turbo C có mục INCLUDE DIRECTORIES, mục này 
dùng để chỉ định các tập tin thư viện được lưu trỮ trong thư mục nào. 


Nếu ta dùng #include<Tên tập tin> thì Turbo C sẽ tìm tập tin thư viện 
trong thư mục đã được xác định trong INCLUDE DIRECTORIES. 


Ví dụ: include <stdio.h> 


Nếu ta dùng #include”Tên đường dẫn” thì ta phải chỉ rõ tên ở đâu, tên thư 
mục và tập tin thƯ viện. 


Ví dụ:#include”C:VTCAmath.h” 


Trong trường hợp tập tin thư viện nằm trong thư mục hiện hành thì ta chỉ 
cần đưa tên tập tin thư viện. Ví dụ: #include”math.h”. 


Ví dụ: 
#include <stdio.h> 
#include <conlo.h> 


#include “math.h” 


Chỉ thị #define để định nghĩa hằng số 
Cú pháp: 
#define <Tên hằng> <Giá trị> 


Ví dụ: 


#define MAXINT 32767 


Khai báo các prototype cỦa hàm 

Cú pháp: 

<Kiểu kết quả trả về> Tên hàm (danh sách đối số) 

Ví dụ: 

long giaithua( int n); //Hàm tính giai thỪa cỦa số nguyên n 


double x_mu_ y(float x, float y);/*Hàm tính x mũ y*/ 


Cấu trúc của hàm “bình thường” 

Cú pháp: 

<Kiểu kết quả trả về> Tên hàm (các đối số) 

{ 

Các khai báo và các câu lệnh định nghĩa hàm 
return kết quả; 

} 

Ví dụ: 

int tong(int x, int y) /*Hàm tính tổng 2 số nguyên*/ 
{ 


return (x+y); 


} 

float tong(float x, float y) /*Hàm tính tổng 2 số thực*/ 
{ 

return (x+y); 


} 


V4 z ` ° 
Cấu trúc của hàm main 


Hàm main chính là chương trình chính, gồm các lệnh xử lý, các lời gọi 
các hàm khác. 


Cú pháp: 

<Kết quả trả về> main( đối số) 

{ 

Các khai báo và các câu lệnh định nghĩa hàm 
return <kết quả>; 

} 

Ví dụ 1: 

int main() 

{ 

printf(“Day la chuong trinh chinh”); 
getch0; 


return 0; 


} 

Ví dụ 2: 

int main() 

{ 

int a=5, b=6,c; 

float x=3.5, y=4.5,7; 

printf(“Day la chuong trinh chinh”); 

c=tong(a,b); 

printf(Sn Tong cua %d va %d la %d”,a,b,C); 

z~tongø(%,y); 

prinff(€wi Tong cua %f và %f là %f”, x,y,z); 

getch0; 

retum 0; 

} 

BÀI TẬP 

Bài 1: Biểu diễn các hằng sỐ nguyên 2 byte sau đây dưới dạng số nhị 
phân, bát phân, thập lục phân 

a)12b) 255c) 31000d) 32767e) -32768 

Bài 2: Biểu diễn các hằng ký tự sau đây dưới dạng số nhị phân, bát phân. 


a) “Ab) 'a c) “Z'd) ˆz' 


Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường turbo C 3.0 

Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: - Tổng 
quan về ngôn ngữ lập trình C. - Môi trường làm việc và cách sử dụng 
Turbo C 3.0. 


TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C 


C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để lập trình 
hệ thống cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng. 


Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Dennish 
Ritchie (làm việc tại phòng thí nghiệm Bell) đã phát triển ngôn ngữ lập 
trình C dựa trên ngôn ngữ BCPL, (do Martin Richards đưa ra vào năm 
1967) và ngôn ngữ B (do Ken Thompson phát triển từ ngôn ngữ BCPL, 
vào năm 1970 khi viết hệ điều hành UNIX đầu tiên trên máy PDP-7) và 
được cài đặt lần đầu tiên trên hệ điều hành UNIX của máy DEC PDP-11. 


Năm 1978, Dennish Ritchie và B.W Kernighan đã cho xuất bản quyển 
“Ngôn ngữ lập trình C” và được phổ biến rộng rãi đến nay. 


Lúc ban đầu, C được thiết kế nhằm lập trình trong môi trường của hệ 
điều hành Unix nhằm mục đích hỗ trợ cho các công việc lập trình phức 
tạp. Nhưng về sau, với nhỮng nhu cầu phát triển ngày một tăng của công 
việc lập trình, C đã vượt qua khuôn khổ của phòng thí nghiệm Bell và 
nhanh chóng hội nhập vào thế giới lập trình để rồi các công ty lập trình 
sử dụng một cách rộng rãi. Sau đó, các công ty sản xuất phần mềm lần 
lượt đưa ra các phiên bản hỗ trợ cho việc lập trình bằng ngôn ngữ C và 
chuẩn ANSIC cũng được khai sinh từ đó. 


Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh và rất 
“mềm dẻo”, có một thư viện gồm rất nhiều các hàm (function) đã được 
tạo sẵn. Người lập trình có thể tận dụng các hàm này để giải quyết các 
bài toán mà không cần phải tạo mới. Hơn thế nữa, ngôn ngữ C hỗ trợ rất 
nhiều phép toán nên phù hợp cho việc giải quyết các bài toán kỹ thuật có 
nhiều công thức phức tạp. Ngoài ra, C cũng cho phép người lập trình tự 
định nghĩa thêm các kiểu dữ liệu trừu tượng khác. Tuy nhiên, điều mà 


người mới vừa học lập trình C thường gặp “rắc rối” là “hơi khó hiểu” 
do sự “mềm dẻo” của C. Dù vậy, C được phổ biến khá rộng rãi và đã trở 
thành một công cụ lập trình khá mạnh, được sử dụng như là một ngôn 
ngữ lập trình chủ yếu trong việc xây dựng những phần mềm hiện nay. 


Ngôn ngữ C có những đặc điểm cơ bản sau: 


e« Tính cô đọng (compact): C chỉ có 32 từ khóa chuẩn và 40 toán tử 
chuẩn, nhưng hầu hết đều được biểu diễn bằng những chuỗi ký tự 
ngắn gọn. 

e Tính cấu trúc (structured): C có một tập hợp những chỉ thị của lập 
trình như cấu trúc lựa chọn, lặp... TỪ đó các chương trình viết bằng 
C được tổ chức rõ ràng, dễ hiểu. 

«Tính tương thích (compatible): C có bộ tiền xử lý và một thư viện 
chuẩn vô cùng phong phú nên khi chuyển từ máy tính này sang máy 
tính khác các chương trình viết bằng C vẫn hoàn toàn tương thích. 

e© Tính linh động (flexible): C là một ngôn ngữ rất uyển chuyển và cú 
pháp, chấp nhận nhiều cách thể hiện, có thể thu gọn kích thước của 
các mã lệnh làm chương trình chạy nhanh hơn. 

e_ Biên dịch (compile): C cho phép biên dịch nhiều tập tin chương trình 
riêng rễ thành các tập tin đối tượng (object) và liên kết (link) các đối 
tượng đó lại với nhau thành một chương trình có thể thực thi được 
(executable) thống nhất. 


MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TURBO C 
Turbo C là môi trường hỗ trợ lập trình C do hãng Borland cung cấp. Môi 


trường này cung cấp các chức năng nhƯ: soạn thảo chương trình, dịch, 
thực thi chương trình... Phiên bản được sử dụng ở đây là Turbo C 3.0. 


Gọi Turbo C 


Chạy Turbo C cũng giống như chạy các chương trình khác trong môi 
trường DOS hay Windows, màn hình sẽ xuất hiện menu của Turbo C có 


dạng nhƯ sau: 


=1 Ed S Hun Gompile Debug Project Oy 


Dòng trên cùng gọi là thanh menu (menu bar). Mỗi mục trên thanh menu 
lại có thể có nhiều mục con nằm trong mỘt menu kéo xuống. 


Dòng dưới cùng ghi chức năng của một số phím đặc biệt. Chẳng hạn khi 
gõ phím F1 thì ta có được một hệ thống trợ giúp mà ta có thể tham khảo 
nhiều thông tin bổ ích. 


Muốn vào thanh menu ngang ta gõ phím F10. Sau đó dùng các phím mũi 
tên qua trái hoặc phải để di chuyển vùng sáng tới mục cần chọn rồi gõ 
phím Enter. Trong menu kéo xuống ta lại dùng các phím mũi tên lên xuống 
để di chuyển vùng sáng tới mục cần chọn rồi gõ Enter. 


Ta cũng có thể chọn một mục trên thanh menu bằng cách giữ phím Alt và 
gõ vào một ký tự đại diện của mục đó (ký tự có màu sắc khác với các ký 
tự khác). Chẳng hạn để chọn mục File ta gõ Alt-F (F là ký tự đại diện 
của File) 


Soạn thảo chương trình mới 


Muốn soạn thảo một chương trình mới ta chọn mục New trong menu File 
(EHe ->New) 


Trên màn hình sẽ xuất hiện một vùng trống để cho ta soạn thảo nội dung 
của chương trình. Trong quá trình soạn thảo chương trình ta có thể sử 
dụng các phím sau: 

Các phím xem thông tin trợ giúp: 

- F1: Xem toàn bộ thông tin trong phần trợ giúp. 

- Ctrl-F1: Trợ giúp theo ngữ cảnh (tức là khi con trỏ đang Ở trong một từ 
nào đo, chẳng hạn int mà bạn gõ phím Ctrl-F1 thì bạn sẽ có được các 
thông tin về kiểu dữ liệu int) 


Các phím di chuyển con trỏ trong vùng soạn thảo chương trình: 


Phím Ý nghĩa TH DaD BD 00D 
phím) 
Enter Đưa con trổ xuống dòng 
Mũi tên đi Đưa con trÓ lên hàng Ctrl-E 
lên trưỚc 
Mũi tên đi Đưa con trÓ xuÔng hàng Ctrl-X 
xuÔng sau 
Mũi tên sang Đưa con trỏ sang trái mỘt 
xế : Ctrl-S 
trái ký tự 


Mũi tên sang Đưa con trỏ sang phải Ctrl-D 


một ký tự 


Đưa con trỏ đến cuối 


"Họ dòng 
Đưa con trỏ đến đầu 
Home 
dòng 
ĐsU Đưa con trỏ lên trang Cưrl-R 
6-P trước 
PgDn Đưa con trÓ xuÕng trang Ctrl-C 
sau 
Dưa con trÓ sang tử bên CHIA 
trái 
Đưa con trÓ sang tử bên Ctrl-E 
phai 
Các phím xoá ký tự/ dòng: 
Phím Ý nghĩa 
Delete Xoá ký tự tại ví trí con trỏ 
BackSpace Di chuyỂn sang trái đỒng thỜi xoá ký tự 


đứng trước con trỏ 


Xoá một dòng chứa con trỏ Ctrl- 


Y 
Z ` " z 2 ^vx ‹ ` Ctrl- 
Xóa tƯ vị trí con tr đên cuÕi dòng Q-Y 
. ' _ ; ]- 
Xóa ký tự bên phải con trÓ 
Các phím chèn ký tự/ dòng: 
Insert Thay đổi viết xen hay viết chồng 
Ctrl-N Xen một dòng trống vào trước vị trí con trổ 
Sử dụng khối : 


Khối là một đoạn văn bản chương trình hình chữ nhật được xác định bởi 
đầu khối là góc trên bên trái và cuối khối là góc dưới bên phải của hình 
chữ nhật. Khi một khối đã được xác định (trên màn hình khối có màu sắc 
khác chỗ bình thường) thì ta có thể chép khối, di chuyển khối, xoá khối... 
Sử dụng khối cho phép chúng ta soạn thảo chương trình một cách nhanh 
chóng. sau đây là các thao tác trên khối: 


Phím tắt Ý nghĩa 


Ctrl-K-B Đánh dấu đầu khối 


Ctrl-K-K Đánh dấu cuối khối 

Ctrl-K-C Chép khối vào sau vị trí con trỏ 

Ctrl-K-V Chuyển khối tới sau vị trí con trỏ 

Ctrl-K-Y Xoá khối 

Ctrl-K-W Ghi khối vào đĩa như một tập tin 

Ctrl-K-R Đọc khối (tập tin) tỪ đĩa vào sau vị trí con trỏ 
Ctrl-K-H Tắt/mở khối 

Ctưrl-K-T Đánh dấu từ chứa chon trỏ 

Ctrl-K-P In một khối 


Các phím, phím tắt thực hiện các thao tác khác: 


Phím Ý nghĩa Phím tắt 
: , Ctrl-K-D, 

F10 Kích hoạt menu chính Ctrl-K-Q 

F2 Lưu chương trình đang soạn vào đĩa Ctrl-K-S 


F3 Tạo tập tin mới 


Tab Di chuyển con trỏ một khoảng đồng 
thời đẩy dòng văn bản 


ESC Hủy bỏ thao tác lệnh 
Đóng tập tin hiện tại 
Hiện hộp thoại tìm kiếm 
Hiện hộp thoại tìm kiếm và thay thế 


Tìm kiếm tiếp tục 


Ví dụ: Bạn hãy gõ đoạn chương trình sau: 
#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main () 

{ 

char ten| 50]; 

printf(“Xin cho biet ten cua ban !”); 
scanf(“%s”,ten); 

printf(“Xin chao ban %s”,ten); 
getch0; 

retumn 0; 


} 


Ctrl-I 


Ctrl-U 
Alt-E3 
Ctrl-Q-E 
Ctrl-Q-A 


Ctrl-L 


Ghi chương trình đang soạn thảo vào đĩa 
Sử dụng File/Save hoặc gõ phím F2. Có hai trường hợp xảy ra: 


- Nếu chương trình chưa được ghi lần nào thì một hội thoại sẽ xuất hiện 
cho phép bạn xác định tên tập tin (FileName). Tên tập tin phải tuân thủ 
quy cách đặt tên của DOS và không cần có phần mở rộng (sẽ tự động có 
phần mở rộng là .C hoặc .CPP sẽ nói thêm trong phần Option). Sau đó gõ 
phím Enter. 


- Nếu chương trình đã được ghi một lần rồi thì nó sẽ ghi những thay đổi 
bổ sung lên tập tin chương trình cũ. 


Chú ý: Để đề phòng mất điện trong khi soạn thảo chương trinh thỉnh 
thoảng bạn nên gõ phím F2. 


Quy tắc đặt tên tập tin của DOS: Tên của tập tin gồm 2 phần: Phần tên 
và phần mở rộng. 


‹ Phần tên của tập tin phải bắt đầu là 1 ký tự từ a..z (không phân biệt 
hoa thƯờng), theo sau có thể là các ký tự tỪ a..z, các ký số từ 0..9 hay 
dấu gạch dưới (_), phần này dài tối đa là 8 ký tự. 

e Phần mở rộng: phần này dài tối đa 3 ký tự. 


Ví dụ: Ghi chương trình vừa soạn thảo trên lên đĩa với tên là CHAO.C 


Thực hiện chương trình 


Để thực hiện chương trình hãy dùng Ctrl-F9 (giữ phím Ctrl và gõ phím 
E9). 


Ví dụ: Thực hiện chương trình vừa soạn thảo xong và quan sát trên màn 
hình để thấy kết quả của việc thực thi chương trình sau đó gõ phím bất 
kỳ để trở lại với Turbo. 


Mở một chương trình đã có trên đĩa 
Với một chương trình đã có trên đĩa, ta có thể mở nó ra để thực hiện 
hoặc sửa chữa bổ sung. Để mở một chương trình ta dùng File/Open hoặc 


gõ phím E3. Sau đó gõ tên tập tin vào hộp File Name hoặc lựa chọn tập 
tin trong danh sách các tập tin rồi gõ Enter. 


Ví dụ: Mở tập tin CHAO.C sau đó bổ sung để có chương trình mới như 
sau: 


#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main () 

{ 

char ten| 50]; 

prntf(“Xin cho biet ten cua ban !”); 
scanf(“%s”,ten); 

printf(“Xin chao ban %sìn ”,ten); 
printf(“Chao mung ban den voi Ngon ngu lap trinh C”); 
getch0; 

return 0; 

} 


Ghi lại chương trình này (F2) và cho thực hiện (Ctrl-F9). Hãy so sánh xem 
có gì khác trước? 


Thoát khỏi Turbo C và trở về DOS (hay Windows) 


Dùng File/Exit hoặc Alt-X. 


Sử dụng một số lệnh trên thanh menu 


Các lệnh trên menu Eile (Alt -F) 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** - Lệnh New : 
Dùng để tạo mới một chương trình. Tên ngầm định của chương trình là 
NONAMEXX.C (XX là 2 số từ 00 đến 99). 


- Lệnh Open : Dùng để mở một chương trình đã có sẵn trên đĩa để sửa 
chữa, bổ sung hoặc để thực hiện chương trình đó. Khi tập tin được mở 
thì văn bản chương trình được trình bày trong vùng soạn thảo; hộp thoại 
Open nhƯ sau: 


Trong trường hợp ta nhập vào tên tập tin chưa tổn tại thì chương trình 
được tạo mới và sau này khi ta lưu trữ, chương trình được lưu với tên đó. 


- Lệnh Save : Dùng để lưu chương trình đang soạn thảo vào đĩa. 


- Lệnh Save as... : Dùng để lưu chương trình đang soạn thảo với tên khác, 
hộp thoại lƯu tập tin đang soạn với tên khác như sau: 


Ícx 'Turbo C++ IDE 
F t D h 0nmn ) t xo ' [ 
⁄ 


Ea e e ph 0 
NONñHE88.C 5 1 
=—— [:‹(IA0TR1`LAPTRI”1`CHâO .C ———=>»*xx' 
Tên hiện tại 
uoid main €}> ˆ " 
‹ đ:*»đduhieu`chao .c SG] đền cũ) 


cha* tenL5 
phintf€ 


;canf( BARCHART .C Tên mới ( kể cả 
phintf€ ˆ 
tên thư mục) 


qetchC»;š§ 


- Lệnh : Save All: Trong lúc làm việc với Turbo C, ta có thể mở một lúc 
nhiều chương trình để sửa chữa, bổ sung. Lệnh Save All dùng để lưu lại 
mọi thay đổi trên tất cả các chương trình đang mở ấy.. 


- Lệnh Change Dir ... : Dùng để đổi thư mục hiện hành 


- Lệnh Print : Dùng để in chương trình đang soạn thảo ra máy in. 
- Lệnh Printer Setup ...: Dùng để thiết đặt một số thông số cho máy in. 


- Lệnh Dos Shell : Dùng để thoát tạm thời về Dos, để trở lại Turbo C ta 
đánh EXTT. 


- Lệnh Exit : Dùng để thoát khỏi C. 


Các lệnh trên menu Edit (Alt -E) 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** - Lệnh Undo 
: Dùng để hủy bỏ thao tác soạn thảo cuối cùng trên cửa số soạn thảo. 


- Lệnh Redo : Dùng để phục hồi lại thao tác đã bị Undo cuối cùng. 

- Lệnh Cut : Dùng để xóa một phần văn bản đã được đánh dấu khối, 
phần dữ liệu bị xóa sẽ được lưu vào một vùng nhớ đặc biệt gọi là 
Clipboard. 


- Lệnh Copy : Dùng để chép phần chương trình đã được đánh dấu khối 
vào Clipboard. 


- Lệnh Paste : Dùng để dán phần chương trình đang được lưu trong 
Clipboard vào của số đang soạn thảo, bắt đầu tại vị trí của con trỏ. 


- Lệnh Clear : Dùng để xóa phần dữ liệu đã được đánh dấu khối, dữ liệu 
bị xóa không được lưu vào Clipboard. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** - Lệnh Show 
clipboard : Dùng để hiển thị phần chương trình đang được lưu trong 
Clipboard trong một cửa sổ mới. 


Các lệnh trên menu Search (AlIt -S) 


e Lệnh Eind...: Dùng để tìm kiếm một cụm từ trong văn bản chương 
trình. Nếu tìm thấy thì con trỏ sẽ di chuyển đến đoạn văn bản trùng 
với cụm từ cần tìm; hộp thoại Eind như sau: 


ions 


Nhập cụm tử cần 
tìm vào đây 


Ý nghĩa các lựa chọn trong hộp thoại trên nhƯ sau: 


e_ Case sentitive : Phân biệt chữ IN HOA với chỮ ¡in thường trong khi 
so sánh cụm từỪ cần tìm với văn bản chương trình. 

e« Whole word only: Một đoạn văn bản chương trình trùng với toàn bỘ 
cụm từ cần tìm thì mới được xem là tìm thấy. 

« Regular expression: Tìm theo biểu thức 

e_ Global:Tìm trên tất cả tập tin. 

© Forward : Tìm đến cuối tập tin. 

« Selected text: Chỉ tìm trong khối văn bản đã được đánh dấu. 

© Backward: Tìm đến đầu tập tin. 

© _From cursor : Bắt đầu từ vị trí con nháy. 

© Entire scope: Bắt đầu tại vị trí đầu tiên của khối hoặc tập tin. 


- Lệnh Replace...: Dùng để tìm kiếm một đoạn văn bản nào đó, và tự 
động thay bắng một đoạn văn bản khác, hộp thoại replace nhƯ sau: 


Tìm các cụm tỪ Scanf và thay thế bằng scanf ***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


- Lệnh Search again : Dùng để thực hiện lại việc tìm kiếm. 


- Các lệnh còn lại trên menu Search, các bạn sẽ tìm hiểu thêm khi thực 
hành trực tiếp trên máy tính. 


**#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Run (Alt -R) 


- Lệnh Run : Dùng để thực thi hay "chạy" một chương trình. 
- Lệnh Step over : Dùng để "chạy" chương trình từng bước. 


- Lệnh Trace into : Dùng để chạy chương trình từng bước. Khác với lệnh 
Step over Ở chỗ: Lệnh Step over không cho chúng ta xem từng bước 
"chạy" trong chương trình con, còn lệnh Trace into cho chúng ta xem từng 
bước trong chương trình con. 


- Các lệnh còn lại, các bạn sẽ tìm hiểu thêm khi thực hành trên máy. 


***SORRY; THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Compile (Alt C) 


- Lệnh Complie: Biên dịch một chương trình. 


- Lệnh Make, Build, ... : Các lệnh này bạn sẽ tìm hiểu thêm khi thực 
hành trực tiếp trên máy tính. 


- Lệnh Information : Dùng để hiện thị các thông tin về chương trình, 
Mode, môi trường . 


**#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Debug (Alt-D) 


Trên menu Debug bao gồm một số lệnh giúp người lập trình "gỡ rối" 
chương trình . Người lập trình sử dụng chức năng "gỡ rối" khi gặp mỘt 
số "lỗi" về thuật toán, sử dụng biến nhớ... 


- Lệnh Breakpoints: Dùng để đặt "điểm dừng" trong chương trình. Khi 
chương trình thực thi đến "điểm dừng thì nó sẽ dừng lại". 


- Lệnh Watch : Dùng để mở một cửa sổ hiển thị kết quả trung gian của 
một biến nhớ nào đó khi chạy chương trình tỪng bước. 


- Lệnh Evaluate/Modify: Bạn sẽ tìm hiểu khi thực hành trực tiếp trên 
máy. 


**#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Project (Alt- P) 


Trên menu Project bao gồm các lệnh liên quan đến dự án như : đóng, mở, 
thêm, xóa các mục,... 


***SORRY; THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Các lệnh trên 
menu Option (Alt -O) 


Trên menu Option bao gồm các lệnh giúp người lập trình thiết đặt một số 
tự chọn khi chạy chương trình. Thông thường, người lập trình không cần 
phải thiết đặt lại các tự chọn. 


- Lệnh Compiler ...: Dùng để thiết đặt lại một số thông số khi biên dịch 
chương trình như hình sau 


Phần trình bày dưới đây thuộc về 3 mục: Directories, Enviroment và 
Save; các phần khác sinh viên tự tìm hiểu. 


- Lệnh Directories...: Dùng để đặt lại đường dẫn tìm đến các tập tin cần 
thiết khi biên dịch chương trình như hình sau: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


e Include directory: Thư mục chứa các tập tin mà chúng ta muốn đưa 
vào chương trình (các tập tin .h trong dòng #include). 

e Library directory : Thư mục chứa các tập tin thư viện ( các tập tin 
.Lib) 

e_ Output directory: Thư mục chứa các tập tin “đối tượng “ (có phần 
mở rộng là .OBJ), tập tin thực thi (.exe) khi biên dịch chương trình. 

© Source directory: Thư mục chứa các tập tin “nguồn” (có phần mở 
rộng là .obj, .lib). 


- Lệnh Environment: dùng để thiết lập môi trường làm việc như: 

e Reference...: Các tham chiếu. 

« Editor: Môi trường soạn thảo gồm: tạo tập tin dự phòng khi có sự 
chỉnh sửa (create backup file), chế đỘ viết đè (insert mode), tự động 
thụt đầu dòng (indent), đổi màu từ khóa (Syntax highlighting)... Đặc 
biệt, trong phần này là thiết lập phần mở rộng mặc định (Default 
Extension) của tập tin chương trình là C hay CPP (C Plus Plus: C++). 

*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


e« Mouse...: Đặt chuỘi. 
e Colors...: Đặt màu. 


Các lệnh trên menu Window (Alt- W) 

Trên menu Window bao gồm các lệnh thao tác đến cửa sổ như: 
- Lệnh Cascade : Dùng để sắp xếp các cửa sổ. 

- Lệnh Close all : Dùng để đóng tất cả các cửa sổ. 

- Lệnh Zoom: Dùng để phóng to/ thu nhỏ cửa sổ. 


- Các lệnh Tile, Refresh display, Size/ Move, Next, Previous, Close, List...: 
Các bạn sẽ tìm hiểu thêm khi thực hành trực tiếp trên máy tính. 


HI.7.10. Các lệnh trên menu Help (Alt- H) 

Trên menu Help bao gồm các lệnh gọi trợ giúp khi người lập trình cần 
giúp đỡ một số vấn đề nào đó như: Cú pháp câu lệnh, cách sử dụng các 
hàm có sẵn... 

- Lệnh Contents: Hiện thị toàn bộ nội dung của phần help. 


- Lệnh Index : Hiển thị bảng tìm kiếm theo chỉ mục. 


- Các lệnh còn lại, bạn sẽ tìm hiểu khi thực hành trên máy. 


